TRẦN ĐÌNH HƯỢU 


CÁC BÀI GIẢNG 


[[íIIUN0):IIIUN9ĐUN0 


: CÁC BÀI GIẢNG 
VỀ TƯTƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc NGUYÊN VĂN THỎA 
Tổng biên tập NGUYÊN THIỆN GIÁP 


Biên tập uà sửa bản in: LẠI NGUYÊN ÂN 
PHẠM NGỌC TRÂM 


Chế bản: MAI HƯƠNG 


Trình bày bìa: NGỌC ANH 


CÁC BÀI GIẢNG VỀ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG 

Mã số : 02.45.ĐH2001 - 345/2001 

In 1000 cuốn, tại Xí nghiệp in 15 ~ 

Số xuất bản: 151/345/CXB. Số trích ngang 154 KH/XB. 
In xong và nộp lưu chiểu Qui II năm 2001. 


TRẦN ĐÌNH HƯỢU 
(1927-1995) 


CÁC BÀI GIẢNG 


TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG 


(Rút từ bài ghi của sinh viên và từ băng ghi âm) 


LẠI NGUYÊN ÂN biên soạn 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
2001 


LỜI DẪN 


Từ 1946 đến 1995, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu đã giảng dạy 
tại Đại học tổng hợp Hà Nội, Đại học Văn hoá (Hà Nội) và Đại học 
tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh những chuyên đề hoặc bài giảng về 
tư tường Đông Á cổ đại và trung, cận đại. Ông có ý định xuất bản 
những nội dung kiến thức này thành một cuốn sách riêng với tính cách 
một giáo trình đại học, nhưng cho đến khi ông mất, đề tài này còn 
chưa được thực hiện. 

Một số sinh viên cũ chúng tôi muốn thực hiện ý định nói trên của 
thầy Trần Đình Hượu, nhưng cho đến nay chưa tìm được bản thảo giáo 
trình nói trên trong di cảo của nhà nghiên cứu. Chúng tôi đành theo 
một hướng khác là tìm cách khôi phục các bài giảng thông qua vở ghi 
của sinh viên, học viên, hoặc thông qua một số băng.ghi âm mà môi 
vài cơ quan nghiên cứu còn lưu giữ. 

Ở cuốn sách này, dưới nhan để chung Các bài giảng về tư tưởng 
phương Đông, chúng tôi đưa in bản ghi hai bài giảng của thầy Trần 
Đình Hượu: 

1. Tư tưởng Nho gia và Lão Trang là bài giảng chuyên đề cho sinh 
viên ngữ văn năm thứ tư, khoá IX (1964-1968) Đại học Tổng hợp Hà 
Nội; thầy Hượu giảng chuyên đề này vào năm 1967. Bài ghi tại lớp mà 
tôi còn lưu giữ được gồm 130 trang sổ tay khổ 12 x 19 cm. 

2. Nho giáo và Nho giáo ở Việt Nam là bài giảng tại Viện nghiên 
cứu văn hoá nghệ thuật (thuộc bộ văn hoá) tháng 5 và tháng 6-1991. 
Tư liệu còn lại gồm 6 băng ghi âm (cassett) được Viện cho gỡ băng 
ghi lại hồi đầu năm 2000. Nhà báo Nguyễn Hoà có dự nghe bài giảng 
này đã cung cấp cho chúng tôi các để mục dàn bài của diễn giả và một 


số đoạn nối giữa các băng ghi âm. Chúng tôi vừa trực tiếp nghe lại các 
băng cassett nói trên để sửa những sai sót của bản gỡ băng, vừa tiên 
hành biên tập lại toàn bài; công việc này có sự tham gia của nhà giáo 
"Trân Ngọc Vương. t 

Để tài mà các bản ghi bài giảng này đề cập là đề tài hệ trọng mà ở 
ta đang vừa thiếu chuyên gia, vừa ít tài liêu. Do vậy chúng tôi thấy nên 
in các bản ghi này làm tài liệu tham khảo chung. 

Khi dùng tài liệu này, nếu thấy chỗ nào có ý sai hoặc đáng nghỉ 
vấn về câu chữ, khái niệm, xin bạn đọc bổ chính cho. 


Hà Nội, tháng Giêng 2001 
LẠI NGUYÊN ÂN 


TƯ TƯỞNG 
NHO GIA VÀ LÃO TRANG 


(Bản ghi bài giảng chuyên để năm 1967 cho sinh viên Ngữ văn 
năm thứ tư, Đại học tổng hợp Hà Nội) 


MỞ ĐẦU 


1. NHỮNG Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU 


Lịch sử tư tưởng. Việt Nam khá gần với tư tưởng Trung Quốc. 
Khi trình độ phát triển xã hội ở Việt Nam còn thấp thì phong kiến 
Trung Quốc đã đem cả chế độ, cả cách tổ chức xã hội vào làm 
biến hoá xã hội ta. Từ Lý Bôn về sau, các triều đại phong kiến ở ta 
đều học theo triểu đại phong kiến Trung Quốc: cách tổ chức nhà 
nước đều giống với Hán, Đường hoặc Tống, Minh ... Việc học này 
kéo dài đến tận khi Pháp xâm lược. 


Vẻ xã hội: làng xóm, gia tộc. 

Vẻ chính trị: tổ chức bộ máy, các chức quan, luật pháp 
Về văn hóa: chế độ học hành, thi cử. 

Về tôn giáo, tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên, ... 

Về văn học: các thể loại giống như của Trung Quốc. 
Về hội họa: thuỷ mặc. 

Về âm nhạc: ngũ âm theo Trung Quốc... 


Ảnh hưởng sâu sắc đến nỗi mỗi hình thái đều thấy có hình 
bóng ở Trung Quốc. Không hiểu những bộ kinh, luật, luận Trung 
Quốc thì không thể hiểu các bộ sử, các sách biên soạn bởi nhà nho 
ở ta. Đối với nước ta cũng như đối với Triều Tiên, Nhật Bản, do 
tình hình lịch sử khá giống ta (vẻ mặt chịu ảnh hưởng Trung 
Quốc), việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng Trung Quốc là cần thiết 
như nghiên cứu lịch sử cho chính mình. Nhưng nếu nghiên cứu 
trên cơ sở quan niệm rằng tất cả đều là của Trung Quốc thì không, 
đúng. Phải thấy tư tưởng Việt Nam phản ánh thực tế xã hội Việt 
Nam. Phải tìm ra cái nào là sáng tạo của tư tưởng Việt Nam, cái 
nào là do kế thừa tư tưởng Trung Quốc. 


Nước ta đang tiến hành cách mạng XHCN, trong đó có việc 
xây dựng thế giới quan. phương pháp luận mác - xít, đạo đức cộng 
sản. Để xây dựng cái mới, phải trên cơ sở phá hoại, phê phán cái 
cũ. Bacon và Descartes đã phủ định biện chứng đối với triết học 
kinh viện. Cách mạng văn hoá tư tưởng phải bắt đầu bằng việc phê 
phán cái cũ. Các nhà triết học dân chủ cách mạng đã làm như vậy 
đối với Hegel và Ferbach. Marx và Engels đã phê phán toàn bộ 
triết học từ cổ đại đến cổ điển Đức. Ở Trung Quốc, các phong trào 
chỉnh phong, Ngũ Tứ cũng tiến hành công cuộc tương tự nhưng 
chưa triệt để. 


Phải tiến hành phê phán triệt để đối với toàn bộ tư tưởng trước 
chủ nghĩa Marx. Quan niệm rằng những cái cũ đều chết hết - là hư 
vô chủ nghĩa. Chủ trương kế thừa không phải là phục cổ mà là nối 
tiếp bước đi của cha ông. 


Lịch sử trước chủ nghĩa Marx coi sự phát triển tư tưởng là 
những giai đoạn tất yếu tương ứng của sự phát triển xã hội. Trong 
lịch sử có cái chính thường (normail) và cái đặc thù. Cái thật bình 
thường, chính thường thì ít; phần nhiều thường là cái đặc thù. Lịch 
SỬ tư tưởng vùng Địa Trung Hải từ cổ Hy Lạp đến Tây Âu điển 
hình cho cái chính thường: sự phát triển ở đây đều đặn. Tư tưởng 
Trung Quốc phát triển không đều đặn, không chính thường. Trong 
khi Tây Âu còn đang trên đường đi đến sự sán lạn thì văn hoá 
Trung Quốc đã sán lạn rất sớm: khoảng 2000 năm trước công lịch 
đã có một nền văn hoá rực rỡ. Nhưng khi Tây Âu đi vào chế độ 
phong kiến rồi chế độ tư bản thì Trung Quốc vẫn nằm im trong 
chế độ phong kiến. Ở thế kỷ XIX, Trung Quốc và Tây Âu xa nhau. 
Ở thế kỷ XX, khi Tây Âu đang hỗn loạn trong CNTB rẫy rụa thì 
Trung Quốc lục địa từ một nước phong kiến tiến thẳng lên CNXH. 


Tư tưởng Trung Quốc không mang tính điển hình về mặt tính 
đều đặn. Nhưng đây lại là trường hợp phổ biến ở nhiều nước. 


Nghiên cứu tư tưởng Trung Quốc còn đồng thời là tìm nguyên lý 
về sự phát triển tư tưởng. 


2. NHỮNG KHÓ KHẢN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU 


Từ thế kỷ I trước CN đến thế kỷ XIX, tư tưởng Nho gia được 
coi là quốc giáo, vì vậy việc nghiên cứu tư tưởng chỉ là việc chú 
giải, thường là lối chú giải chủ quan, lê thê dài đòng. Đến thời nhà 
Thanh, các nhà khảo chứng mới bát đầu nghiên cứu theo lối chịu 
ảnh hưởng của phương pháp phương Tây. Những người nghiên cứu 
một cách có phê phán đầu tiên đối với tư tưởng Trung Quốc lại là 
những người châu Âu: họ giải thích theo quan điểm lấy châu Âu 
làm trung tâm (Eurocentrisme), tuỳ tiện. Những người nghiên cứu 
Trung Quốc đầu tiên như Lương Khải Siêu, Hồ Thích cũng giải 
thích theo chủ quan. 


Việc nghiên cứu tư tưởng Trung Quốc theo quan điểm mác-xít 
được bắt đầu từ năm 1927 với Lã Chấn Vũ, Quách Mạt Nhược, Đỗ 
Quốc Tường... họ bắt đầu viết từ trên đất Nhật. Hầu Ngoại Lư bắt 
đầu viết từ trên đất Đức. 


Việc nghiên cứu một cách quy mô được bắt đầu từ khi nước 
CHND Trung Hoa được thành lập. Nhưng tư tưởng Trung Quốc, 
triết học Trung Quốc còn là vấn đẻ, một loạt vấn đẻ. Ở nước 
ngoài, việc nghiên cứu không theo chiều rộng, dù có những tác 
phẩm xuất sắc nhưng chưa giải quyết toàn điện. 


Khó khăn lớn nhất hiện giờ là làm thế nào ứng dụng những 
nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Marx vào nghiên cứu tư tưởng 
Trung Quốc. Khái niệm ở đây không được tách ra thành các phạm 
trù mà lại hỗn hợp trong một khái niệm. Ví dụ “văn” vừa chỉ tư 
tưởng, vừa chỉ khái niệm vật chất. Trong khi người Hy Lạp đã 
phân chia hữu hình với vô hình thì người Trung Quốc vẫn tư duy 
trong cái mông lung của khái niệm “văn”. Văn học, sử học đều 
phải chở đạo, phải là tấm gương của đạo, nhưng ở đây khóng có 


“đạo học”: tỉnh thần “đạo học” biểu hiện trong văn học và sử học. 
“Văn” vừa có nghĩa hình thức vật chất (ví dụ hình thức một cỗ 
xe...), vừa có nghĩa tỉnh thần. 


Tất cả các khoa học, các kỹ thuật đều lẫn với nhau. “Nhất 
nghệ bất trí, nho giả sở sỉ". Các nghề khác, trừ lao động sản xuất, 
nhà nho đều phải biết: nho, y, lý, số. Một nhà trí thức của thời đại 
cũ là như vậy. Người ta không nói trực tiếp về triết học mà chỉ 
nhân một việc nào đó mới bàn đến. Từ tưởng Đông phuơng không 
đặt vấn đề nghiên cứu vũ trụ... mà đặt vấn đề con người trong xã 
hội, vì vậy có hai phạm vi thường được đề cập: chính trị và đạo 
đức. Nó không đặt ra những vấn đề triết học chung nhất... Vì vậy, 
viết lịch sử triết học Trung Quốc rất khó. Ở đây không có các loại 
hình duy vật và duy tâm, biện chứng và siêu hình. Chính ở Trung 
Quốc có nhà nghiên cứu đặt câu hỏi: Trung Quốc có triết học hay 
không? Có nên coi đấu tranh duy vật - duy tâm như đấu tranh 
trung tâm giữa hai trận tuyến hay không? Định nghĩa của Engels 
có đúng với tình hình Trung Quốc hay không? 


Một khó khăn khác: việc phân kỳ xã hội sử Trung Quốc chưa 
ổn định, giới nghiên cứu chưa thống nhất. Ví dụ có ba loại ý kiến 
về thời điểm có chế độ nô lệ ở Trung Quốc. Dựa vào thư tịch, 
Phạm Văn Lan nêu từ nhà Hạ (1500 tr. CN) đến thời Tây Chu 
(Mao Trạch Đông, Lã Chấn Vũ tán đồng ý kiến này). Dựa vào văn 
tự giáp cốt, Quách Mạt Nhược nêu từ nhà Ấn (1800 tr. CN) đến 
thời Xuân Thu Chiến Quốc. Dựa vào quy luật chung của lịch sử, 
Konrad nêu từ Tây Chu (1000 tr. CN) đến thời Tam Quốc. 


(Các công trình nghiên cứu thường nhờ ba phương pháp: thư 
tịch, bốc từ và kim văn. “Bốc từ” là những mảnh xương ghi các 
quẻ bói thời Ân, như vậy thời Ân là thời đại lịch sử đáng tin, 
không phải huyền sử. “Kim văn” là lời khắc trên những khí cụ 
bằng đồng. Các kết quả khảo cổ này thuộc về công của Vương 
Quốc Duy, La Chấn Ngọc, Quách Mạt Nhược). 


12 


Cuốn Trưng Quốc sử cáo (1962) do Quách Mạt Nhược chủ 
biên, lấy ý kiến Quách Mạt Nhược làm chuẩn. 


Việc phân kỳ xã hội sử chưa rõ ràng đem lại khó khăn, ví dụ 
xem Khổng Tử là đại diện cho chủ nô hay cho địa chủ ? 


Việc giám định tư liệu, xác định niên đại cũng khó khăn vì 
chữ Hán là thứ chữ tượng hình. Ví dụ ban đầu hai chữ có âm giống 
nhau, nghĩa gần nhau, có thể dùng chung. Chữ Hán không có 
chấm câu, có thể hiểu một đoạn văn theo nhiều nghĩa tuỳ theo 
cách ngắt câu của người đọc. 


3. CÁCH SOẠN BÀI GIẢNG 


Bài giảng này là chuyên đề, nhằm bổ trợ cho sinh viên ngữ 
văn. Bài giảng sẽ nghiên cứu từ Khổng Khâu đến Chu Hy vì nho 
giáo Trung Quốc vào Việt Nam đã dừng lại ở Chu Hy. Tư tưởng 
các thời Nguyên, Minh, Thanh không còn ảnh hưởng mạnh đến ta 
nữa. Thêm vào đó như Engels định nghĩa: giai đoạn đầu tạo cơ sở 
rất lớn cho giai đoạn sau. 


13 


Chương I 


CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH CHẾ ĐỘ PHONG 
KIẾN VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA SỰ PHÁT 
'TRIỂN TƯ TƯỞNG TRUNG QUỐC TỪ XUÂN THU 
ĐẾN HÁN VŨ ĐẾ 


Chế độ nô lệ ở Trung Quốc bắt đầu từ thời Ân (ý kiến mới 
hơn: từ đời Hạ; ý kiến sử gia Liên Xô: từ thời Tây Chu), phát triển 
mạnh ở giai đoạn Ân - Chu. Cương vực Trung Quốc cổ đại là 
trung bộ lưu vực Hoàng Hà (Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm 
Tây), trên địa bàn ấy xuất hiện lịch sử Trung Quốc. 


I. CHẾ ĐỘ NÔ LỆ CHỦNG TỘC ÂN - CHU 
A. Tình hình xã hội, kinh tế, chính trị 


1. Một quốc gia nô lệ “tảo thục” 


Phát hiện ra sắt và sự thành lập quốc gia nô lệ là cơ sở cho sự 
ra đời của tư tưởng. Ở Hy Lạp cổ. là sự ra đời của các trí giả, các 
tầng lớp tự do, biến pháp Solon, các nhà trí thức,đứng đầu là 
Thales. 


Ở Trung Quốc, khảo cổ học chưa tìm được đồ đồng đời Ân 
(mới thấy vũ khí bằng đồng); đồ sắt thì đến đời Tây Chu vẫn chưa 
thấy. Như vậy quốc gia nô lệ ra đời trước khi xuất hiện sắt đến 800 
năm. Trong bốc từ không có chữ “thiết”. Việc dùng người làm vật 
hy sinh có khi lên tới hai ngàn người, chứng tỏ lao động thặng dư 
còn ít. Khoảng Xuân Thu - Chiến Quốc (thế kỷ VII tr. CN) mới 
thấy trong thư tịch có nhiều chữ “thiết”. Theo Quách Mạt Nhược, 
việc tìm ra sắt đưa đến sự hùng cường của nước Tẻ. Nhưng từ đời 
Ân, xã hội nô lệ đã hình thành. Tất cả đất đai thuộc nhà vua. Theo 


hình thức cống, phú ..., tất cả nô lệ phải nộp sản phẩm cho vua, chỉ 
được vua cho một ít đủ ăn để sống. Quốc gia nô lệ ra đời sớm như 
vậy trong điều kiện thiếu cơ sở công cụ, được Hầu Ngoại Lư gọi là 
“tảo thục” (nghĩa là sớm, ví dụ quả chưa đến lúc chín đã chín), và 
giải thích bằng ba lý do; 


- Đất quanh lưu vực Hoàng Hà là hoàng thổ, tốt; 

- Nguồn lao động xung quanh: dễ bắt nô lệ; 

- Có kỹ thuật đào mương tưới nước. 

Sự phát triển sớm như vậy, K.Marx gọi là “phương thức sản 
xuất châu Á”, chỉ đưa đến cải lương chứ không đưa đến cách 
mạng; về tri thức, không đưa đến sự ra đời sớm của các bậc trí giả. 
Đây chính là nét đặc thù. 

2. Chế độ nô lệ '*chủng tộc” 

Với ba biểu hiện phân biệt: 

- Họ lớn - Họ nhỏ; 
- Nội tộc - Ngoại tộc; 
- Quốc - Dã 

Theo kết quả nghiên cứu “bốc từ”: từ thời Ấn đã có sự phân 
chia thành thị - nông thôn. Từ khi Bàn Canh dời xuống Ấn Khư, 
bất cư dân xung quanh thành nô lệ, lập quốc gia nô lệ. Việc phân 
hoá chế độ cộng sản nguyên thuỷ ra chế độ nô lệ không từ bên 
trong mà từ việc bắt nô lệ bên ngoài. Tộc. Ân thành giai cấp chủ 


nô. Vẻ hình thức đó là việc người của tộc Ân đi lập các bang tộc ở 
những thị tộc khác. 


Bộ tộc Chu, một nước thần thuộc nhà nước Ân, lợi dụng khi 
vua Trụ (nhà Ân) đi đánh phương Nam mà nổi lên cướp được nước 
Ân. Tộc Chu ở trình độ văn hoá thấp hơn, nên sau chiến tháng đã 
lập nhà nước theo cách của nhà Ân, thay con cháu mình vào các 
chức tước của nhà Ân. Chu Công phong cho 55 anh em làm bang 
bá. Cũng có một số nước bang bá không phải là người tộc Chu. Ba 
nước mạnh nhất (do ba người quan trọng nhất thống trị) là Lỗ, Vệ, 
Tề. Chế độ cai trị theo chủng tộc kéo đài đến tận nhà Tần. 


Có ba điểm cần lưu ý trong quốc gia nô lệ: 
a. Sự phân biệt nguyên tôn và tiểu tôn 


__ Nguyên tôn là vua thiên tử, tiểu tôn là vua các nước chư hầu. 
Vẻ chính trị đây là vua nước lớn và vua nước bé. Vì vậy “nước” và 
“nhà” gắn với nhau. Trong triều, vua, quan (bách chấp sự) đều là 
người tộc Ấn, đó là giai cấp chủ nô. Nô lệ là những người lao động, 
nông nghiệp. thương nghiệp .... họ không được coi là dân, không 
phải là người tộc Ân. Đây là sự phân biệt cả về chính trị, về chủng 
tộc, về đẳng cấp, về nghề nghiệp. 


b. Sự phân biệt rô và đi 


Phân biệt thị tộc Ân - Chu với thị tộc không phải Ân - Chu. 
Phân biệt hoa /4 là phân biệt những bộ tộc có quan hệ nội ngoại 
với An- Chu và những bộ tộc không có quan hệ ấy (địch, nhưng...) 


c. Sự phân biệt gốc và dã 


Là sự phân biệt thành thị với nông thôn. @ưốc là đô, bên ngoài 
là đa. Trong đô có vua, bách liêu bách công (người chủ nô cai 
quản lao động thủ công, lao động thương nghiệp). Những người đó 
đồng thời là bộ máy quan liêu. Trong đô còn có một hạng gọi là 
tiểu thân, tương ứng với dân tự do. 


17 


Ở nông thôn (đã) có những người cai quản lao động nông 
nghiệp (chủ nô) và những người lao động nông nghiệp; họ được 
gọi là chứng, cũng gọi là súc đán. Có hàng vạn người đi cày. Có 
chế độ đỉnh điển: chia ruộng đất thành từng ô vuông để ốp lao 
động. Hạng lao động nô lệ trong nhà gọi là thẩn, bộc, thiếp, cảm 
đầu là rể (những khái niệm này dần dần biến chuyển sang các 
chức quan trong triều) Nô lệ bị coi như súc vật, có thể bị đưa ra 
mua bán (“bốc từ” có chỗ ghi: đổi một bó tơ lấy năm nô lệ), có thể 
bị chôn theo chủ (tuẫn táng), có thể bị dùng làm vật tế. 


Phân biệt quốc/ dã là phân biệt thành thị - nông thôn. Thành 
thị là trung tâm chính trị, là nơi có kho lãm phục vụ nhà vua; nó ăn 
bám như một cái bướu trên cơ thể là nông thôn. 


Phân biệt gwốc/đã còn là phân biệt gân tử sống trong quốc đô 
với tiểu nhân, dã nhân sống trong nôhg thôn. Đến Mạnh Tử vẫn 
phân biệt như vậy. Đây là đối lập giai cấp thống trị và giai cấp bị 
trị. 


B. Ý thức hệ xã hội Ân - Chu 


Thời Ân, quan hệ công xã nguyên thuỷ tan rã, thống nhất 
thành xã hội của một ông vua chung. Từ thờ tôtem bộ lạc tiến đến 
thờ nhất nguyên thần, hình thành cái gọi là vu giáo. Sự xuất hiện 
giai cấp, sự hình thành quốc gia được phản ánh vào đời sống tỉnh 
thần thành chính trị. Có f rr‡ và đức trị (cai trị bằng, lễ và bằng 
đạo đức). 


1. Vụ giáo 
Theo Thương tụng trong Kinh Thỉ thì thấy tộc Ân. thờ chim 
phượng làm vật tổ. Nghiên cứu “bốc từ” cho thấy tộc Ân thờ Đế 


Cốc, Tuấn, Quỳ, Thuấn; nhưng theo Quách Mạt Nhược thì bốn tên 
trên chỉ là một. Đế vừa là thần chí thượng, vừa là thần tôn tổ, ông 


18 


đó là Thuấn. Cũng trong “bốc từ”, ta biết từ Đế Ất về trước gọi là 
để, về sau gọi là thượng đế. Đó là vị thần nhân cách. Đế là vị thần 
toàn năng; mọi việc mùa màng, chinh chiến đều do đế quyết định 
sự thành bại. Vì quan niệm chủng tộc nên chỉ có hạ đế (vua) mới 
được thờ thượng đế. Vua cũng là người duy nhất thực hiện quyền 
hành của thượng đế, thành thử ý chí của hạ đế được xem như ý chí 
của thượng đế. Mọi việc đều được quyết định nhờ cúng, bói nên có 
chức quan chuyên trách việc môi giới hạ đế với thượng đế, đó là 
bốc, vụ, chúc, sử. Vai trò những ông quan tôn giáo này rất lớn đối 
với nhà Ân. Tôn giáo vì thế gọi là vw giáo, việc gì cũng phải qua 
tôn giáo. Vua đi săn, cưới vợ, hội với chư hầu..., nhất nhất phải hỏi 
thượng đế. Tôn giáo nhuốm sâu vào văn hoá, vào hoạt đông văn 
hoá. Thơ là tán dương thần, vũ là để vui cho thần ... 


*Bốc từ” chính là ghi những điều bói toán của bọn quan coi 
chức cúng bái. Kinh dịch là sự sắp xếp một số quẻ bói. 


2. Chính trị và đạo đức. Lễ, đức, hiếu 


Có một mâu thuẫn: một mặt do yêu cầu chia con cháu đi cai 
trị, đòi hỏi lập nhiều quốc gia mới tạo nên một sự địa vực hoá 
quyền lực; một mặt khác lại đòi hỏi tập trung quyền lực trong tay 
vua. Vì vậy phải có những biện pháp để củng cố những quan hệ đã 
được pháp điển hoá bằng tôn giáo. Đề xuất lễ, đức, hiếu là những 
biện pháp như thế. 


Đức: trong từ nguyên cổ có nghĩa là thẳng, trực. Đức là giữ 
mình đoan chính, kính cẩn: phải nghĩ đến tổ tiên, phải tu dưỡng 
nội tâm để xử lý đúng mối quan hệ trong tôn tộc, làm cho tôn tộc 
nhất trí, làm cho kẻ bị trị không chống lại. Đức trị chủ yếu là đoàn 
kết tôn tộc. ˆ 


Trong “bốc từ” không thấy có chữ h¿ết: nhưng sự tế tự thường 
rất hậu. chứng tỏ nội dung “hiếu” đã có. 


19 


Lễ: đầu tiên là những quy tắc cư xử phân chia quyền lợi, là 
những nghỉ thức nhảy múa khi tế thần. Kinh iế có nói: đầu tiên của 
lễ là chuyện ăn uống (cách chia các quyền lợi). Về sau lễ trở thành 
những quy phạm được tiêu chuẩn hoá, lý luận hoá. Trong sinh 
hoạt, lễ và nhạc, tế và lễ liên quan nhau. Nội dung của fZ là: hoà, 
kính, nhường. Khi giai cấp đã xuất hiện, hoà , kính, nhường phải 
trên cơ sở quyền lợi giai cấp thống trị. Dần dần diễn ra sự phân 
chia lễ và nghỉ. Lễ là những quy định, nghỉ là những nghỉ thức. 


3. Nhà Chu thêm bớt vào “lễ" nhà Ân 


Vào thế kỷ X tr. CN lợi dụng lúc vua Trụ đi đánh vùng sông 
Giang, sông Hoài, lợi dụng sự phản kháng của các tù binh, nhà 
Chu nổi lên cướp được nước của nhà Ân. Địa bàn nhà Chu rộng 
hơn hẳn địa bàn nhà Ân; về phía nam đến Trường Giang, phía 
đông đến Sơn Đông, phía tây đến Cam Túc, phía bắc đến (...). 
Nhưng trình độ văn minh của bộ tộc Chu thấp hơn, chủ yếu vẫn là 
nông nghiệp. Khi được ngôi, Chu Công luôn nhắc phải học các 
hiển nhân, duy lão nhà Ân; những ' "quan văn hoá” chạy sang nhà 
Chu đều được trọng đãi. Các điển sách của nhà Ân đều được coi là 
rất quý, chỉ để ở hai nơi: đất Lỗ và Phong, Cảo. Vì vậy về sau 
Khổng Tử nói “Chu nhân ư Ân lễ”, theo Quách Mạt Nhược, từ bói 
toán, văn từ... nhà Chu đều Tập. theo nhà Ân. Chỉ bớt, ví dụ: số trâu 
tế lễ, số gạo nấu rượu; điều này phản ánh tình trạng nông nghiệp 
thấp kém của nhà Chu. Với nhà Chu có hai vấn để mới: đất quá 
rộng và tộc Ân còn phản khảng; do vậy Chu phải liên minh với tộc 
Khương để thống trị một số bộ tộc khác văn minh hơn mình. 


a. Với Vụ giáo 
Việc nhà Ân mất nước và nhà Chu được nước làm nảy sinh 
mâu thuẫn trong khái niệm thượng đế của nhà Ân: hoá ra thượng 


đế không toàn năng, không bảo vệ được tộc Ân. Và tại sao thượng 
đế lại chấp nhận nhà Chu thay nhà Ân ? 


20 


Vì vậy, phải có thay đổi. Một là tuy thượng đế vấn là tổ nhưng 
chỉ quý người có đức, đã thay con đầu ( thay Ấn bằng Chu). Hai là 
tách thần thượng đế và thần tôn tổ: có đế và có rhượng, đế là thần 
thượng đế, thượng là thần tôn tổ. 


Quan hệ thượng đế và hạ đế vân như cũ nhưng đã thấy sự hoài 
nghi quỷ thần và tin vào đức con ngừơi. Vì vậy từ đây tôn giáo bắt 
đầu có tính chất lừa dối, có tính chất chính trị, phục vụ việc thống 
trị. 


b. Với đức 


Ngoài việc tộc Ân còn chống đối, còn có sự chống đối của các 
nước chư hầu khác, thậm chí có chống đối ngay trong nội bộ liên 
minh nhà Chu với các nước. Vì vậy ngoài việc đàn áp, Chu Công 
còn nhấn mạnh đức trị, coi Văn Vương, Vũ Vương là mẫu mực 
cho con cháu, nêu #r#y hiểu và lưng hiếu. Hiếu hạnh được coi là 
tiêu chuẩn chọn quan. Đức lúc này còn có nghĩa là không hà khắc 
quá với người bị trị, chiếu cố người già cả, chết vợ, chết chồng, trẻ 
mồ côi (quan, quả, cô, độc) những điều này nhà Ân chưa có; mục 
đích của nó là để người gần người xa “vui vẻ phục dịch”. 


e. Với lễ 


Chu Công ca tụng lễ nhà Ân, nhưng khi tiếp thu có bổ xung, 
nhằm làm cho lễ có mục đích chính trị rõ rệt: làm cho dân không 
thay đổi, ai làm nghề gì vẫn làm nghề ấy; làm cho vua giữ được 
nước, thi hành được chính lệnh, không mất dân. Lễ giờ đây càng 
có mục đích chính trị, nó tách dần khỏi tên giáo, trở thành những 
quy phạm để giải quyết những quan hệ với chư hầu. Do vậy đã 
tách ra năm thứ lê, lại tách lễ với nghỉ. 


Tóm lại, với sự sửa đổi của nhà Chu, đức trị và lễ trị được 
nâng cao hơn hẳn so với nhà Ân. Cả lễ trị lẫn đức trị đều chú ý 


21 


nhìn đến những quan hệ đẳng cấp xã hội do chế độ nô lệ chủng tộc 
sinh ra. 


Tóm tắt những điểm khác (so với nhà Ân): 

- Tôn giáo có mục đích ngu dân; 

- Lễ trị, đức trị có tính chính trị, tranh thủ dân; 

- Quan chế đầy đủ hơn, có hệ thống quy phạm lễ nghi đây đủ. 
4. Cai trị và dạy học. “Học tại quan phủ” 


Trong tương quan tôn giáo - chính trị - đạo đức: cai trị là chí 
hiếu với quỷ thần, để chấp hành và phân biệt tôn tỉ trật tư đẳng 
cấp, giữ lễ. 


Dạy học là đào tạo người trong tôn tộc để làm nhiệm vụ cai trị 
đó. Cho nên, mục đích đạy là làm cho người ta biết tôn kính trời, 
lấy đức làm gốc. Chữ lữ “giáo” hồi ấy trong tự dạng đã có nghĩa là 

“nói hiếu”. Học là học ở những ông quan chuyên trách của vua, 
học trong cung vua, vì vậy đây là “học tại quan phủ”. Người học là 
trong tôn tộc, học để phân biệt sang/ hèn, trí/ ngu (trong tôn tộc: 
Sang, trí; ngoài tôn tộc: hèn, ngu). Nội dung học: lễ, nhạc, xạ. ngự, 
thư, số. Việc giáo dục cho những người trong tôn tộc làm cho nội 
dung giảng dạy không thay đổi, người giảng dạy là cha truyền con 
nối. 


II. XUÂN THU MỞ ĐẦU QUÁ TRÌNH TAN RÃ CỦA CHẾ ĐỘ 
NÔ LỆ 


A. Sự tan rã khó khăn của xã hội nô lệ 


1. Sự xuất hiện ruộng đất tư hữu và công thương nghiệp tư 
nhân 


2 


Thời Ân, ruộng đất là của nhà vua, công hữu; chế độ cống, trợ 
không tạo điều kiện cho tái sản xuất mở rộng. Sau khi phát hiện ra 
sắt, lao động thặng dư tăng lên, các nông quan và bồi thần có thái 
ấp chú ý đến việc làm ruộng ở đất ngoài tỉnh điền, tuy không được 
quy định nhưng dần dần trở thành ruộng tư hữu, họ lại chiếm 
ruộng công. Các vua chư hầu không chấp nhận ruộng là của vua 
thiên tử, tranh ruộng với vua thiên tử. Sản xuất có điều kiện phát 
triển. Những người có ruộng tư (bồi thần) thu nhặt nô lệ bỏ trốn 
khiến nô lệ không có chỗ để chạy trốn. Những người có ruộng tư 
đối xử rộng rãi hơn với người cày. Một lớp nhà giàu mới làm giàu 
không theo đạo (theo đạo tức là theo vua, vua cho bao nhiêu mình 
cố bấy nhiêu). Chính cách bóc lột này làm nảy sinh tầng lớp địa 
chủ. Quan hệ phong kiến ra đời trong lòng chế độ nô lệ. 


Về công nghiệp: bên cạnh công nghiệp nhà nước, xuất hiện 
công nghiệp có tính chất tư nhân. Thương nghiệp cũng vậy: nô lệ 
thủ công có điều kiện tự do trên thị trường, bỏ trốn ra ngoài làm 
nghề thủ công. Ranh giới thành thị - nông thôn cũng thay đổi. Đó 
là quá trình tan rã của chế độ nô lệ. 


2. Phú và quý tách hai. Tư gia giàu hơn công thất 


“Trong chế độ.nô lệ chủng tộc, giàu tức là sang, không có hiện 
tượng ngược nhau. Khi lớp nông quan làm giàu và giàu lên thì 
“phú” và “quý” không đi đôi với nhau nữa; có khi tư gia giàu hơn 
công thất (Khổng Tử có chỗ nói: Quý Thị giàu hơn Chu Công). 
Quyền hành dần dần nằm trong tay những người giầu (nông quan, 
bồi thần); cục điện này đẩy mạnh quá trình tan rã của tỉnh điền. Từ 
chế độ cống phải chuyển sang chế độ thuế mậu: thu thuế trên toàn 
bộ diện tích, không kể ruộng công hay tư, nghĩa là công nhận 
ruộng tư. 


“Trước kia, vua cắt đất cho đại phu, đại phu cho bồi thần, mỗi 


vùng thành thái ấp riêng nhưng họ không có thế lực riêng; những 
thái ấp này không thành thế lực cát cứ, trong một nước chỉ quốc 


P) 


đô mới có thế lực quan trọng. Nhưng khi bồi thần đã có ruộng tư, 
thu hút nô lệ, xây kho lẫm, lập quân đội riêng. Thái ấp riêng, xây 
thành mới có nghĩa là tước bớt quyền vua. Công thất các nước suy 
yếu đi. 


3. Chiến tranh kiêm tính; sự tiêu diệt các nước nhỏ, thành lập 
các nước lớn 


Do yêu cầu cướp đất, cướp người, chiến tranh nổ ra liên miên 
trong thời Xuân Thu. Phạm Văn Lan tính ra trong 242 năm có tới 
483 cuộc chiến tranh, không kể 450 lần “triều sính minh hội”. Từ 
chỗ có tới 1800 nước chư hầu đến chỗ chỉ còn 5 nước lớn và dăm 
nước nhỏ chờ bị tiêu diệt. Chiến tranh liên miên gây cảnh nhân 
dân chết chóc, ly tán, gây cảnh “đổi con ăn thịt, chẻ xương mà 
đun”. Đối tượng đánh là các công thất. Các tướng lĩnh chiến thắng 
bắt được tù binh, được phong thêm đất, chiêu mộ thêm dân, trở 
nên mạnh thêm. Còn công thất thì thắng hay bại cũng đều yếu đi. 
Chiến tranh cũng làm cho các chư hầu yếu đi. Do chiến tranh, nô 
lệ tan rã mau hơn, điều này càng thúc đẩy sự phá vỡ tỉnh điền. 


4. Xu thế cai trị kiểu mới. Quản Trọng, Tử Sản - tiền thân của 
pháp gia 


Thơ Quốc phong trong Kink Tỉ phản ánh khá rõ tình hình 
[...]) Thời Chu, ba trung tâm văn hoá cao nhất là Chu, Lỗ, Tống, 
đến lúc này trở nên lạc hậu nhất. Ba nước phát triển nhanh nhất là 
ba nước gần biển: Tấn, Tẻ, Trịnh, trở thành ba trung tâm văn hoá 
mới. Tẻ Hoàn Công mở đầu sự nghiệp ngũ bá có thể xem là mở 
đầu xu hướng mới. Biện pháp chính trị của Quản Trọng (730 - 645 
tr. CN) ở Tẻ và Tử Sản ở Trịnh có thể coi là bước cách tân về chính 
trị mở đầu cho cai trị của phong kiến. Yêu cầu mới là tăng cường 
quân đội, tăng cường biện pháp chiến tranh. Do vậy phải chăm lo 
nông nghiệp. làm cho nông nghiệp tăng lên. Quản Trọng làm “tứ 
dân định cư” (định cư dân theo 4 nghề: nông, công, sĩ, thương) mở 


(*)_ Chỗ này ghi sót ý, chưa khôi phục được (NBS) 


24 


đầu tổ chức xã hội phong kiến. Tử Sản làm “phong câu” (củng cố 
bờ ruộng, định điện tích ghi vào sổ). Cả hai người đều lấy phép thu 
là “phú”: thu thuế trên diện tích ruộng đất không kể ruộng công 
hay tư. Công thương cũng được chú ý, vì thấy cần tăng thu từ 
nguồn lợi công thương. Quản Trọng chú trọng khoáng sản, muối, 
quản lý giá cả thị trường, cho công thương không phải làm lao 
dịch. Tử Sản mở rộng cho công thương phát triển như nguồn trợ 
lực cho nhà nước. Vị trí chính trị của tầng lớp quốc nhân mới ra 
đời cũng được chiếu cố. Quản Trọng chủ trương: kẻ dân thường 
nếu giỏi cũng cho làm quan. Tử Sản chủ trương cho mọi người phê 
bình kẻ chấp chính, công bố đúc hình thư, coi mọi người có pháp 
luật chung, không để quý tộc tuỳ tiện xử phạt. Những việc này 
(nhất là “tứ dân định cư`„ đánh thuế bằng “phú”, đúc hình thư) có 
giá trị quan trọng, có ý nghĩa mở đầu chế độ phong kiến; Quản 
Trọng, Tử Sản là tiền thân của pháp gia phong kiến. 


Quý tộc chủ nô chống lại kịch liệt: giết cha Tử Sản, ... nhưng 
lần lượt các nước Quan Đông đều theo hướng đó. Bước phong kiến 
hóa diễn ra chậm, mang tính cải lương, từ trên xuống. Tử Sản tỏ ra 
sùng bái quỷ thần tuy cho rằng quỷ thần xa, thiên tử gần ... 


Mặc dầu diễn ra chậm và cải lương, vẫn thấy sự chống đối. 
kêu ca, điều này phản ánh sự ngoan cố của chế độ nô lệ chủng tộc 
và sự non yếu của tầng lớp quốc nhân. 


B. Sự ra đời của kẻ sĩ quân tử và tư tưởng hiền nhân 


Con đường phong kiến hoá chậm chạp thời Xuân Thu tạo ra 
những sự phân hoá. Trong giai tầng chủ nô: thiên tử và vua chư 
hầu suy tàn dần; bồi thần và đại phu thì phong kiến hoá. Giai cấp 
địa chủ và thương nhân lớn lên. Nô lệ tan rã dân thành nông dân tự 
đo và thợ thủ công. Tầng lớp quốc nhân (gồm địa chủ, thương. 
nhân, bình dân thành thị và nông dân tự do) có yêu cầu chung là 
xoá bỏ chế độ nỏ lệ. Lớp đại phu, bồi thần phải dựa vào địa chủ. 


25 


Ở khía cạnh văn hoá, vấn đề bây giờ là đối đãi thế nào với văn 
hoá Tây Chu: 


~ Giữ lễ hay theo pháp ? 
- Vương đạo hay bá đạo ? 


- Thân thân (dùng người theo dòng họ) hay tượng hiển (dùng, 
người theo tài năng) ? 


- Tóm lại là thưật hay rác ? 


Trong vấn đề nhân sinh, xây dựng con người, có vấn để theo 
lễ, theo đức hay theo lợi ? 


Và bao trùm là vấn đề rính con người: fởện hay ức ? thái độ 
đối với trời và quỷ thần ? vấn đề mệnh hay lực ? 


Những điều này sẽ thành nội dung của sự phát triển tư tưởng. 
1. Tầng lớp sĩ thành hình 


§ “ Ì:” ban đầu có nghĩa là đàn ông, dần dần có nghĩa là 
quan võ; đến Quản Trọng thì cho sĩ là quan võ và quan lại. 


Quốc nhân có của bắt đầu đi học. Chính trị cần người tài ngoài 
tôn tộc, đòi hỏi quốc nhân có văn hoá. Các quan văn hoá từng 
. phục vụ vương công trong chiến tranh ly tán vào dân gian. Ba điều 
kiện này kiến cho tầng lớp sĩ (những người có văn hoá) ra đời. 


Sĩ lai nguyên phức tạp: chủ yêu là những quý tộc sa sút rơi vào 
nhân dân và lớp dân tự do ngoi lên. chứ chưa có nô lệ ngoïi lên. Xu 
hướng của sĩ là học để làm quan (can lộc ví chính). Trong đấu 
tranh giữa quốc nhân với quý tốc chủ nỗ phản đông, cả hai phía, 
hai giá cấp này đều lôi kéo sĩ: nhưng xĩ ra đời để phủ định loại 


2% 


quan văn hoá nên sĩ thuộc quốc nhân. Việc giai cấp chủ nô dùng sĩ 
đề cai trị là dấu hiệu suy vong của chủ nô. 


2. Tư thục ra đời. Học xuống tư nhân 


Đồi hỏi về học của quốc nhân mở đường cho sĩ phát triển, 
chấm dứt “học tại quan phủ”. Khổng Tử là người mở đầu cho giai 
đoạn tư học. Mở tư học cũng có nghĩa là trả lời cấp bách các vấn 
đẻ của thời đại. Việc này diễn ra đầu tiên ở nước Lồ vì ở đó chứa 
tất cả điển sách. ở đó xuất thân nhiều quan văn hoá; nước Lỗ vì thế 
lại là nơi xuất phát của văn hoá mới. 


3. Hiền nhân, mẫu người của thời đại 


Hai mẫu người mới: Một là những nhà chính trị kiểu Quản 
Trọng, Tử Sản, tiền thân của pháp gia. Hai là những nhà ẩn sĩ kiểu 
Sở Cuồng, Tiếp Dư. Có lẽ họ là quý tộc suy tàn, chạy vào dân, đời 
sống gần dân nhưng lại mang tư tưởng cũ, thái độ tránh đời, "tị 
thế”, nhất là tránh chính trị; đại diện xuất sắc là Lão Nhiêm (còn 
có các tên: Lý Nhĩ, Lý Đam - tức Lão Tử): phản đối đức và nhân 
nghĩa, chủ trương vô vi, lập Đạo. 


Hai loại người này đối lập nhau trong thái độ đối với hiện 
thực, nhưng đều là sản phẩm của sự phủ định chế độ nô lệ chủng 
tộc. Tầng lớp sĩ, mà tiêu biểu là Khổng Tử, đứng giữa hai loại 
người nêu trên. Khổng Tử chủ trương tích cực hữu vi nhưng là 
bằng con đường cải lương, phản đối pháp gia. Chủ trương thay đổi 
nhưng duy trì “lễ” truyền thống vì vậy không thể làm xuất hiện 
con người trí giả mà chỉ là hiển nhân. 


Dầu cải lương, dầu bảo thủ, đây vẫn là nhân vật mới. Trước 
đây nội dung thánh là “người có đức ngang trời đất”, hiển là người 
có tài năng (xạ, lễ...). Giờ đây với Khổng Tử, thánh hiền hợp làm 
một, nội dung vừa đức, vừa tài (tài ở đây là có ý nghĩa chính trị, xã 
hội: tài cải tổ xã hội). 


27 


III. ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TƯ 
TƯỞNG HUY HOÀNG THỜI CHIẾN QUỐC 


Thời Chiến Quốc bát đầu với việc xuất hiện ba tư gia mạnh 
nhất: Hàn, Triệu, Ngụy (vua chư hầu mất ngôi. tư gia lên làm vua, 
ba quan khanh chia nhau nước Tấn, mở đầu thời Chiến Quốc: 
453tr. CN), kết thúc với việc Tần Thuỷ Hoàng thống nhất đất nước 
(221tr. CN). 


Bảy nước đánh nhau với quy mô lớn trong hai thế kỷ, nhằm 
giành nhau quyền được thay quyền nhà Chu. 


A. Sự tan rã đại quy mô của chế độ nô lệ. Chế độ phong kiến 
hình thành từng bước 


1. Kinh tế phát triển với quy mô rộng lớn, sâu sắc, gấp rút 


Vẻ tính chất, kinh tế Chiến Quốc vân là kinh tế Xuân Thu, 
nhưng quy mô phát triển hơn nhiều. Về nông nghiệp: công cụ 
bằng sắt trở nên phổ biến, dùng nhiều loại phân bón, trâu kéo: tạp 
chủng xen kẽ trong canh tác; các kỹ thuật để phát triển sản xuất 
chẳng những được khuyến khích mà còn được pháp luật quy định; 
những công trình thuỷ lợi lớn có tác dụng lớn đến sự phát triển 
nông nghiệp, nghề làm vườn tách ra khỏi nghề làm ruộng. 


Về thủ công: có sự phân công phức tạp hóa: chẳng hạn có tài 
liệu cho biết nghề gỗ chia 7 ngành, nghề da chia 5 ngành. Xuất 
hiện trung tâm đúc sắt nổi tiếng. Những kẻ chuyên nghề đúc sắt 
giàu có tiếng, "ngang quốc vương”. Có sách ghi chép kỹ thuật mỏ, 
luyện kim; có chuyên gia thuỷ lợi. 


Về thương nghiệp: các quốc đô đều có chợ: những đô thị lớn: 


Lâm Trí, Hàm Đan, Lạc Dương; những phú thương giàu ngang 
vương công (Lã Bất Vi ...). Thị trường mở rộng. những hàng hoá 


28 


của phía đông, phía bắc, phía tây đều có thể mua được ở thị trường 
“Trung Quốc. 


Sự phát triển kinh tế tạo điều kiện cho văn hoá giao lưu, tạo 
đòi hỏi thống nhất toàn quốc. 


2. Chính trị: những vấn đề mới đòi hỏi giải quyết 


Đầu thời Chiến Quốc, những nước nhỏ bị diệt. Trong các 
nước, địa chủ căn bản làm chủ; ở nhiều nước bồi thần, đại phu 
cướp ngôi. Trên phạm vi toàn quốc, tuy nhà Chu vấn tồn tại đến 
249tr. CN, nhưng thực tế đến Chiến Quốc, nhà Chu không còn 
hiệu lực. Trong hàng ngũ 7 cường quốc, nước Tần mới lớn lên 
(trước kia còn bị coi là mọi rợ, lợi dụng lúc các nước đánh phương. 
Nam, Tần đánh các tộc Khương, Di, Nhung) trở thành một nước 
lớn ở phương tây. Nước Sở - một nước lớn ở phương nam - uy hiếp 
năm nước Quan Đông. 


Mâu thuân chính trước kia là giữa quốc nhân với chủ nô phản 
động. Giờ đây mâu thuẫn chính là giữa các địa chủ tranh nhau 
giành quyền thay Chu. Xu hướng thống nhất Trung Quốc vừa phản 
ánh nguyện vọng hoà bình thống nhất sau nhiều năm chiến tranh, 
vừa phản ánh tham vọng bá chủ của giai cấp địa chủ hiếu thắng, 
vừa phản ánh những đòi hỏi của phát triển kinh tế. Vấn đề tổ chức 
nhà nước nhằm tăng cường khả năng quân sự đã ảnh hưởng đến 
quan niệm về người hiền, quan niệm về tài năng trị nước. 


Ở thời đại mới này, hiển nhân phải thể hiện các khả năng: 


- Cầm quân tháng địch quốc (trước thời Xuân Thu không đặt 
ra yêu cầu này). 


~ Khả năng về kinh tế tài chính: Phát triển kinh tế, thu vào cho 
kho lãm; 


29 


- Khả năng ngoại giao: làm suy yếu các nước khác, giành 
được dân, giải quyết nạn thừa đất thiếu người trầm trọng. 


Kiểu người này là những Tô Tân, Trương Nghỉ, Lạn Tương 
Như. Việc quân sự cố nhiên được đặt lên hàng đầu, thiên tài quân 
sự phát triển: Tôn Vũ, Tôn Tân, Ngô Khởi... Bộ binh, ky binh phát 
triển, đội quân thường trực thay cho trưng binh khi trước. Chính 
sách ưu đãi võ sĩ trở thành bí quyết tháng lợi. Tần Chiêu Công có 
một số chính sách như vậy (trong đánh trận: giết một tên địch 
được thăng một cấp; giết 5 tên địch được giải phóng khỏi nô lê...). 
Thượng võ trở thành một tâm lý xã hội. Những hiệp khách (Kinh 
Kha, Nhiếp Chính, Chu Hợi...) xuất hiện, được trọng vọng. 


3. Những cuộc biến pháp triệt để 


Biến pháp nhằm giải quyết yêu cầu chính trị. Thời Xuân Thu 
đã có nhưng chưa động đến những ÿấn để cơ bản. Thời Chiến 
Quốc, biến pháp có ở mọi nước, nổi tiếng hơn cả là của Lý Khôi 
và của Thương Ưởng. 


a. Biến pháp Lý Khôi (nước Nguy, thế kỷ V tr. CN) 


- Chính sách dùng hết sức đất; khuyến khích khai hoang, cho 
phép kiêm tính ruộng đất; hết sức chú ý kỹ thuật: tạp chủng, cày 
sâu, bừa kỹ, thu hoạch nhanh. 


- Chính sách bình định: chia 3 loại. dù được mùa hay mất 
mùa; năm được mùa nhà nước thu mua nhiều nhất, năm nào mất 
mùa nhà nước thu mua ít nhất..., do vậy người sản xuất không bao 
giờ lo đói. 


Lý Khôi là nhà kinh tế đầu tiên tính năng suất từng ruộng, 
mức tận thu từng gia đình, đặt kế hoạch trong toàn quốc. Mục đích 
chính sách ấy là: nước giàu, dân không ly tán, phấn khởi sản xuất. 
Lý Khôi còn viết ?háp kinh, là nhà lý luận chính trị. 


30 


b. Biến pháp Thương Ưởng 
- Khuyến khích lao động sản xuất nông nghiệp và thủ công; 


- Khuyến khích việc bằng con đường quân công mà trở nên 
phú quý: 


- Tổ chức dân hộ; tước quyền của quý tộc (hạn chế quyền 
hạn của quý tộc, tổ chức một xã hội an ninh trên cơ sở thưởng 
nhiều phạt nặng). 


- Tính phong kiến: sản xuất gia đình kết hợp thủ công; ức chế 
thương nghiệp. 


Biến pháp thứ hai bổ xung và hoàn thiện biến pháp thứ nhất: 

- Nâng cao sản xuất nông nghiệp, kết hợp sản xuất với đánh 
giặc: đổi mâu ra một trăm phương bộ, chuyển sang 240 phương 
bộ, hạn chế đường giới hạn, cho dân khai thác đường làm ruộng 
tuỳ diện tích mà nộp thu, xoá hẳn tỉnh điền; miễn nộp thuế, miễn 
lao dịch cho những ai ở nước ngoài đến Tần sinh sống; luân phiên 
sản xuất và đánh giặc. 


- Địa vực hoá, chia quận huyện, thủ tiêu quyền hành chính 
của quý tộc. 


~ Thống nhất đo lường. 


Biến pháp thứ hai làm nốt vấn đề địa vực hoá, làm cho một 
quốc gia thống nhất, kiểu trung ương tập quyền ra đời. 


Phong kiến hoá là xu hướng diễn ra ở nhiều nước nhưng gặp 


sức phản kháng kịch liệt của quý tộc. Ngô Khởi bị đuổi, sang nước 
khác bị giết. Thương Ưởng thi hành kịch liệt, về sau bị xé thây. 


3, 


Các nước Quan Đông có cơ sở chủ nô lâu đời, phản kháng 
mạnh, biến pháp phải qua một tể tướng, chỉ làm những cái vụn vặt. 
Ở Tần lực lượng quý tộc yếu. Sau khi Thương Ưởng chết, Tần vẫn 
tiếp tục thực hiện cho đến đời Tản Thuỷ Hoàng. Lã Bất Vi chỉ sửa 
bỏ hai khoản: hạn chế du khách vào; hạn chế thương nhân. Vì vậy 
Tần làm biến pháp mạnh hơn. 


B. Tư tưởng học thuật nở rộ 


Chiến Quốc là thời các tập đoàn giành nhau quyền cộng chủ, 
thời hình thành chế độ phong kiến, giai cấp địa chủ đã cầm quyền 
trong từng nước. 


Nảy sinh ba vấn đề: 

~ Nhà nước mới, làm sao thắng các địch quốc ? 
- Xã hội mới đã hình thành, cai quản thế nào ? 
~ Thái độ đối với !ể, đức đã đổi, lấy gì thay ? 

1. Địa vị đặc biệt của kẻ sĩ thời Chiến Quốc 


Nhà nước chủ nô trước kia chỉ cân người hiền tài trong tôn 
tộc. Đến Chiến Quốc, do vấn đề xã hội phức tạp hơn, phải dùng 
người trong tầng lớp quốc nhân có văn hoá, có tài năng. Đường lối 
dùng người từ “thân thân” đã được thay bằng “thượng hiển”; 
“dưỡng sĩ”, “hạ sĩ” trở thành phong thượng thời đại; xuất hiện 
những ông bầu lớn, trong nhà có đến 3000 kẻ sĩ lui tới ăn uống 
(Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân ...). 


Kẻ sĩ thoát khỏi hai ràng buộc: một là phải trung với một vua 
nhất định, hai là phụ thuộc nhiều vào “lễ”. Kẻ sĩ được trọng vọng. 
Họ có đủ điều kiện vật chất và tự do về tỉnh thân để suy nghĩ và 
viết ra. Địa vị cao của kẻ sĩ vừa đưa đến thái độ kiêu ngạo của họ, 


32 


vừa đưa đến sự sầm uất của tư tưởng học thuật. Kẻ sĩ phát triển 
nhanh về số lượng và chuyên sâu hơn. Có nhiêu loại: học sĩ (viết 
sách vở, đề ra các học thuyết); sách sĩ (chính sách, nhà ngoại giao, 
nhà quân sự, kiểu Tô Tần, Trương Nghĩ ...); ,h“át sĩ (chuyên môn 
khoa học và giả khoa học như thiên văn, bói toán ...). Tầng lớp sĩ 
còn đặc biệt tăng thêm tính phức tạp do có loại (hích khách, 
chuyên giúp thực hiện các âm mưu chính trị và loại làm các nghề 
vật. 


Sách sĩ kiểu Trương Nghi, Tô Tân là kiểu người điển hình. 
Công việc của họ là du thuyết để cầu phú quý. Vua chúa trọng loại 
học sĩ nhưng không nghe theo họ, mà chủ yếu nghe theo sách sĩ. 


2. Bách gia tranh minh 


Chiến Quốc là thời giai cấp phân hoá, đấu tranh kịch liệt, đòi 
hỏi sự để xuất một loạt quan điểm mới. đòi hỏi sự giải quyết một 
cách khác đối với các vấn đề. Bách gia chư tử ra đời tạo điều kiện 
giải quyết các vấn đẻ đó. Đối tượng phê phán của họ là di sản văn 
hoá các thời đại trước (Tây Chu, Khổng Tử). Mặc Tử dựa vào trí 
thức, phê phán quan điểm nho gia của Khổng Tử, để xuất “kiêm 
¡”, xây dựng một hệ thống triết học khá phong phú. Sự ra đời của 
phái Mặc gia phủ định toàn bộ tư tưởng nho gia, Mặc Tử là người 
trí giả đầu tiên, còn mang màu sắc hiển giả. Từ phái ẩn sĩ xuất 
hiện một số học giả của Đạo gia, bàn vấn để dưỡng sinh, chủ 
trương vị øgđ, đề ra một vũ trụ quan, một bản thể luận mới, tìm ra 
biện chứng pháp. Đấu tranh Nho - Mặc - Đạo đưa đến sự thất bại 
của Nho gia và thắng lợi của hai phái kia, phân hoá thành hai cực: 
Đạo và Mặc, lại phải bàn đến vấn đề nhận thức luận và vấn để 
lôgíc. Trong Đạo gia, phái Tống Doãn chú ý đến vấn để nhận thức. 
Trong phái Mặc gia thì Mặc Tử chính là ông tổ lôgíc Trung Quốc. 
Sự tranh biện đẻ ra một học phái mới: Danh gia, chuyên nghiên 
cứu lôgíc. 


3 


Loại người học thuật ''bất trị nhi nghị luận” - không bàn trục 
tiếp về chính trị, không nhằm giải quyết các vấn đẻ chính trị. 
Trong khi đó lại có các nhà chính trị, từ qúa trình làm mà đề ra lý 
luận: Pháp gia ra đời. Đấu tranh duy tâm - duy vật trong từng phái 
và giữa các phái làm tư tưởng học thuật phát triển, phân hoá. 


3. Học cung Tác Hạ 


Việc mở "học cung Tắc Hạ” ở nước Tề khoảng đời vua Trần 
Hậu Ngọ (374 - 357 tr. CN) đến vua Tương Vương (318 - 301 tr. 
CN). Sử ghi có 76 nhà học giả đến Tẻ được phong thượng đại phu, 
không làm cai trị mà chuyên nghị luận, được vua cho ở nơi ngã 
năm ngã bảy. Vua Tề khoa trương nước Tẻ nhiều hiền sĩ, kết quả 
thật to lớn: những “nhà” tiêu biểu cho các phái đều ở đấy; Nho gia 
có Mạnh Tử, Tuân Tử ...; Đạo gia có những người giỏi nhất: Tống, 
Doãn; Danh gia, ... Ở học cung Tác Hạ chỉ thiếu Mặc gia. 


Cuộc tiếp xúc, tranh biện ở học cung Tác Hạ. Các nhà tư 
tưởng đều cố gắng xây dựng một học thuyết hoàn chỉnh, nhất là 
Đạo gia. Học cung Tắc Hạ có ý nghĩa “vạch thời đại cho văn hoá 
Trung Quốc” vì nó có ý nghĩa là một “học viện nghiên cứu học 
thuật”. Học thuật trở thành một đối tượng nghiên cứu tự do. 


IV. NHÀ NƯỚCPHONG KIẾN CHUYÊN CHẾ HÌNH THÀNH 
(TỪ TẤN ĐẾN HÁN VŨ ĐẾ) 


Đấu tranh thất hùng giành quyền cộng chủ diễn ra ác liệt 
cũng là đấu tranh giữa hai thế lực bảo thủ và tiên tiến. Nước Tần 
tuy phong kiến hoá chậm, nhưng sau khi Thương Ưởng làm biến 
pháp triệt để, trở thành nước phong kiến tiêu biểu nhất. Rất nhiều 
người sang Tần, chỉ Nho gia là không (duy có Tuân Từ sang Tần). 


A. Nhà nước phong kiến chuyên chế trên lãnh thổ thống nhất 


Thống nhất do ba yêu cầu: 


34 


~ Dân yêu cầu hoà bình: 

- Địa chủ có lợi; 

- Yêu cầu của phát triển kinh tế; 

Diễn ra từ 284 đến 200 tr. CN. 

1. Tân Thuỷ Hoàng xây dựng quốc gia thống nhất 

Tần Thuỷ Hoàng, vào năm 221 trCN cùng một lúc hoàn 
thành hai nhiệm vụ: thống nhất và tiêu diệt quý tộc. Để củng cố 
chế độ chuyên chế, Tân Thuỷ Hoàng tiến hành hàng loạt biện 
pháp thống nhất: 

- Thống nhất văn tự (dùng chữ tiểu triện). 

- Thống nhất lãnh thổ (cùng với việc thi hành địa vực hoá, 
chia quận huyện, là việc mở mang giao thông đường bộ: cho làm 
đường - nền đường dùng chày sắt nện - thẳng từ Hàm Dương đến 
các nơi: các sông được tu sửa, cho đắp Linh Cừ ...). 

- Thống nhất đo lường: cỡ xe, bể rộng của đường ... 

- Thống nhất phong tục, pháp độ. 

Tần Thuỷ Hoàng còn đời dân trung bộ lên phía bắc giáp 
Hung Nô, lập 45 huyện thành mới, bắt tội đồ đắp trường thành dài 
3 vạn cây số để để chống Hung Nô; dời dân xuống Ngũ Lĩnh ở với 
người Việt. Việc di đân làm cho biên cương mở rộng, Trung Quốc 
trở thành một địa bàn thống nhất. 


2. Khủng hoảng trong việc trị nước. Nhà Tần mất, nhà Hán 
thịnh trị trong thời Văn Cảnh 


35 


Pháp gia được Tần Thuỷ Hoàng phát triển áp dụng đến cực 
đoan, hình phạt rất khốc liệt; đốt sách, trừ sách nông và sách 
thuốc. Xây dựng những công trình phô trương tốn rất nhiều công 
của, sức lực: cung A Phòng, lãng Di Sơn. Dân chịu không nổi. 
Khởi nghĩa Trần Thiệp mở màn cho đấu tranh. Quý tộc cũng 
chống nhà Tần. 


Đầu năm 202tr. CN Lưu Bang thắng Hạng Vũ, lập nhà Hán. 
Giành được ngôi vua, Hán đứng trước sự khủng hoảng về đường 
lối cai trị: lối Ấn Chu không còn thích hợp, lối nhà Tần đã có bài 
học thất bại. Nhà Hán là kết quả ở giữa chừng cuộc đấu tranh của 
dân với quý tộc chứ không phải là một cái mới, vì vậy nó không 
lập được cái gì mới. Hán giữ lại của Tần những biện pháp đối phó 
lâm thời chứ không phải là có đường lối hẳn hoi. Chính sách của 
Hán là “vô vi, cùng dân yên nghỉ” - điều này có đưa lại kết quả 
tích cực cho đời sống của dân nhưng cũng phản ánh sự lúng túng 
của nhà Hán trong đường lối cai trị. Sự thịnh trị đời Hán Văn Cảnh 
là kết quả cách cai trị lúng túng, chưa dám thẳng tay. 


3. Hán Vũ Đế củng cố nhà nước phong kiến chuyên chế (140 
— 86 tr. CN) lập nên quốc gia lớn nhất thế giới 


Chính sách buông trôi thời Văn Cảnh dắn đến chỗ: 
- Các phiên vương trở thành thế lực chống triều đình; 


- Hào tộc, địa chủ, phú thương lợi dụng chính sách đó mà 
kiêm tính ruộng đất; 


- Nông dân bị nạn kiêm tính, bần cùng hoá cùng cực; số nô 
tỳ tăng lên khủng kiếp. 


Những hậu quả này ảnh hưởng cả đến chính quyền trung 
ương, đến đời Hán Vũ Đế không thể không củng cố. 


36 


Chính sách Hán Vũ Đế: 


~ Dẹp tan lực lượng các phiên vương bảng cách phong tước 
cho đông người. nhưng chỉ cho danh nghĩa. được thu tô thuế chứ 
khóng được đến cai trị; 


- Tập trung quyền đúc sắt, nấu muối, đúc tiền về trung ương; 
cấm chiếm ruộng đất quá phần; phá bỏ cơ sở kinh tế của phú 
thương và hào tộc. 


Chính sách này đưa đến chỗ: Nhà nước là nhà nước của địa 
chủ và là nhà nước quan liêu. Chế độ phong kiến đến đây được 
xây dựng hoàn chỉnh về các mạt: ý thức hệ, pháp chế. Hán Vũ Đế 
đã hoàn thành việc phong kiến hoá. 


B. Xã hội phong kiến Tần - Hán 


Quá trình phong kiến hoá lâu dài. Hai tính chất của kinh tế 
phong kiến (kinh tế tự nhiên và sở hữu phong kiến, lấy nông thôn 
làm xuất phát điểm) bắt đầu hình thành, từ Thương Ưởng đến Hán 
Vũ Đế. 


1. Kinh tế tự nhiên lấy hộ tiểu nông làm đơn vị 


Kinh tế tỉnh điển tan rã và sự chạy trốn của nông nô tạo cơ sở 
cho kinh tế tự nhiên. Quá trình giải phóng kinh tế tiểu nông. Nô lệ 
được giải phóng, có ruộng, có thân phận tự do, ghi tên vào hộ tịch 
(bát đâu từ Thương Ưởng). Bên cạnh những hộ tiểu nông được nhà 
nước thừa nhận còn có những hộ tiểu nông không được nhà nước 
thừa nhận; việc đánh thuế những hộ đó là hợp pháp hoá những hộ 
tiểu nông, tạo nên tình trạng “tăng hộ khẩu” đời Văn Cảnh. Những 
gia đình tiểu nông nhỏ thay thế cho những nhà theo quan hệ chủ 
nô - nô lệ. 


37 


Quan hệ quốc - dã bị địa vực hoá thay thế. Sự tự cấp, tự túc 
được kết hợp trong một gia đình. Người tiểu nông trực tiếp sản 
xuất, gắn liền với sản xuất. Nhưng còn mang tính quá độ. 


Gia thay bằng ló khiến chế độ thuế thay đổi: tô đối với làm 
ruộng, dịch đối với thủ công, lợi nông dân. Phong tước theo hộ. 


Ví dụ: “vạn hộ hầu” là ông hầu có vạn hộ, tức là được thu 
thuế trên 10.000 hộ. Tiêu chuẩn đánh giá giàu sang là số hộ nắm 
trong tay. Sự thay đổi này làm cho nhà nước phải quản lý hộ: chức 
quan quản lý hộ là cao nhất. Luật 9 chương của Tiêu Hà là dựa 
vào vấn đề hộ. 


2. Thôn lạc tự trị kiểu “hương đảng tộc cư” và sự thống trị 
theo kiểu gia trưởng của địa chủ hào tộc 


Quý tộc bị xoá bỏ về mặt chính trị, nhưng giai cấp này vân 
giữ được uy thế về kinh tế và văn hoá; và trong phạm vi địa 
phương nó vẫn còn uy thế chính trị, trở thành danh môn vọng tộc 
trong nước. Nô lệ không còn nhưng chế độ mua bán nô tỳ vẫn 
được pháp luật thừa nhận. Số nô tỳ trong cát trang ấp tới hàng vạn. 
Chế độ quan nô, công dịch nặng nẻ. Nô tỳ không chỉ phục vụ 
trong nhà mà còn lao động sản xuất. Họ họp thành làng xóm xung 
quanh theo quan hệ #yế? duyên. Họ gắn chặt vào ruộng; quan hệ 
với chủ thay đổi vẻ hình thức, thành ương đảng tộc cư (hương 
đảng: làng xã (mới); tộc cư: quan hệ tộc họ). Địa chủ hào tộc và 
nông dân theo quan hệ bó - kÖuc, gắn chặt với ruộng đất của địa 
chủ. Hào tộc và nông dân: 3 quan hệ: chính trị, huyết duyên, tôn 
tộc; biến công xã nông thôn thành đơn vị hành chính, đơn vị sản 
xuất, vừa là một họ (những cái này là nguyên nhân sự trì trệ của xã 
hội phong kiến). 


Hán thắng được Tần là do lực lượng hào tộc, vì vậy Hán Cao 


Tổ thoả hiệp với bọn này, trở lại chính sách phong đất, họ được về 
kinh đô ... Dựa vào quyền gia trưởng, họ thu thuế, giữ an ninh, 


38 


cung cấp lực dịch cho vua, đóng vai trò tay sai cho vua; vương 
triểu bảo vệ bộ máy hào tộc. Bọn hào tộc tham gia bộ máy quan 
liêu. Vương triều là chỗ dựa cho hào tộc. Trong xã hội: chọn quan 
theo hào tộc, hôn nhân theo hào tộc; hào tộc trở thành một lực 
lượng ngoan cố ngăn cản sự phát triển thương nghiệp. 

3. Ruộng đất thuộc vưa, thủ công của nhà nước - cơ sở cho 
nhà nước phong kiến tập quyền chuyên chế 


Đặc điểm phương Đông: 
~- Ruộng đất thuộc vua; 
~ Nhà nước phong kiến tập trung chuyên chế ra đời sớm. 


Việc phong kiến hoá không làm tan rã cơ sở công xã thị tộc; 
quyền tư hữu ruộng đất chưa được thừa nhận. Ruộng đất thuộc 
vưa; con người gắn về danh nghĩa với ruộng đất đó cũng thuộc 
vua, Đây là cơ sở của việc vua phong đất cho công thần và con 
cháu. Ở đời Chu, kẻ được phong đến làm chủ mảnh đất được 
phong; đến đời Hán, kẻ được phong được thu thuế ở vùng được 
phong: chế độ này gọi là "lãnh hộ chế”. Vua là địa chủ trên phạm 
vi toàn quốc. Tô cũng là thuế: làm ruộng cho vua cũng là làm thần 
dân của.vua: quan hệ chính trị gắn với quan hệ kinh tế. Bên cạnh 
đó, vua'còn là vị giáo chủ cao nhất; hoàng quyền và giáo quyền 
không tách đôi. 


*Chuyên chế phương Đông” (Marx gọi như vậy) ra đời ngay 
từ đầu; khác phong kiến châu Âu, về sau mới liên minh với tư sản 
để chuyên chế với đẳng cấp thứ ba. 

4. Mâu thuẫn xã hội và đấu tranh giai cấp 
Nói chung, kinh tế phong kiến Trung Quốc ngăn chặn sự 
phát triển tư bản chủ nghĩa. 


39 


a. Mâu thuẫn giữa trung ương và phiên vương. 


Tân không phong phiên vương, muốn dùng uy lực thống trị. 
thực hiện tính tập trung cao độ: nhưng việc dùng quá độ sức dân 
để phục vụ sự thống trị đó dẫn đến chỏ Tần mất nước. 


Hán thoả hiệp, phong tước 100 phiên vương. 
“Trung ương tìm lực lượng ở hào tộc địa chủ. 
Phiên vương tìm lực lượng ở phú thương, du khách. 


Tần ức thương, Hán pháp định hoá việc ức thương. Nhưng 
phú thương nắm quyền các nghề đúc sát, làm muối, đúc tiền: phú 
thương giàu, mua nô lệ. Các vương hầu liên lạc với phú thương 
thành lực lượng đối lập với lực lượng trung ương và hào tộc. Phiên 
vương nổi lên chống trung ương. Hán Cao Tổ phải dùng chính 
sách phong nhiều để thế lực từng phiên vương nhỏ đi, phong 
nhưng không cho đến đất phong, mục đích là thủ tiêu cát cứ. 


b. Mâu thuẫn giữa hào tộc và hoàng tộc 


Việc dựa vào hào tộc tạo ra thực tế cát cứ nhỏ ở châu quận; 
hào tộc uy hiếp đời sống cư dân trong vùng, thành những thế lực 
cát cứ địa phương. Lại thêm mâu thuẫn giữa địa chủ hào tộc và địa 
chủ bạch y (địa chủ không có thân phận quý tộc), nhưng chính địa 
chủ bạch y mới là cơ sở thực sự cho nhà nước trung ương. Mâu 
thuẫn này diễn ra thành đấu tranh tư tưởng giữa vô vi và hữu vi, 
vạch mặt bọn lạm quyền, chấp chiếm ... ở ba nhà tư tưởng: Giả 
Nghị, Triệu Thố, Đổng Trọng Thư. Họ chính là những người bảo 
vệ, đòi quyền cho lớp địa chủ bạch y. Đến thời Hán Vũ Đế, địa 
chủ bạch y leo lên nắm bộ máy quan liêu. Việc điển hình là phong 
Công Tôn Hoàng làm tể tướng, mở đầu việc địa chủ bạch y lên 
cầm đầu chính quyền. 


c. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ 


Địa chủ thí nhau kiêm tính ruộng đất ... đưa tới những cuộc 
bạo động của nông dân... 


€. Hình thành ý thức hệ phong kiến. Kinh học ra đời 
1. Vấn đề mới, điều kiện mới 


Đấu tranh thời Chiến Quốc cũng là đấu tranh của ba phương 
án: lực, phú hay đức ? Phương án dựa vào pjuí của Tần thắng. Vấn 
để mới: giành được đất nhưng có giữ được hay không ? “Kiêm 
tính là đẻ, kiền ngưag mới khó” (Tuân Tử). Vấn đề làm thế nào giữ 
được nước là vấn đề lớn của thời đại. Những nội dung mới của đạo 
đức, tôn giáo đặt ra cấp bách, nhất là sau gương thất bại của nhà 
Tần. 


Điều kiện sinh hoạt mới đẻ ra những hình thái sinh hoạt mới, 
là điều kiện cho nhà nước đặt ra các thể chế và sự phát triển tư 
tưởng văn hoá của thời đại. 


Bộ máy quan liêu tăng. Kẻ sĩ được "định chúa”, không còn 
được tranh cãi như bách gia gia minh. Với kẻ sĩ là con đường tiến 
thân, "Vua bán quan tước, tôi bán tài năng”. Chấm dứt thời kẻ sĩ 
kiêu ngạo. Kẻ sĩ được đối đãi như con hát đời Tư Mã Thiên), 
khúm núm trước vua. 


2. Tử học suy đồi. Xu hướng dung tục trong tôn giáo và hỗn 
hợp trong học thuật 


Chế độ phong kiến được thiết lập, học thuật phải trở về phục 
vụ chế độ phong kiến. 


Pháp gia bỏ lý luận đi vào cụ thể hình luật; 


4 


Đạo gia bỏ siêu hình đạo đức, đi vào tư tiên, tìm trường sinh 
bất tử, kết hợp mê tín dị đoan thành phái Hoàng Lão; 


Mặc gia, tiếng nói của tầng lớp nông dân (do nông dân tìm 
đồng minh trong lớp sĩ...) thành tôn giáo ...; 


Danh gia quá trọng học thuật thuần tuý thì biến mất. 


Nhà nước chuyên chế không cần lễ sĩ, dưỡng sĩ, nó cần tướng. 
soái, thư lại ...; nó bài bác lối “lấy xưa chê nay”. 


Tung hoành gia, du khách bị cấm. 


Thời đại bách gia tranh minh chấm dứt. Các học phái đều 
phát triển theo hướng dung tục hoá, tôn giáo hoá, thành ý thức hệ 
cho chế độ phong kiến. 


3. Nho gia chiếm địa vị độc tôn. Kinh học ra đời 


Độc tôn trong chính trị, kinh tế được phản ánh vào sự độc tôn 
trong học thuật. 


Thời Tần trọng pháp gia, ai muốn học lấy /4¿ làm thầy, đi đến 
tàn khốc với nho gia (đốt sách, chôn kẻ sĩ ...). 


Nhà Hán lúng túng vì phải chiếu cố cả quý tộc, hào tộc. 
hương đảng tộc cư ... 


Để chọn một ý thức hệ là chuyện phức tạp, phải qua một thời 
gian buông trôi. Triều đình vẫn để nho gia và các học phái phát 
triển, dùng chính sách vô vi. Kẻ sĩ và du thuyết tập trung ở các 
phiên vương. Tuy vậy, Tử học bị yêu cầu xã hội quy định, vẫn 
phát triển theo con đường thoả hiệp, dung tục hoá. Nho gia dần 
đần tỏ ra thích hợp, nó lại dung hợp các học phái, trở thành độc 
tôn. Người mở đầu việc tổng hợp các học phái là Tuân Khanh. 


42 


Nhưng trước Tuân Khanh. xu hướng dung tục, pháp gia hoá đã có 
rồi. Sau ngôi sao sáng chóng tát đó, Nho gia bị lép vế trước pháp 
gia đời Tân và trước Hoàng Lão. Nhưng đấu tranh Nho gia - 
Hoàng Lão không phải là đấu tranh học thuật mà là về chính trị. 
Sự thất bại của phiên vương kéo theo sự thất bại của Hoàng Lão và 
kẻ sĩ. Thời Hán Vũ Đế, sau khi giải quyết được vấn đề với phiên 
vương; với Đồng Trọng Thư nho gia trở thành độc tôn. Chọn ra 
một số kinh: Tủ, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thứ (ngũ kinh), kinh Xuân 
Ti thành kinh đứng đầu, vì nó được viết theo nguyên tắc bảo vệ 
tôn tỉ. Diễn ra sự hợp nhất các phái thành một học thuyết có tính 
chất tôn giáo. Thực chất là “ngoại nho, nội pháp”, học thuyết nho 
giáo trở thành công cụ thống trị của chế độ phong kiến cho đến 
mãi sau này. 


Với Đổng Trọng Thư, kinh học ra đời mở đầu cho lối “học 
phong tiên chú”, “kinh viện”, cho lối học gia, học bí truyền. Kinh 
học là cơ sở cho chế độ thi cử chọn người làm quan. 


Nói chung, học thuật thời phong kiến nghèo nàn, mang tính 
tôn giáo, tính kinh viện. 


43 


Chương II 


KHNG TỬ (55I - 479 tr. CN), NGƯỜI HIỂN GIẢ 
MỞ ĐẦU TƯ HỌC 


I. THÂN THẾ, SỰNGHIỆP. TƯLIỆU NGHIÊN CỨU 


Khổng. Tử tẻn là Khâu, tên chữ Trọng Ni, sinh ở Khúc Phụ 
nước Lỗ. Tổ tiên là quý tộc nước Tống (hậu duệ nhà Ân), cha làm 
quan nước Trâu. Đến đời Khổng Tủ, gia đình thuộc loại “tiện” 
(nghèo). Ham học, thích nghiên cứu thi, thư, lễ nhạc đời trước. 
Lúc trẻ làm quan coi kho và quan coi súc vật cho Quý Thị (một 
quan khanh nước Lỗ), sau làm Đại tư khấu rồi làm Nhiếp tướng sự 
trong 3 tháng, lúc 54 tuổi. Nhưng vì chủ trương chính trị của 
Khổng Tử không hợp với Quý Thị nên Khổng Tử bỏ đi chu du qua 
các nước chư hầu (Vệ, Tống, Trần ...). Đường lối của ông không 
được các nước này dùng. Đến 70 tuổi trở vẻ, nước Lỗ coi như một 
bậc quốc lão, nhưng ông không ra làm quan. Hoạt động của ông là 
dạy học, là người đầu tiên mở nẻn tư học và là người khai sinh một 
nên tư tưởng. Học trò của ông đông, có tới ba ngàn người, trong số 
đó có tới 72 người nổi tiếng còn được thờ cùng Khổng Tử. 


Trong trường, Khổng Tử dạy: văn, hạnh, trung, tín. Học trò 
được chia làm 4 loại: đức hạnh; chính sự; văn học; ngôn ngữ. Do 
nhu cầu dạy học, Khổng Tử chỉnh đốn các sách thi, thư, lễ, nhạc là 
những điển sách trước đó chỉ lưu hành trong công tộc và đem dạy 
ra ngoài. Như vậy những sách còn lại ngày nay không phải do 
Khổng Tử soạn mà chỉ là do ông chỉnh đốn lại. 


Khổng Tử là nhà tư tưởng lớn, có ảnh hưởng lớn không chỉ ở 


Trung Quốc mà còn ở cả những nước chịu ảnh hưởng văn hoá 
Trung Quốc: Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. 


45 


Tài liệu chủ yếu để nghiên cứu Khổng Tử là sách Lớn ngữ 
ghi lại lời Khổng Tử và học trò. Luận ngữ không phải do Khổng 
Tử viết, cũng không phải tất cả đều đo học trò trực truyền viết mà 
còn do cả học trò tái truyền viết. Sách chủ yếu do học trò của Tăng 
Sâm và Hữu Nhược viết. Có lẽ đến đầu thời Chiến Quốc mới thành 
sách. Luận ngữ có 3 bản: 


~ Lô luận ngữ: 20 thiên. 
~ Tề Luận ngữ: 22 thiên. 
- Cổ văn luận ngữ: 21 thiên. 


Hiện nay người ta xem cuốn Lỗ Luận ngữ như bản chính. 
Cuối đời Hán, Trương Vũ học cả Lồ Luận ngữ lần Tề Luận ngữ, 
đem hợp thành Trương ;lầu Luận. Đến Trịnh Huyền, ông tham 
khảo cả 3 bản và viết Luận ngữ chú. 


Luận ngữ có 20 thiên, theo khảo cứu gần đây: 15 thiên trên 
do học trò trực truyền ghi; 5 thiên sau do học trò tái truyền ghi, 
nói vẻ Khổng Tử không chắc chắn bằng 15 thiên trên. Cách chú 
thích của nhà nho là chú thích theo ý mình, có chỗ không đúng với 
Khổng Tử. 


Ngoài Luận ngữ, trong các sách Tả truyện, Mạnh Tử, Tuân 
Tử .... đều có nói đến Khổng Tử nhưng ở đấy có chỗ khác với Lẩu 
ngữ. 


II. HỌC THUYẾT CẢI LƯƠNG CỦA KHỒNG TỬ 

Khổng Tử sống ở thời đại mà xã hội phong kiến đang trên 
đường hình thành làm lung lay chế độ nô lệ. Vấn đề theo cũ hay 
đổi mới là vấn đề của thời đại. 


Khổng Tử không thuộc tầng lớp thống trị, nhưng lại hiểu và 
tin văn hiến của Tây Chu. Trường hợp một người uyên bác ngoài 


công thất như Khổng Tử là ít có. Khổng Tử lại làm một việc mới: 
mở tư học cho kẻ sĩ. Bản thân Khổng Tử là hiện tượng mới. Nhưng 
xu hướng của kẻ sĩ lúc ấy là học để làm quan phục vụ cho công 
tộc. Con đường phong kiến hoá của thời đại là khả năng cải lương 
dè dạt. Khổng Tử, tư học, kẻ sĩ - là những hiện tượng mới nhưng 
bị hạn chế trong hai điều kiện đó và tất cả những điều đó chỉ phối 
Khổng Tử. 


A. Nguyện vọng “cứu thế”, “tôn Chu” 
1. Cứu thế và chính trị “huệ dân” 


Khổng Tử phản đối kẻ chấp chính ngược đãi dân, vơ vét, gây 
chiến tranh tàn sát dân, không dạy dân mà chỉ bắt dân đánh giặc 
(*bất giáo dân chiến”, Luận ngữ. XII, 30). 


Khổng Tử kính trọng thái độ thanh cao của các nhà ẩn sĩ, 
cũng có lúc muốn đi ở ẩn. Ông nói: "phú quý vô đạo như phù 
vân”. Suốt đời tìm cách ra giúp đời vì ông cho rằng: con người Ở 
trong xã hội phải có trách nhiệm đối với xã hội. 


Tích cực cứu thế là chỗ Khổng Tử khác với ẩn sĩ; Sống thanh 
cao, không đồng tình với xã hội đương thời là chỗ giống ẩn sĩ. Lý 
tưởng của ông là muốn một xã hội không có kiện tụng, bỏ sự tàn 
ngược, bỏ việc giết người; ông thường nói đến một thứ chính trị 
“huệ dân”. Huệ dân là dùng của cải tích kiệm mà yêu thương 
người, dùng sức dân đúng thời vụ (“sử dân đĩ thời”), đề bạt những 
người tốt, thiện, giáo dục những kẻ sai lầm; là làm cho dân đông 
đúc, giàu có, được dạy dỗ; làm cho người gần vui lòng, người xa 
tìm đến. 


Chủ trương khoan, huệ của Khổng Tử (làm cho dân giàu, 


giáo hoá, làm cho dân phục, vui lòng ...) - nguyện vọng của Khổng 
Tử phù hợp với nguyện vọng của dân lúc ấy. 


47 


2. '*Ta theo nhà Chu, thuật mà không tác"" 


Muốn cải tạo xã hội nhưng Khổng Tử lại muốn chỉ thêm bớt 
chứ không biến hoá cái cũ. 


„ *Tử viết: Ân nhân ư Hạ lễ, sở tổn ích khả tri giã. Chu nhân ư 
Ân lẽ, sở tổn ích khả tri giã. Kỳ hoặc kế Chu giã. tuy bách thế khả 
trí giã” (Luận ngữ. II. 23"). 


Ý Khổng Tử là: từ nhà Hạ đến nhà Ấn rồi đến nhà Chu. rồi 
sau đấy đến “nhà"gì đấy nữa, lịch sử đi lên theo một đường thẳng, 
có thêm bớt chứ không thay đổi. Cái không thể thay đổi, theo 
Khổng Tử, là /£, vì lễ biểu hiện trật tự xã hội một phía theo mệ/i 
trời, một phía theo phán người. 


Lễ có hai phần: "chất" và “văn”. Chất là nội dung (nhưng nội 
dung này không được hiểu như là chất liệu hay đơn vị); văn: vân 
sức, văn thái, hình thức biểu hiện. 


Chất của lễ là nội dung tinh thần, cũng tức là đạo nghĩa; 
Văn là nghỉ lễ, là nhạc, là văn từ. 


Chất là cái cơ sở, cái quyết định nhưng văn lại có tính trực 
tiếp, có sức giáo hoá quan trọng. 


Theo Khổng Tử: Hạ, Ân, Chu kế tiếp nhau mà phát triển, là 
sự hoàn thiện phong phú thêm văn của lễ. Văn và lễ của nhà Chu, 
theo Khổng Tử, là sung túc, đầy đủ và ông theo nhà Chu. Cả đời 


(1) Cũng giống như văn bản những tác phẩm nổi tiếng toàn thể giới. văn 
bản Luận Mgữ khi dịch in sang các ngôn ngữ khác, vẫn giữ nguyên chương. đoạn 
và người ta thường chỉ dẫn xuất xứ theo tên chương (thiền) và số đoạn (tiết) cô 
định ấy. Vì vậy người ta thường chỉ dân theo xuất xứ các trích dân theo chương, 
đoạn của chính Luận ngữ chứ không chỉ dẫn số trang của bản in. Ví dụ ghi /.d¿ 
gữ. 1L. 23 tức là sách Luận Ngữ, chương H (ví chính), đoạn thứ 23. (NBS) 


48 


Khổng Tử nguyện làm Chu Công. Vì tin phục lẻ, văn Tây Chu như 
thế nên Khổng Tử đề cho mình nguyên tắc "thuật nhỉ bất tác”, chỉ 
học theo nói lại chứ không sáng tác thêm. 


Quan niệm tiến hóa của Khổng Tử làm cho nguyện vọng cứu 
thế của ông đi theo con đường phục cổ. Quan niệm đó cũng chỉ 
phối quan niệm “văn đĩ tái đạo”. 


B. Học thuyết “đạo của người sĩ quân tử” 


Tình hình rối loạn thời Xuân Thu tạo ra hiện tượng cực hoá. 
Sự xuất hiện tư hữu làm đảo lộn xã hội nô lệ. Khổng Tử căm ghét 
sự đảo lộn ấy; ông nói đến (với thái độ phủ định) các hiện tượng 
“vua không ra vua, cha không ra cha, con không ra con”, hiện 
tượng con giết cha, hiện tượng lễ nhạc băng hoại, hiện tượng tiếm 
VIỆT... 


1, Trung dung là chí đức 


Khổng Tử cho trung dung là tuyệt đỉnh của đức. Trung dung 
là không quá, cũng không bất cập. “Dung” là bình thường; trung 
dung là điều hoà, chống quá và bất cập để đạt đến một trạng thái 
là hoà. /#oà là hoà mục, đoàn kết (lý luận hoá có ý nghĩa là thoả 
đáng, thích đáng). Hoà là biểu hiện của trạng thái văn và chất phù 
hợp nhau (“văn chất bân bân”). 


“Văn” quá, Khổng Tử gọi là “sử” (phù hoa). 
“Chất” quá, Khổng Tử gọi là “đã” (quê mùa). 
Trung dung là chống hiện tượng cực hoá chứ không phải 
chiết trung vì nó có nguyên tắc, vì bản thân đạo trung dung cũng 
phải chống lại hiện tượng cực hoá của chính nó. “Trung dung” quá 


cũng không được. “Hoà” quá thành “đồng” (theo đuôi , thoả hiệp). 
Cho nên cái quan trọng khi thực hiện đạo trung dung là “quyển”. 


49 


Quyền là quyền biến, không câu nệ thường qui, cái gì cũng có cân 
nhấc cho thích hợp, cho thoả đáng. Thái độ thích hợp với đạo 
trung dung là không cố chấp (“*vô cố”), là không khi nào nói rằng. 
nhất định phải như thế này hoặc nhất định không phải như thế này. 
Trung dung phải có điều kiện xuất phát là kiên định. Trung dung 
là tránh “hoà để hoà”, lấy “nghĩa” làm “chất”, lấy “lễ” làm “văn”. 

Giữ lễ là cung kính mà đưa ra, kính cẩn mà làm cho xong. Lễ 
là biểu hiện của nghĩa. 


Phải xuất phát từ nguyên tắc cơ sở để theo đạo trung dung, 
chống lại theo đuôi, thoả hiệp, cố chấp. Trung dung là chí đức, 
kiên trì nghĩa, giải quyết cho hợp với hoàn cảnh. 


2. “Nhân” {ˆ , hạt nhân trung tâm của học thuyết Khổng Tử 


Để làm chuẩn cho việc bảo vệ nguyên tắc, Khổng Tử dưa ra 
1guyên tắc, nguyên lý bao trùm nhất, là trung tâm học thuyết của 
ang: nhân. 


Trong Lưận ngữ, Khổng Tử nói chữ “nhân” 104 lần. Nhân là 
lý tưởng cao nhất về đạo đức sau chữ rhánh. Chỉ Nghiêu. Thuấn 
mới đạt đến bậc “thánh”, còn nói về những nhân vật lịch sử hay 
thần thoại, Khổng Tử chỉ đánh giá là “nhân”; những người có 
tiếng đương thời nhữ Tử Sản, Quản Trọng, Khổng Tử không bao 
giờ dùng chữ “nhân” để khen. Bản thân Khổng Từ tự cho là mình 
không đạt tới “thánh” và “nhân”. Trong đám học trò, chỉ có Nhan 
Hồi được Khổng Tử xem là: “ba tháng không dời điều nhãn", 
ngoài ra không có ai khác. 


Nhân là mục đích cao nhất của tu dưỡng dạo đức. Kẻ sĩ 
không vì sống mà hại điều nhân, có khi lấy cái chết để làm điều 
nhân. Kẻ sĩ phải luôn luôn nuôi dưỡng điều nhân với tất cả sự hăm 
hở “đương nhân bất nhượng ư sư” (trước điều nhân thì không 
nhường thây). 


50 


Nhân là khái niệm xuất hiện trước sau thời Xuân Thu. Trong 
bốc từ, kim văn chưa thấy xuất hiện. Theo chú thích của Trịnh 
Huyền và cổ ngữ: nhân là hai người hoà hợp, sóng đôi, hòa hợp 
nhau. 


Khái niệm “nhân” đặt vấn đề quan hệ con người với nhau 
trên cơ sở coi con người là con người. Ý niệm “con người là con 
người” lúc này là mới, vì đến thời Tây Chu, mới có sự phân biệt 
con người về mật tự nhiên mà chưa có sự phân biệt con người về, 
mặt xã hội, do chỗ con người sống trong quan hệ tôn tộc trên đưới, 
bên trên có thượng đế, bên cạnh có lễ, còn nô lệ thì không có tên... 
Do vậy, người là một vật thụ động, là một vật đồng nhất với vị trí 
mà nó chiếm. Tóm lại khi đó chưa đặt ra vấn đề giá trị, vị trí con 
người. 


Chỉ khi tầng lớp quốc nhân xuất hiện, con người về mặt xã 
hội mới xuất hiện; đặt ra vấn đề vị trí con người, giá trị con người, 
ý nghĩa xã hội của con người. Khi quan hệ người với người xuất 
hiện như vậy thì bắt đầu xuất hiện chữ “nhân” ( {“ ). Nhưng để 
khái niệm về con người được xác nhận là không dễ dàng, phải qua 
đấu tranh lâu dài đến mấy thế kỷ. 


Trong Quốc nøí, chữ nhân có hai nghĩa: 


1/ Kính nhường, yêu cha mẹ, tôn thờ vua, không làm loạn, 
không bè đảng. Nội dung nhân này là nội dung bảo thủ, muốn con 
người làm những nhiệm vụ mà lễ bắt nó làm, quan hệ người - 
người là quan hệ ở trong lễ. ; 


2/ Giết kẻ vô đạo, coi đân như con, là có công ơn với dân. Ở 
đây chữ nhân có nội dung tiến bộ, đòi hỏi quan hệ người- người 
được đặt trong một quan hệ khác với lễ, đòi hỏi quyền được thừa 
nhận là con người. Nội dung thứ hai này là kết quả đấu tranh của 
tầng lớp quốc nhân cho thân phận của họ. 


3 


“Trong khái niệm nhân có biểu hiện đấu tranh giai cấp: giai 
cấp thống trị muốn đồng nhất nhán với lề. thực chất là thủ tiêu 
nhân; tầng lớp quốc nhân đấu tranh cho một “nhân” khác với “lễ”. 


Khổng Tử không bao giờ xác định nhán là gì. Nội dung 
“nhân” ở Khổng Tử phải được hợp lại trong những câu trả lời của 
Khổng Tử. Việc Khổng Tử đưa “nhân” làm trung tâm học thuyết 
tiến bộ của mình là biểu hiện ông đứng về phía quốc nhân, đấu 
tranh cho thân phận của họ, là biểu hiện việc ông đứng vào dòng 
đấu tranh của thời đại. 


Khổng Tử cho rằng con người bản tính giống nhau, chỉ do vị 
trí xã hội về sau làm cho họ khác nhau (quan niệm về “tính” và 
“tập”), rằng ở con người có một cái gì đó làm nên nhân cách 
không thể phá bỏ được; điều này có nghĩa là sự thừa nhận nhân 
cách, cá tính, ý hướng độc lập của con người. 


Tuy vậy, ở thời đại của mình, Khổng Tử còn giữ thành kiến 
rất nặng nề về sự phân cách gân tử/ tiểu nhân, xem là đối lập với 
nhau về mọi phương diện; cho tiểu nhân là tập trung mọi thói xấu, 
hay đòi quyền lợi, hay theo đuôi, kiêu căng, xúi nhau làm ác, lúc 
đối thì ăn trộm, ... Về bản chất, tiểu nhân cũng khó cải tạo, vì thế 
Khổng Tử cho là tiểu nhân không thể thành đạt. 


a. “Nhân” ( Í“ ) là đức mục thuộc phạm trù quân tử và bao 
trùm các đức mục khác. 


Khi Khổng Tử cho rằng dân cần điều nhân hơn cả cân cứu 
khỏi hoả tai, cứu khỏi nước lụt thì điều này có nghĩa là điều nhân 
phải được làm từ trên xuống, còn người dân thì không được làm 
điều nhân. Vì thế điều “nhân” chỉ là một thuộc tính của quân tử; 
quân tử không còn đức “nhân” thì không còn là quân tử nữa. Nếu 
chữ “nhân” phản ánh cuộc đấu tranh cho sự thừa nhận thân phận 
thì chỉ là đấu tranh cho thân phận tầng lớp trên của quốc nhân (sĩ 
quân tử), nhân danh tâng lớp này mà yêu cầu chữ “nhân”. 


352 


Nên nhớ đức mục “nhân” được xếp sau đức mục “thánh”. 
Thánh là đức mục của vua thiên tử, nội dung của nó là “phối 
thiên” (ngang trời đất); chí những người được trời giao cho việc trị 
dân mới có đức mục “thánh”; ở đây Khổng Tử đứng về phía nhà 
Chu, chống lại sự tiếm vị. 


“Nhân” là đức mục của người trần tục nhưng chỉ được áp 
dụng cho đến kẻ sĩ quân tử chứ không phải cho con người nói 
chung. Theo Khổng Tử, quân tử có lúc không “nhân”, nhưng tiểu 
nhân thì không bao giờ có “nhân” cả. “Nhân” bao gồm: 


- Đăng (dũng cảm tỉnh thần, dám làm việc nghĩa); nhưng 
“nhân” cao hơn dũng. 


- Thanh (trong sạch), nhưng trong sạch không bao gồm 
“nhân”. 


- Đức (giữ mình đến mức không hiếu thắng, không khoe 
khoang, không oán giận; nhưng làm đủ bấy nhiêu điều chưa phải 
là ''nhân"`). 


~ Tài, nhưng có tài chưa phải là “nhân”. 


“Nhân” hay không “nhân”, phải bàn đến động cơ và công 
phu tu dưỡng. Người làm điều nhân phải luôn luôn giữ mình trung 
tín, cung kính, nói năng thận trọng. Công phu ấy có tính chất 
hướng nội, không lo buồn (vì thấy mình không có lỗi), tĩnh, an bần 
lạc đạo. Tuy làm điều nhân là việc mang tính hướng nội nhưng 
người quân tử phải làm việc nước, phải nhìn đến hiệu quả: huệ 
dân. 


Nhắc lại: nhân là đức mục thuộc phạm trù quân tử, đức mục 


của người có địa vị trị nước, chăn dân chứ không phải một đức 
mục con người phổ biến. 


53 


Quan hệ văn - chất qua biểu hiện của điều nhân: Vì văn 
không quan trọng bằng chất, cho nên cương cường, quả quyết, 
chất phác, nói năng thận trọng là gần với đều nhân; còn con người 
nào ăn nói khéo, đưa đẩy khéo (xảo ngôn, lệnh sắc) thì không bao 
giờ “nhân”. 


b. Nhân là trung thứ 


Thứ là cái mình không muốn thì đừng làm cho kẻ khác (“kỷ 
sở bất dục vật thi ư nhân” - Lướn ngữ, XI, 2): 


Trung là cái mình muốn đạt thì làm cho người khác đạt (“kỷ 
dục lập nhỉ lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” - Luận ngữ, VI, 28). 


“Trung thứ quán xuyến đạo của Khổng Tử và là cái quan 
trọng suốt đời ông làm theo” (nhận xét của Tăng Tử, học trò - 
Luận ngữ, IV, 15). 


Nhưng trung thứ phải được xây dựng trên một quan hệ mới 
giữa người với người: tách khỏi vị trí của lễ mà theo vị trí hân và 
kỷ (kẻ khác và ta), nghĩa là bình đẳng, có đi có lại, trên cơ sở nhân 
cách hai bên đều được tôn trọng. Phương pháp thực hiện 0zune ru 
là suy từ mình ra, suy ta ra kẻ khác (ngay vua muốn người là có lẻ 
với vua thì vua phải có lễ với người ta). 


Tuy vậy sự có đi có lại này chỉ có trong phạm vi “quân quân, 
thần thần, phụ phụ. tử tử”, nghĩa là đã được lễ quy định. 


“Nhân giả ái nhân”: nhân là con người quân tử, ái trong 
phạm vi !ế. 


c. “Khắc kỷ phục lễ là nhân” 
Cái làm cho nhân cách không được thừa nhận nhất chính là 


lễ. Lễ đặt con người vào quan hệ tôn tộc theo thang bậc: đích - 


54 


thứ, trưởng - ấu; đặt con người vào quan hệ đẳng cấp: @uản ử - 
tiểu nhán; đặt người cai trị vào quan hệ: thiền tử - chư hầu - bách 
quan. Lễ làm mất cá tính, nhân cách. Con người được đặt trong lễ, 
tất cả đã bị quy định, không được tiếm việt; bị đặt trong sự quy 
định đó - là mất nhân cách. Tầng lớp thứ nhân bị nhiều áp bức hơn 
cả. Đấu tranh đòi thừa nhận nhân cách là một cách chống lễ. 
Nhưng còn có con đường khai thác rộng cũng làm phá hoại lễ. 


Khổng Tử chủ trương đòi thừa nhận nhân cách nhưng cũng 
chủ trương bảo vệ lễ, chống lối làm giàu bất nghĩa, trái đạo. 
Khổng Tử muốn đưa xu hướng phong kiến hoá làm nội dung chính 
của đạo nhân, nhưng cách nói không rõ. Lối trả lời tuỳ từng người 
nên phiến điện. Chỉ những câu trả lời Nhan Uyên, học trò giỏi 
nhất, là khá rõ. 


“Nhan Uyên hỏi về điều nhân, Khổng Tử nói: “Khác kỷ phục 
lễ là nhân. Một ngày khác kỷ phục lễ, thiên hạ sẽ gọi điều đó là 
nhân (có người giảng là: thiên hạ sẽ theo về người có nhân). Làm 
điểu nhân là do mình chứ có phải là do người khác đâu?”. Nhan 
Uyên nói: “xin thầy cho biết cương lĩnh cụ thể”, Khổng Tử nói: 
“Đừng nhìn cái phi lễ, đừng nghe cái phi lễ, đừng nói cái phi lễ, 
đừng làm cái phi lễ "(Luận ngữ. XH, 1). 


Câu trả lời này bao hàm cả mục đích, con đường, khả năng 
thực hiện điều nhân. Ở đây Khổng Tử đẻ cập quan hệ øhtân và lễ: 
Tại sao không làm, nói, nghe, nhìn cái phi lẻ lại là cương lĩnh thực 
hiện nhân ? Vì sao làm nhân phải khắc ký? 


Trong toàn bộ 4n ngữ, Khổng Tử không nói đến nhân dục, 
tức là đặc tính của con người tự nhiên. Là vì con người tự nhiên 
nhìn, nghe gợi dục vọng, dục vọng đưa đến nói và làm, dục vọng 
đưa người ta đến chỗ ham phú quý, sung sướng, ham làm giàu; 
nhưng con người là thành viên xã hội, phải giữ cho hợp “nghĩa”, 
phải theo “lê°". Khổng Tử chỉ cho con người được hưởng sung 
sướng, nhân dục ở mức độ mà lễ cho phép. Ở đây có mâu thuẫn 


35 


giữa “nhân dục” và “lễ”: nhân dục có khả năng phá lễ. Lễ thì đè 
nén nhân dục. Con người phải chọn một. Đáp án của Khổng Tử là 
con người phải chọn /, đức, chống phú, lợi, nghĩa là đối lập với 
giầu và lợi. Khổng Tử chủ trương kẻ sĩ quân tử “ưu đạo bất ưu 
bần”, chủ trương “thấy lợi thì nghĩ tới nghĩa”, phản đối Tử Cống 
buôn bán, Nhiễm Hữu làm lợi cho Quý Thị, ca tụng Nhan Hỏi 
nghèo mà giữ được lẽ. 


(Nghĩa: cái hợp lý, cái quy định của xã hội đối với con 
người; nga chỉ cho phép con người hưởng thụ iheo lể: vui vẻ, 
sung sướng. phú quý bằng con đường lễ, được quy định ở mức độ 
mà lễ cho phép. Tóm lại ở thời Khổng Tử, øg/z là biểu hiện của 
lê). 


Như vậy, Khổng Tử cho dục vọng con người là tự nhiên; ông 
không chủ trương diệt dục mà trái lại thừa nhận nó, nhưng lấy lẻ 
để quy định nó, tức là thừa nhận trong phạm vi của lễ, khi trái lễ 
phải chống lại. 


Nhưng dục vọng lại chính là bản thân nên phải khắc kỷ. Khắc 
kỷ là khắc chế bản thân. Quá trình khác kỷ là quá trình khắc chế 
cái bản thân mình trong mình, không tuỳ thuộc vào ai cả. Vì vậy, 
thành nhân là công việc của bản thân, công việc hướng nội. Khắc 
kỷ để làm cho con người phục lẻ, đúng với lễ. Khắc kỷ để phục 
hồi lễ. Lễ có tác dụng giới hạn hành vi con người. Tác dụng của lẻ 
là không cực hoá. “Cung kính mà không có lễ thì mệt, thận trọng. 
mà không theo lễ thì nhu nhược, dũng cảm mà không theo lễ thì 
gây loạn, thẳng thắn mà không có lẻ thì sâu cay” (Luận ngữ, 
VIII,2). Theo Khổng Tử thì quá trình khắc kỷ phục lễ phải đến 
tuổi 70 mới thành, đấy là quá trình theo lễ một cách tự nhiên. 


: Lễ là đối lập với nhân, nhưng lại lấy lễ làm chỉ túc cho nhân, 
không khỏi mâu thuẫn. Ở đây có sự phức tạp, hai mặt: một là đem 
nhân vào làm nội dụng cho lễ, hai là lấy lễ ước thúc nhân. Đem 
nhân vào làm nội dung cho lễ, coi lễ là hình thức biểu hiện của 


56 


nhân (còn nghỉ lễ chỉ là văn của nhân) (đây là chỗ cđi lương). 
Khổng Tử cho rằng nhân không phải quyết định mà phải được 
quán triệt vào nội dung bên trong của lễ. Nghĩa là cũng phải thay 
đổi lễ: nhấn mạnh việc phải &ính nhường. Kẻ nào lấy kính nhường 
để trị nước sẽ không gặp khó khăn gì cả. Kính nhường thành một 
nội dung của lễ, là phải thực hiện sự phân biệt trưởng - ấu, đích - 
thứ, ... Nhưng sự thêm thất này vẫn phá hoại lễ từ bên trong: kẻ cai 
trị phải kính nhường cả trong việc trị dân, để dân không làm loạn. 
Chõ sinh tệ của lễ là phân biệt gay gắt. Với kính nhường là tránh 
gay gắt. Duy trì lễ nhưng làm cho nó bớt gay gắt, bớt xung đột, 
mang thêm được nguyện vọng của tầng lớp quốc nhân. Đây là 
biện pháp cải lương, nhưng việc đem một nội dung mới vào một 
hình thức cũ có thể phá vỡ hình thức cũ. 


Ngoài phần thêm bớt, những điểm có tính chất cứng rắn, 
không thay đổi là chế độ phân phong tôn tộc biểu hiện ở lễ với 
vua, hiếu với cha mẹ. Hai điểm này Khổng Tử giữ như là những 
quan hệ không thay đổi, nhằm cố định hoá. 


đ. Hiếu để là gốc của nhân 


Với điều hiếu, thái độ Khổng Tử là bảo thủ. Ở thời Khổng 
Tử, nhà (“gia”) theo kiểu cũ (gia đình chủ nô - nô lệ) đang tan rã, 
nhà theo kiểu mới (tư hữu, hộ) chưa phổ biến. Quan điểm Khổng 
Tử là theo kiểu “nhà” cũ: chủ trương mọi việc phải theo ý cha mẹ, 
phục tùng cha mẹ tuyệt đối; cha mẹ có sai, con cái chỉ can ngăn 
một cách khéo léo nhẹ nhàng, nếu không được, phải kính cẩn theo 
ý cha mẹ, tuy trong lòng buồn phiền cũng không dám oán trách 
(Luận ngữ, IV, 18); phải thực hiện ý cha mẹ cả sau khi họ đã chết. 
Với người khác, có phân biệt thiện và bất thiện, với cha mẹ thì 
phục tùng không phân biệt thiện và bất thiện. Hiếu được xem quan 
trọng hơn nghĩa. Khổng Tử muốn đem hiếu làm gốc cho nhân. 


“Hữu Tử nói: quân tử cốt ở gốc, gốc đứng vững thì sinh ra 
đạo, hiếu để là gốc của nhân”. 


57 


Lấy hiếu làm gốc cho nhân - là lấy tôn tộc làm cơ sở cho xã 
hội, nhằm mục đích chính trị rõ rệt. “Quân tử hết lòng với cha mẹ 
thì dân theo điều nhân” (ân ngữ, VIH, 3). “Người tự xử là hiếu 
để mà ham chống kẻ trên, rất ít có”. Mục đích: ngăn cản xu hướng 
phạm thượng, tác loạn. 


“Hiếu” ở Tây Chu là trong tôn tộc, nhằm đoàn kết tôn tộc để 
thống trị. 


Ở Khổng Tử. khái niệm “hiếu” được phổ biến hơn khái niệm 
“nhân”, với cách nghĩ cho rằng dân hiểu “hiếu” sẽ ít tác loạn. Do 
vậy “hiếu” được phổ biến hoá. Khổng Tử tìm cho hiếu một cơ sở 
tự nhiên chứ không phải cơ sở tôn tộc. Điều này có thể coi như là 
xu hướng tiếp cận với sự công nhận gia đình nhỏ (hộ, tư hữu) là 
quan trọng, tuy chưa rút ra được một kết luận tất yếu như vậy. 


Tổng hợp những điều trên. Trước tình hình thay cũ đổi mới 
của xã hội, tư tưởng Khổng Tử là sự giải đáp, theo đó: 


- Chế độ phân phong thời Xuân Thu được coi là bất khả xâm 
phạm; “lễ” biểu hiện của chế độ đó cũng là bất khả xâm phạm; 


- Chủ trương phải bảo vệ “lê” nhưng phải thêm bớt cho hợp 
tình hình. Trong đó: 


+ Lập một quan hệ mới trong phạm vi sĩ quân tử: Con người 
có khả năng tu dưỡng đến “nhân” chứ không đến “thánh”; lấy 
quan hệ ta - người, coi là ai cũng đến được nhân nghĩa bằng 
phương pháp tu dưỡng, phát huy “kính nhường”: tạo ra trạng thái 
hoà, đoàn kết xã hội; 


+ Chiếu cố yêu câu lợi sinh của dân, chủ trương thi hành 
chính sách &hozn hưệ; căn cứ vào chỗ “tính” người ta gần nhau, 
giáo dục từ hiếu hạnh đến điều nhân, để dân thuần hậu, dễ sai 
khiến, dễ cai trị. 


38 


Đó là một đường lối cải lương được lý luận hoá trong khái 
niệm “nhân”. 

Triết học Khổng Tử là cải lương. “Nhân” với tính hai mặt của 
nó chi phối chính trị quan và đạo đức quan của Khổng Tử. 


3. Quan niệm chính trị và đạo đức 


Vẻ chính trị, Khổng Tử chủ trương khôi phục “lễ” nhà Chu 
để khôi phục cái thiên hạ vô đạo; nêu “chính danh” để khôi phục 
chế độ phân phong; nêu “đức trị” để giáo hoá thiên hạ, sửa đổi 
quan hệ căng thẳng giữa thống trị và dân. 


a. Chính danh 


Sự vật tồn tại khách quan, để biểu hiện nó phải dùng ngôn 
ngữ. Cái ngôn ngữ để biểu hiện đó là đanh. Danh đối lập với thực. 
Danh có nội hàm. Sự vật luôn luôn thay đổi nên nội hàm của danh 
cũng luôn luôn thay đổi. Nhưng ngôn ngữ lại có tính ổn định nên 
danh thường lạc hậu hơn hiện thực, không thay đổi kịp so với hiện 
thực; nhất là ở xã hội có đấu tranh cao, khoảng cách càng xa. Xã 
hội Trung Quốc từ Xuân Thu đến Chiến Quốc là như vậy nên giữa 
danh và thực càng khác nhau xa. 


Mở đầu là Khổng Tử với thuyết “chính danh”. Trong ba mặt 
của xã hội (pháp chế, lễ, đức), Khổng Tử là hiền nhân, chỉ nêu 
“chính danh” về chính trị và đạo đức. 


Sự phát triển xã hội - kinh tế, những thiết chế phức tạp dân 
lên. Chữ “thần” lúc đầu có nghĩa là người cai quản trong nhà, về 
sau chỉ bách quan. Chữ “bách tính” đầu tiên chỉ những người được 
chủ nô giao cai quản bách công (không phải là nô lệ, ở trong đô 
chứ không ở đZ); về sau loại người này phân hóa, nghèo đi hoặc 
giàu lên, hơn nữa gwốc/ dã mất dần ranh giới, nên “bách tính” 
được dùng để chỉ đám đông quần chúng nhân dân. 


59 


Đến thời Khổng Tử, danh và thực ngày càng cách biệt. Có 
hiện tượng một danh hai thực. Khổng Tử cho rằng để trị nước thì 
“chính danh” là việc phải làm trước hết. 


“Nếu danh không chính thì lời không thuận; lời không thuận 
thì việc không thành; việc không thành thì lê nhạc không rõ ràng 
được; lễ nhạc không rõ ràng thì hình phạt không trúng; hình phạt 
không trúng thì dân không biết làm ăn ra sao. Người quân tử gọi 
danh thì phải nói được; đã nói được thì phải làm được. Với lời nói 
thì người quân tử không thể cẩu thả” (Luận ngữ, XIH, 3). 


Chính danh của Khổng Tử là nhằm nói cho có lý, nhằm đạt 
đến chỗ lễ nhạc hưng, hình phạt đúng. Chính vì vậy Khổng Tử chủ 
trương phải “quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử” (Luận ngữ, 
XII,11). 


Để thực hiện chính danh: 


“Thiên hạ có đạo thì lễ nhạc, chỉnh phạt do vua thiên tử quyết 
định. Thiên hạ vô đạo thì chỉnh phạt, lễ nhạc do vua chư hầu quyết ' 
định. Thiên hạ có đạo thì thứ nhân không được bàn việc nước" 
(Luận ngữ, XVI, 2). 


- Chủ trương chính danh của Khổng Tử là chủ trương căn cứ 
vào /ế nhà Chu, khôi phục những chức năng vốn có của những 
người do lễ ấy quy định, bắt trở lại đúng danh phận, chống thái độ 
tiếm việt. Tiếm việt lúc này là biểu hiện của xu hướng phong kiến 
hoá. Chống phong kiến hoá là chủ trương bảo thủ. 


b. Đức trị 
Xu hướng phát triển của xã hội làm thay đổi quan hệ dân - 


vua, đòi hỏi đề xuất cách cai trị khác trước; pháp và hình thay cho 
lối cai trị có tính chất gia trưởng cũ. 


Khổng Tử vẫn quan niệm xã hội theo quan hệ vua - dân, 
quân tử - tiểu nhân như cũ nên ông phản đối việc dùng hình và 
chính. Với người cầm quyền, Khổng Tử chủ trương dùng đức trị: 
bản thân người thống trị tự lấy đạo đức của mình cảm hoá người bị 
trị, làm cho họ không chống lại. “Nếu lấy hình và chính mà trị thì 
đân không dám làm nhưng không biết thẹn vì phạm tội. Còn lấy 
đức mà hướng đạo, lấy lễ mà trị thì dân không những biết thẹn mà 
còn không dám làm (Luận ngữ, II,3). Chủ trương đức trị đòi hỏi kẻ 
thống trị phải tu dưỡng, dùng cung, khoan, tín, mẫn, huệ để cảm 
hoá. Khác với hình chính ở chỗ đức trị không quan tâm đến sản 
xuất, đến chính sách, không dùng biện pháp thưởng phạt để giải 
quyết mà chỉ cho rằng: người thống trị có đạo đức là đủ. Xuất phát 
điểm là cho rằng đức của người quân tử như gió, đức của tiểu nhân 
như cỏ, gió thổi cỏ lướt đi. Khổng Tử cho người cai trị chỉ cần tu 
dưỡng, làm gương, cảm hoá, nên ông cho đức độ như Thuấn, 
Nghiêu là lý tưởng cao nhất của đức trị. 


Nếu có chỗ mới trong đức trị của Khổng Tử thì đó là ở: 1 - 
Chính sách hưuệ đân đòi hỏi người cầm quyền phải tiết dụng, phải 
yêu người, sử dụng sức dân đúng lúc, chú ý làm cho đân đông, 
giàu. Chú ý đến dân, khoan huệ dân là điểm mới; 2 - Cường điệu 
giáo hoá và giáo hoá bằng lễ nhạc. Vì cho lễ nhạc có tác dụng gây 
sự hoà hợp nên chủ trương cần đưa lễ nhạc vào giáo hoá: Ở đây đã 
có sự thừa nhận, dù ở mức thấp nhất, tính chất người ở dân, cho là 
họ cũng có thể tiếp thu lễ nhạc. 


c. Thượng hiền trong khuôn khổ thân thân 


Trong chế độ nô lệ chủng tộc, việc chọn quan chỉ hạn chế 
trong tôn tộc, chính sách đó gọi là “thân thân”, tuy để chọn quan 
giỏi còn có chính sách “minh hiển”. Hiền chủ yếu cũng là hiếu 
hữu, có khả năng giải quyết một số vấn đề cai trị đơn giản. 


Đến thời Xuân Thu, quan hệ thần dân - nhà nước khác trước; 
yêu cầu đối với người cai trị là phải có năng lực làm cho “phú 


6l 


quốc, cường binh”, phức tạp hơn. Do có học, trong lớp quốc nhân 
ngoài tôn tộc đã có người hiền tài. Tình hình mới yêu cầu những 
tài năng kiểu khác. Xư hướng “thượng hiền” thay cho chính sách 
thân thân. Thượng hiển được đặt ra theo những tính chất mới của 
việc chọn lựa, chủ yếu là tài năng trị nước, tài năng đánh giặc, làm 
nước giàu ...; phạm vi lựa chọn mở rộng ra ngoài giới hạn tôn tộc. 


Khổng Tử là người hiền tài ngoài tôn tộc; ông dạy kẻ sĩ là 
những người ngoài tôn tộc. Xu hướng của kẻ sĩ là học hỏi để làm 
quan. Vì vậy Khổng Tử không thể công nhận “thân thân”. Ông 
luôn nhấn mạnh đường lối thượng hiền. Nhưng chủ trương thượng 
hiền lại mâu thuân với chủ trương bảo vệ chế độ phân phong của 
Khổng Tử. Vì thế ông yêu cầu: người quân tử phải hết lòng với tôn 
tộc. Theo ông người quân tử hết lòng với người thân thì dân sẽ 
theo điều nhân, không làm điều gì tiếm việt. Chung quy, Khổng 
Tử đứng giữa thân thân và thượng hiền. 


Quan niệm hiển tài ở Khổng Tử cũng chưa đạt đến mức như 
thời đại đòi hỏi. Hiền là có nã»g, có øghệ nhưng phải có đức 
(năng: kỹ năng, kỹ thuật; nghệ: lắm tài ba), song Khổng Tử quý 
hiển đức hơn năng và nghệ. Quan niệm hiển tài của ông còn cũ. 
“Người quân tử coi đạo là mục tiêu, nhân đức là chỗ dựa, còn nghệ 
chỉ là để chơi” (“chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ” (Luận 
ngữ, VII, 6). Nghệ chỉ là bổ trợ cho sự tu dưỡng. Hiền tài, ở Khổng 
Tử là hiển đức chứ không phải là hiền tài phú quốc cường binh. 


d. Ba đạt đức của người quân tử: nhân, trí, dũng 


Bàn vẻ đạo đức quan của Khổng Tử, phải thấy ông đặt vấn dẻ 
tu dưỡng đạo đức là để làm chính trị. Nhưng đạo đức ở một mức 
độ nhất định là có giá trị tự thân của nó; tu dưỡng là để cho mình 
chứ không để cai trị Ở Khổng Tử là một đạo đức quan thuộc 
phạm trù quân tử. Khổng Tử gắn học hay sửa mình với làm quan. 
Học tức là đã bao hàm cái ý để ra làm quan: sửa mình tức là bao 
hàm cái ý yên trăm họ rồi. Nội dung đạo đức phụ thuộc vào yêu 


62 


cầu của “vi chính”. Việc trị nước chi phối nội dung đạo đức theo 
quan niệm của Khổng Tủ; đạo đức ở dây là của người cầm quyền 
chứ không phải đạo đức của con người phổ biến; có chỗ cũng 
không phải đạo đức của tầng lớp quốc nhân. 


Trong phạm vi đạo đức (nơi mà lễ không quy định trực tiếp) 
không có ranh giới rõ ràng giữa quân tử với tiểu nhân. Mở rộng ra 
thành sĩ quân tử có học thức (đây là cơ sở của xu hướng thượng 
hiển trong khuôn khổ thân thân). Mở rộng quân tử ra đến sĩ, 
Khổng Tử lại muốn biến sĩ thành quân tử chứ không biến quân tử 
thành sĩ, không bất quân tử đồng hoá với quốc nhân. Đây là chỗ 
bảo thủ của Khổng Tử. Trong khi đó để giành địa vị thống trị, 
chính kẻ thống trị đã dùng tài, lực chứ không phải bằng tu dưỡng. 


Ba đạt đức được đề ra cho người quân tử là nhân, trí, dũng. 
Nhân là “không lo”, trí là “không lâm”, đũng là “không sợ” (Luận 
ngữ, IX, 27); Nhân tuy xếp ngang nhưng lại chỉ phối hai cái kia, 
có tính nguyên tắc. 7í, theo những giải thuyết trực tiếp là “bất 
hoặc” (không lầm). 7z¡ là biết (biết nhân, biết lo đời, biết mệnh, 
biết đức .... - xem các nghĩa trong Luận ngữ); ở Khổng Tử, ý niệm 
về /r¿ không ra ngoài phạm vi lễ và đức. Ông không chú ý đến tri 
thức tự nhiên. Trong Luận ngữ 15 lần nói đến tri thức tự nhiên 
nhưng là để nói đến các vấn đẻ xã hội (theo Hầu Ngoại Lư). 
Khổng Tử khinh thị sản xuất và tri thức sản xuất. 7rí, theo ông 
không phải là biết nhiều tri thức tự nhiên. Khổng Tử rất ghét người 
nói năng giỏi (cho là “ninh”, “khôn vặt”, “xảo ngôn loạn đức”...); 
Trí không phải là nhiều mưu trí và tài biện luận. 


Học thuyết của Khổng Tử không giúp cho trí tuệ và khoa học 
phát triển, vì tuy trí là biết nhiều nhưng ông quy sự biết ấy vào đạo 
đức. Ông chống hiện tượng trí bị cực hoá mà ông gọi là đãng (biết 
hỗn tạp, ngoài lễ và nghĩa; ba hoa). Bằng cách này, Khổng Tử tỏ 
ra bảo thủ, muốn ngăn chặn những đòi hỏi phát triển của xã hội. 


63 


Yêu cầu “bất hoặc” gắn cho rí chỉ có nghĩa là yêu cầu không 
được lầm lẫn về lễ và nghĩa. 


Dũng, theo sự giải thuyết trực tiếp là “không sợ”; nhưng dững 
không trỏ sức khoẻ thể chất. Đững là xét mình không sai lầm thì 
không lo sợ gì; là quả cảm; là sức mạnh tỉnh thần đám làm điều 
nghĩa. Loại người có sức mà làm nhiều việc bậy không được gọi là 
dũng. Không Tử còn để ra một sự phòng phạm về đững: lấy “kính 
nhường” “thận trọng” và “học” để trị, đối phó với dũng; ông cho 
rằng chỉ có dũng là không có nghĩa vì sẽ gây loạn. 


Nhân, trí, dững là những đức mục có liên quan đến sự vùng 
dậy của tầng lớp quốc nhân. So với “nhân” khá trừu tượng thì “trf” 
và “dũng” khá cụ thể, gắn với sự phát triển của tầng lớp quốc nhân 
thời Chiến Quốc. 7rí đề ra loại Tô Tần, Trương Nghi, đứng đề ra 
loại Kinh Kha, Nhiếp Chính. 


Khổng Tử lấy nhân, đức để phòng phạm cho dũng, chứng tỏ 
xu hướng bảo thủ ở ông. Nhưng bản thân việc nói đến đức của kẻ 
sĩ đã là sự phá hoại ranh giới “quý/ tiện”, quý tộc/ thứ dân. Vì vậy 
chỉ có thể nói Khổng Tử là cải lương, bảo thủ chứ không phải là 
phản động, ngoan cố. 


e. “Không biết mệnh không phải là quân tử” 

Trong thiên đạo quan từ thời Ân Chu: ứrời (thiên) là vị thần 
chí thượng; mệnh: là mệnh lệnh của vị thần đó. Đây là hai công cụ, 
hai lá bùa hộ mệnh của chế độ nô lệ chủng tộc. 

Vào thời Xuân Thu, xuất hiện những nhân vật tiên tiến như 
Tử Sản, Quản Trọng, đã thấy sức mạnh của người và nghi ngờ tác 
dụng của trời đối với vận mệnh của người. 


Chế độ nô lệ chủng tộc cũ nhấn mạnh thuyết thiên mệnh. 
“Tiểu nhân không biết mệnh trời nên không sợ, coi thường đại 


64 


nhân, khinh nhờn lời thánh nhân”. Thiên mệnh, đại nhân, lời thánh 
nhân là tam vị nhất thể của sự thống trị cũ. 


Khổng Tử không bàn vũ trụ quan và nhận thức luận; ông 
không nói đến “quái, lực, loạn, thần” (Luận ngữ, VII, 20); ông chú 
ý chuyện thế giới bên này hơn là thế giới bên kia. Ta không có 
nhiều tài liệu nhưng căn cứ vào 19 chữ “thiên” trong Lưận ngữ mà 
chỉ có ba chữ trỏ trời tự nhiên, còn lại là trỏ trời như một ông thân 
nhân cách, thì ở Khổng Tử, “thiên” vẫn là một ông thần nhân 
cách, thần chí thượng. Đối với quỷ thân, tuy Khổng Tử không bàn 
luận tới- nhưng rất trọng tế tự. Khổng Tử không chủ trương dùng 
tôn giáo để thống trị mà chủ trương đức trị. 


Ông rất nhấn mạnh đến zmệnh, “Không biết mệnh, không 
phải là quân tử” (“bất trí mệnh, vô đĩ vi quân tử giã” - Luận ngữ. 
XX. 3); ở quá trình tu dưỡng, ông coi việc “biết mệnh” là một 
bước cao hơn cả biết lễ và trí. 


Mệnh”: là một cục diện an bài trong xã hội như trong thực 
tế: mọi hoạt động diễn ra theo một sự chỉ phối cơ giới của một cái 
gì đó ở bên ngoài; mệnh không tách khỏi một vị thần chí thượng, 
nhân cách hay không nhân cách. 


Mệnh nhiều nghĩa, có biến đổi. Ban đầu là mệnh lệnh của 
một vị thần - một thượng đế nhân cách; mệnh chỉ có quan hệ với 
một mình thiên tử (quan điểm thời Ân - Chu); chỉ vua mới được tế 
trời, nghe mệnh lệnh của thượng đế. Khi các quan hệ xã hội phức 
tạp lên và cũng để được thực quyền hơn, mệnh được quy lại là 
quyền thống trị của một họ: mệnh là phận. Phạm vi phận mở rộng 
dần cho nhiều phạm vi, nhiều đối tượng. Mệnh dần dần có nghĩa 
là mệnh vận. 


Quá trình mở rộng dần phạm vi chỉ phối của mệnh là quá 
trình mở rộng phạm vi chỉ phối của thần chí thượng, trừu tượng 


65 


hoá thần chí thượng. Điều này chứng tỏ giai cấp thống trị dùng vũ 
khí tôn giáo ngày một tinh vi hơn. 


Khổng Tử không nói về một ông trời nhân cách không phải 
là Khổng Tử duy vật. Thuyết “tri mệnh” của Khổng Tử thực chất 
là bảo vệ chế độ phân phong, đẳng cấp nhà Chu. Mệnh cũng tức là 
vấn để giữ lễ hay không giữ lễ, chống việc dùng sức mạnh làm 
loạn. Nhưng ngay cả trong việc nói mệnh này cũng không phải là 
Khổng Tử phản động. M‡w khác Khổng Tử bước được một bước 
tuy ngắn ở chõ: bất đầu thấy mệnh có một cái gì như là thấy quy 
luật. 


Đối với tầng lớp quốc nhân, ý nghĩa của thuyết trí mệnh là: 
vấn đề thành bại của con người cũng quan trọng như mệnh của 
nước. 


Những điều trên chứng tỏ trình độ non yếu của tầng lớp 
quốc nhân: với trình độ đó mới chỉ đặt được những vấn để như vậy 
chứ không phải Khổng Tử bảo vệ.cho chế độ chủ nô. 


III. GIÁ TRỊ VÀ ĐỊA VỊ CỦA KHỔNG TỬ 


Khổng Tử sống trong thời đại mà đấu tranh xã hội đang trở 
nên gay gắt. Pháp chế, ý thức truyền thống Tày Chu tuy bị lay 
động nhưng còn giữ địa vị chính thống. Tầng lớp quốc nhân đã 
phát triển đông đảo, đang đấu tranh để được thừa nhận giá trị và 
nhân phẩm. Lực lượng tư gia đang còn yếu, đi vào con đường cải 
lương chậm chạp. Tầng lớp quốc nhân không thể đấu tranh cao 
hơn; nó không thể làm cơ sở cho một hệ thống học thuật cao hơn 
được. Tầng lớp sĩ chưa bị lôi kéo về phía cái mới. 


Khổng Tử xuất hiện không như một trí giả mà là một hiển 
giả kiểu mới. Phản ánh yêu cầu được thừa nhận về nhân phẩm, 
Khổng Tử lại không dưa đến sự giải phóng trí tuệ và tài nãng con 
người, mà lại để ra việc giải phóng bằng con-đường tu dưỡng đạo 


66 


đức theo quan điểm cũ. Việc cải tạo xã hội, ở tư tưởng Khổng Tử, 
không đi theo con đường cách tân mà theo con đường phục cổ. 
Ông không đề ra được việc phá bỏ thiên đạo quan Tây Chu, không. 
đề xuất nhận thức luận và lôgíc học. Sự dừng lại, khuất phục trước 
mệnh và lễ, việc nêu ranh giới quân tử/ tiểu nhân đã khiến ông 
không làm nảy sinh một triết học hẳn hoi mà mới là một thứ triết 
học không hoàn chỉnh. Trong học thuyết của Khổng Tử có phần 
tích cực, nguyện vọng cứu thế nhưng là bằng con đường phục cổ, 
mở ra một cánh cửa rất hẹp: giáo hoá cho thứ dân. Con đường cải 
tạo xã hội của Khổng Tử là dựa trên cơ sở thuyết phục giai cấp 
thống trị trở lại với chuẩn mực Tây Chu. Tính bảo thủ rõ rệt: 


- Theo lễ nhạc cũ. 


- Những đức mục mang tính quân tử được đem phổ biến hoá 
ra đến tính quốc nhân,vạch cho quốc nhân con đường cải tạo bằng 
cách khép vào việc rèn luyện nhân cách. 


Học thuyết của Khổng Tử mang tính cải lương, mâu thuẫn: 
xu hướng mở ra cho quốc nhân xung đột với xu hướng bảo vệ tôn 
tộc... Bao trùm là mâu thuần giữa “nhân” và “lễ. Vẻ hình thức thì 
lễ được xem là hình thức của nhân; nhưng về nội dung thì “nhân” 
theo yêu cầu của quốc nhân; điều này bao hàm xu thế phá bỏ lễ, 
phá bỏ ranh giới tôn tộc; mà phá bỏ lễ nhạc lại là điều trái với 
Khổng Tử. Giải pháp trung dung cũng trái với Khổng Tử, trái ý 
muốn cứu thế, khoan dân của ông. Trên thực tế, tư tưởng ông 
chống lại xu thế phát triển lịch sử. 


Những mâu thuẫn ở tư tưởng Khổng Tử được học trò ông 
phát triển theo nhiều hướng, dẫn đến tình trạng Nho gia chia làm 8 
phái. 

Học thuyết Khổng Tử mang tính bảo thủ, nhưng những khái 


niệm trung tâm như nhân, trí, dũng ... cũng phản ánh được yêu cầu 
của tầng lớp quốc nhân; đạo “nhân” của Khổng Tử dù bị hạn chế 


67 


vẫn là đòi thừa nhận nhân cách, dâu ở những mức độ khác nhau, 
với tiểu nhân vẫn ở mức có thể tiếp thu sự giáo hoá. Lập trường cải 
lương, bộc lộ rõ ở chữ “lê”, gắn với tính chất non yếu, đấu tranh 
không đồng đều của quốc nhân, tính chất xa thứ dân, xa lao động 
của tầng lớp kẻ sĩ đang dựa vào tầng lớp chủ nô, địa chủ ... Vì 
những lý do như vậy, Khổng Tử đã không đề ra được một học 
thuyết mang tính đấu tranh cao hơn. Khổng Tử là đại diện cho 
tầng lớp quốc nhân chứ không phải cho lớp tân địa chủ. Bản thân 
ông là người của tầng lớp quốc nhân, là nhân vật bản lề của thời 
đại tranh tối tranh sáng. 


Khổng Tử không phải nhà triết học mà là nhà đạo đức chính 
trị. Tư tưởng ông dựa vào một học thuyết mang tính tôn giáo, 
chính danh duy tâm, nhận thức tự nhiên cũng không duy vật. Tuy 
vậy Khổng Tử vẫn là nhà khai minh vĩ đại. Về mặt giáo dục, ông 
để lại nhiều lời dạy bảo quý giá, để lại nhiều kinh nghiệm về học 
và dạy học, để lại tấm gương về thái độ dạy người không mỏi. 
Khổng Tử là nhà giáo dục vĩ đại. 


Địa vị Khổng Tử: 


Từ lúc ông hoạt động (tham chính, dạy học, du thuyết ...) đến 
lúc chết, rồi qua thời Chiến Quốc đến đầu thời Hán, Khổng Tử và 
tư tưởng của ông không được coi trọng. 


Đến triều Hán Vũ Đế, Khổng Tử trở thành một vị thánh, 
được xem như một vị tổ vương. 


Nhưng không thế bảng vào điều này để cho rằng Khổng Tử 
thuộc tâng lớp tân địa chủ mà cần phải đặt Khổng Tử vào thời kỳ 
lịch sử: tầng lớp quý tộc, địa chủ phản động hơn Khổng Tử; tầng 
lớp tư gia lại đòi hỏi cao hơn so với tư tưởng ông; vì thế người ta 
“kính nhi viễn chỉ” đối với ông và tư tưởng của ông. Sang thời 
Chiến Quốc, học thuyết Khổng Tử càng trở nên lạc hậu, ngay với 
kẻ sĩ đúc này đang làm học sĩ, mưu sĩ ...). Mạc Địch mở một cuộc 


68 


tấn công toàn diện vào Nho gia khiến Mạnh Tử phải than văn ... 
Chỉ khi nhà Hán xưng vua, khi chính quyền nhà Hán liên minh với 
hào tộc đối phó với quý tộc Tần phục tích, khi chế độ hương đảng 
tộc cư, gia trưởng thiết lập lại trong phạm vi nhỏ ... - mới xuất hiện 
nhu cầu dùng lại tư tưởng Khổng Tử. Con đường cải lương, không 
triệt để của chế độ phong kiến khiến vị trí của Khổng Tử được đề 
cao. Tác dụng cản trở sự phát triển xã hội của Khổng giáo gắn với 
tính chất trì trệ phương Đông: 


- Về kinh tế: công hữu hoá ruộng đất; \ Đây là "phương thức 
sản xuất Châu Á”, 
- Về xã hội: thể chế hương đảng tộc cư theo Marx 


- Về tư tưởng: ý thức hệ Khổng giáo, có tác dụng trở lại ngăn 
cản sự phát triển xã hội. 


Nhu cầu cách mạng văn hoá tư tưởng đòi hỏi quét sạch tư 
tưởng Khổng giáo; phần kế tục không được bao lãm. Vấn đề kế 
thừa không phải đơn giản lựa cái này bỏ cái kia. Bất kỳ cái gì ở xã 
hội cũ đều chịu hạn chế, thấp so với thời đại. Bất kỳ cái gì còn lại 
đều sống trong cái mới theo một mức độ nào đó. Lịch sử phát triển 
liên tục chứ không đứt đoạn. Mặt khác ta phải thấy những cái đó 
cần có gì để tồn tại. 

Nhưng tiêu chuẩn để đánh giá Khổng Tử không phải bằng 


tiêu chuẩn hiện đại mà là bằng tiêu chuẩn lịch sử; cần đặt Khổng 
“Tử vào chuỗi liên tục của sự phát triển lịch sử. 


69 


Chương III 


BÁCH GIA TRANH MINH 


Cuối Xuân Thu đầu Chiến Quốc, khi tư gia giành được thực 
quyền, thiên tử bị mất quyền thì mệnh trời trở nên vô nghĩa lý, chỉ 
còn lại trong tư tưởng những người thất thế và là cái vướng cho 
những kẻ tiến lên. Dân trở thành đối tượng bóc lột về sức người 
sức của. Kẻ sĩ không mê mải trong nhu cầu học làm quan mà phải 
học theo cách mới để làm mưu sĩ... Vi chính kiểu cung kính làm 
gương, cảm hoá - đã lỗi thời; kiểu cải lương như Quản Trọng, Tử 
Sản đều đã lạc hậu. Tư tưởng Khổng Tử cũng đã lạc hậu; nhưng 
học thuật lại nằm trong tay những người như đám kẻ sĩ học trò 
Khổng Tử. Thời đại đặt ra vấn đề quét sạch ý thức cũ, do vậy 
không thể không cần chống lại Nho gia. Từ trong đám này Mặc 
Tử xuất hiện như một kẻ phản đỏ, chống lại Nho gia về mọi 
phương diện, mở đầu học phong Chiến Quốc, vứt bỏ ràng buộc 
của lễ, mệnh, của tập quán, dư luận, tiến hành tranh biện, phê 
phán cái cũ, làm ra đời biện phong và cục diện bách gia tranh 
mỉnh. 


TIẾT MỘT 


MẶC ĐỊCH VÀ DƯƠNG CHU CHỐNG NHO GIÁ 


Mặc Tử mở loại tư học mới, hoạt động bát đầu từ thời Chiến 
Quốc. Ông chống Nho gia không những do yêu cầu thời đại mà 
còn vì vị trí của ông trong xã hội: Mặc Tử xuất thân tiện nhân, làm 
nghề thủ công, nổi tiếng về nghề mộc. Mặc Tử được coi là người 
học vấn rộng, đọc hết sách thời Xuân Thu, thi thư, nấm được tri 
thức sản xuất đương thời. Sách của Mặc Tử có những thiên nói về 


Vé) 


lực học, quang học, số học, hình học, về kỹ thuật xây thành. Điều 
này ảnh hưởng tới nội dung học thuyết, đến cả cách phân chia học 
thuật của Mặc Từ. Ông tố chức học trò thành một thứ đoàn thể 
chặt chẽ. 


I.MẶC ĐỊCH VÀ THUYẾT KIÊM ÁI 


Từng điểm một, học thuyết Mặc Tử đối lập với Khổng Tử, 
nhưng về cá nhân Khổng Tử thì ông vẫn khen, bởi vì ông chống 
học thuyết chứ không chống cá nhân con người Khổng Tử. Ông 
chống sự phân biệt tôn tộc, quân tử/ tiểu nhân, ông cho chữ “nhân” 
là hẹp hòi và đề ra thuyết kiêm ái. 


A.Con đường chống Chu lễ 


Mặc Tử cũng nhiệt tình cứu thế, nhưng nếu Khổng Tử lo “lễ 
hoại nhạc băng” thì Mặc Tử căm phẫn bọn “vương công đại nhân 
xa XỈ, dâm đật, bóc lột. Ông chỉ ra ba mối lo của thiên hạ: đói 
không được ăn, rết không được mặc, mệt không được nghỉ. Ông 
cho là có mấy mối hại lớn: nước lớn đánh nước nhỏ, nhà lớn cướp 
nhà nhỏ, kẻ mạnh cướp người yếu, số đông hiếp số ít... Trên từng 
trang sách, ông đứng về phía những nông phu, chức phụ bị đói rét, 
ly tán vì vương công đại nhân. 


1. Phi mệnh 


Thuyết này đối lập với thuyết mệnh của Khổng Tử. Mặc Tử 
tóm tất lý thuyết mệnh, chỉ ra tác hại của nó, theo ông: quan lại 
nghe theo thì trễ nải việc cai trị, nước sẽ loạn; thứ đân nghe theo 
thì lười biếng việc làm än, tất bị đối; như thế nghe theo mệnh là 
trái với chính trị. Từ đây, Mặc Tử cho rằng: ai nói mệnh kẻ đó bất 
nhân; nhà nho truyền bá mệnh là có tội. Ông chỉ ra căn nguyên 
của sự phổ biến thuyết mệnh: “bạo vương sở tái, cùng nhân sở 
thuật” — bọn quan lại dùng thuyết mệnh để tự bênh vực, dân dùng 


72 


nó để tự an ủi. Thuyết mệnh theo ông là có tác dụng lừa dối kẻ 
thật thà, làm mọi người lầm lẫn. 


Để chống lại, ông đưa khái niệm “lực” (sức mạnh con người), 
cho sức con người là quyết định. Việc chống “mệnh”, cường điệu 
*lực” phản ánh việc tầng lớp quốc nhân đã đến lúc tin vào sức của 
nó, đồng thời mở đường giải phóng cho tầng lớp này. 


Lưu ý: Không Tử nói chung không nói “lực”; nhưng ở phạm 
vi tu dưỡng thì ông đã đẻ cập đến “lực” (“ta muốn điều nhân thì 
được ngay”). Mặc Tử cho lực có thể giải quyết ở các phạm vi lớn: 
nước trị hay loạn, người no hay đối ... 


Đây là mở đầu cho sự giải phóng con người - giải phóng 
bằng sức mạnh của chính mình chứ không chờ mệnh trời hay nhờ 
ơn của bọn thống trị. 


2. Cơ sở nhận thức luận mới 


Đề xuất một chủ thuyết mới thì phải bảo vệ nó, đó là lý do để 
Mặc Tử xây dựng lý luận nhận thức. Ông nêu ba vấn đề: 


a. “Thụ” và “danh” 


Mặc Tử đưa quan hệ "thực — danh” lên hàng triết học; ông gọi 
“thực” (thực tế khách quan) là “thụ” và chỉ ra rằng Nho gia lầm 
lẫn “đanh” và “thụ”: cùng một sự việc, khi ăn trộm con gà con chó 
thì cho là bất nghĩa, ăn trộm một nước lại cho là (hợp) nghĩa. Nho 
gia không biết '“thụ”, chỉ biết “danh”, cũng như người mù biết thực 
không biết danh. Mặc Tử luôn luôn đồi hỏi người ta phải luận 
dịch, giới thuyết khái niệm mà họ dùng. Ông cho thụ là cái quyết 
định danh. Ông nói lấy danh biểu đạt thụ: cái nói là thực, cái dùng 
để nói là thực; nội hàm của danh phải nói đúng thực. Từ đây, ông 
nêu: lời nói phải đi đôi với việc làm, chủ trương lấy thực tế hành 
động để kiểm chứng lời nói. Nói không đi đôi với làm, Mặc Tử gọi 
là “đãng khẩu”. tức là lời nói không đi sát thực tế, chứ không phải 


73 


là lời nói ra ngoài lễ nghĩa như ở Khổng Tử. Mâu thuẫn giữa danh 
và thực về mặt lời nói (lôgíc) Mặc Tử gọi là “bội”. Với Mặc Tử 
cũng là vấn để chính danh, nhưng không phải chính thực cho phù 
hợp danh mà là chính danh cho hợp thực (tuy Mặc Tử không nói 
đến “chính danh”). 


b. Cố và loại 


Mặc Tử không chỉ bằng lòng với việc nhận xét các hiện 
tượng mà còn chú ý đến sự tập hợp, phân loại; ông đưa ra “cố” và 
“loại”. 


- Loại: một tập hợp sự vật, hiện tượng có đặc trưng giống 
nhau. Đây là cơ sở để phân chia thế giới khách quan và nhìn thực 
tế khách quan bằng đặc trưng của nó. 


Loại là khái niệm mới; ở Khổng Tử nó không trỏ khái niệm 
lôgíc; ở Mặc Tử nó thành khái niệm lôgíc. Mở đầu cho luận chiến 
thời Chiến Quốc vẻ vấn để đồng - dị. 


- Cố: là nguyên nhân. Tìm nguyên nhân là một bước quan 
trọng mở đường cho nhận thức khoa học. Trong Luận ñgữ dùng, 
“cố” nhiều lần với nghĩa “vì vậy”, chỉ một lần với nghĩa “nguyên 
nhân”. Mặc Tử dùng “cố” 92 lân với nghĩa “nguyên nhân”. Nhưng, 
ở Mặc Tử có ba loại “cố”, trỏ: nguyên nhân; lý do; mục đích. Khái 
niệm “cố” ở Tháp luận chưa xác định.... Ở Mặc kinh đã chia “đại 
cố” và “tiểu cố”, hiểu hoàn toàn là “nguyên nhân”: đại cố là 
nguyên nhân tất yếu (đã A thì B), tiểu cố là nguyên nhân không tất 
yếu. 

Với khái niệm “cố”, Mặc Tử luôn luôn đặt câu hỏi tại sao, 
luôn luôn nhìn sâu và xã hội. Mặc Tử cũng mở đầu cho văn biện 
luận Trung Quốc. 


c. Tiêu chuẩn chân lý. Tam pháp biểu 


74 


Với Mặc Tử, chân lý (ông gọi là ag/ữa) có giá trị khách quan. 
Lầm việc nghĩa không đúng là tại mình chứ không tại đạo. Nói 
phải có tiêu chuẩn, nếu không đặt ra tiêu chuẩn thì cũng như trên 
một quả cầu đương xoay mà lại đặt một vật đo mặt trời. 


Ông nêu ba tiêu chuẩn (tam pháp biểu): 


~ Tìm gốc ở việc làm của thánh nhân đời xưa (thánh vương: 
Nghiêm Thuấn, Vũ, Thang) 


-_ Xét nguồn ở sự thực tai mắt bách tính; 


~- Đem thi hành vào hình chính phù hợp lợi ích quốc gia, bách 
tính. 


Nhà nghiên cứu Đỗ Quốc Tường nhận xét về ý niệm chân lý 
ở Mặc Tử: lấy kinh nghiệm làm luận cứ, lấy cảm giác của số đông 
làm căn cứ .... nhận thức luận của ông có tính chất kinh nghiệm 
chủ nghĩa. Do sai lầm này nên tuy ông đã lấy sự tai nghe mắt thấy 
của bách tính để chửi lại vương công đại nhân; nhưng cũng lại lấy 
điều tai nghe mắt thấy để chứng minh có quỷ. Dựa vào thánh nhân 
tức là vào kinh nghiệm ngày xưa, có sai lầm kinh nghiệm chủ 
nghĩa, đồng thời không phù hợp với thực tế. Lấy lợi ích của dân 
làm tiêu chuẩn là một vấn đẻ rất lớn, nhưng vẫn sai, do ông cho 
“lợi” là hẹp hòi, là lợi ích trước mắt. Cho nhạc là không có lợi cho 
bách tính nên chống lại nhạc; chứng minh có quỷ vì quỷ có lợi cho 
dân. 

Chân lý có tính chất khách quan, đi tìm tiêu chuẩn chân lý, 
xuất phát từ khách quan, căn cứ vào lợi ích nhân dân - đây là sự 
mở đầu cho chủ nghĩa duy vật. Mặc Tử, người khởi xướng lôgíc 
học, triết học duy vật. 


3. Bỏ lễ nhà Chu: theo lễ nhà Hạ 


7” 


Ông chia xã hội làm hai hạng: vương công đại nhân và dân. 
Vương công đại nhân, theo sự mô tả của ông là những kẻ tham 
lam bóc lột, uy quyền; và dân là những nạn nhân của loại trên. 
Ông tìm nguyên nhân sự bất công và cho rằng sự phân chia con 
người thành quân tử - tiểu nhân là sai, cho sự đánh giá và dùng 
người không theo tài năng là sai. Từ đây, ông để ra việc bỏ lễ nhà 
Chu, theo lễ nhà Hạ. Ông công kích lễ nhà Chu (phân biệt quý - 
tiện, dùng người theo chủ trương thân thân...) khen lễ nhà Hạ (chịu 
khổ, đi chân đất mặc áo gai, vì dân...). 


4. Vừa “thuật” vừa “tác”, mở đầu biện phong 


Mặc Tử chủ trương: chê cái của người tất phải có cái gì tốt 
hơn thay vào. Ông mạnh dạn phá bỏ tục “thuật nhỉ bất tác” của 
thời đại. Ông nói: “Nho gia bảo thuật nhi bất tác, cho tác là của 
tiểu nhân, vậy cái ta thuật ngày nay cũng là do tác ngày trước, tức 
là của tiểu nhân. Tôi cho rằng cái thiện của ngày xưa thì ta thuật, 
cái thiện của ngày nay thì ta tác”. Ông chống lại lối bo bo theo lễ 
nhà Chu; ông coï “biện” là một tiêu chuẩn của người hiền. Có một 
thiên “tiểu thụ” nêu mục đích của biện là phân biệt ranh giới phải 
trái, xét người trị loạn, làm rõ chỗ đồng dị, xét cái lý giữa danh và 
thực, xét lợi hại quên hiểm nghĩ. 


Sự vật tồn tại khách quan (loại), có liên quan (cố), có quy 
luật (kỷ, lý); trong xã hội có trị, loạn; danh dùng phản ánh thực 
nên có danh - thực; con người nhận thức khác nhau nên có thị - 
phi, có hiểm nghỉ ... Biện để giải quyết tất cả. Do đó có vấn để 
phân biệt đúng sai, lợi hại, hiểm nghỉ, kỷ lý để giải quyết. 


Biện là tập hợp hiện tượng, tóm thâu lại, tìm sự lý của nó, 
chọn từ và thuyết, phô diễn ra, dùng từ diễn ý, dùng thuyết nói 
nguyên nhân, dùng loại để chọn lấy phán đoán. Đây cũng là quan 
niệm của Mặc Tử về quá trình nhận thức và quá trình diễn đạt. 


76 


Thái độ người biện: cái có ở mình thì không chê ở người, cái 
không có ở mình thì không đòi ở người. 


Mặc Tử xây dựng sự nhận thức của mình, coi nó là "gi, là 
quy củ, để đo cái vuông và cái không vuông, cái tròn và cái không 
tròn trong thiên hạ dựa trên phép đo vuông tròn nhất định. Ông 
cho tam pháp biểu của ông là tiêu chuẩn và rất tự tin vào chân lý. 


Mặc Tử đã làm một bước rẽ từ hiền giả sang trí giả; ở ông có 
cái uyên bác, kiên quyết của bậc trí giả. 


B. Kiêm ái, hạt nhân học thuyết Mặc Tử 


Mặc Tử đối lập Khổng Tử. Trung tâm học thuyết Khổng Tử 
là "nhân”; “kiêm ái” ở Mặc Tử đối lập “nhân”. 


1. Kiêm ái và biệt ái 


Ở Mặc Tử có nhiều khái niệm mới, định nghĩa rõ. Kiêm ái là 
một khái niệm mới nhưng không phải là danh mà là thụ. Ông nói 
kiêm cũng là nhân là nghĩa, nhưng ông phê phán nhân của Khổng 
Từ: chỉ biết danh không biết thực, nói là “ái nhân” nhưng lại biệt 
ái, thiên ái (chư hầu chỉ biết nước mình mà không biết nước người 
nên đi đánh nước khác, gia chủ chỉ yêu gia tộc mình ....). Biệt, 
thiên là chỉ biết mình không biết người; trong hàng vua cũng có 
“biệt quân” (chỉ biết nước mình); thời Chiến Quốc không ít biệt 
quân... 


2. Nội dung kiêm ái 
a. Chống phân biệt người theo tôn tộc, thân phận 
Mặc Tử phản đối việc lấy tôn tộc để đánh giá người, dùng 


người. Ông chủ trương: người ta dù là quý hay tiện, giàu hay 
nghèo, đều là thần dân của trời (bình đẳng trước tôn giáo). Nhưng 


T7 


chủ trương bình đẳng không phải là xoá bỏ trật tự mà là chủ 
trương một trật tự lấy tài năng làmmột chuẩn.“Quan vô thường, 
quý, dân vô chung tiện”. 


Cơ sở sự bình đẳng được ông tìm trong tôn giáo. tuy sai lầm 
nhưng có ý nghĩa tiến bộ: trời không chỉ của vua mà còn là của 


b. Lấy lợi lẫn cho nhau làm cơ sở kiêm ái 


Kiêm ái xuất phát từ chỗ xem người như con người tự nhiên, 
có quyền thoả mãn dục vọng. Lực và lợi được dùng làm cơ sở xem 
xét. Nguyên tắc của lợi là làm lợi cho người (hộ lợi) và người làm 
lợi cho mình (giao tương lợi). Quan điểm lợi ở Mặc Tử là lợi ích 
vật chất, là đem lại sự ăn mặc cho mọi người. Đem lại lợi ích cho 
một số ít được ông xem là “bất lợi”. Giết mình để thiên hạ còn 
TH phải bất lợi mà là lợi. Ông coi chiến tranh kiêm tính là bất 
lợi. Ông chủ trương yêu mọi người, làm lợi cho họ (“kiêm nhi ái 
chỉ, tùng nhỉ lợi chỉ”). Trong quan hệ giữa người và người, theo 
ông, người eaø sĩ trong thiên hạ có nhiệm vụ làm điều lợi trừ điều 
hại cho thiên hạ. 


Quan hệ “lợi” - “nghĩa”: Khổng Tử đối lập lợi và nghĩa. Mặc 
Tử cho nghĩa tức là lợi - làm lợi cho kẻ khác, cho thiên hạ là 
nghĩa. Như vậy Mặc Tử tìm ra một quan hệ mới giữa nhân và 
nghĩa, kiêm và nhân. Ở Khổng Tử, nhân quy định nghĩa, quy định 
lễ. Mặc Tử chủ trương đem “hộ lợi” làm nội dung cho nghĩa, cụ 
thể hoá quan hệ nghĩa đối với nhau. 


Nghĩa trở thành một đức mục riêng. Ở Mặc Tử kiêm ái cũng 
là lợi, là nhân nghĩa. Quan niệm “gia” ở ông cũng thay đổi, hoàn 
toàn là “gia” tư nhân, “nam canh nữ chức”. Vì vậy iiếu không 
thành cơ sở của kiêm, ngược lại hình thành quan hệ yêu cha mẹ kẻ 
khác như yêu cha mẹ mình. Hiếu mất cơ sở tôn tộc, trở thành việc 
yêu kính người già cả. 


78 


Lấy lợi làm nội dung kiêm ái, ở Mặc Tử, không phải là sự tu 
dưỡng hướng nội mà là hoạt động thực tiễn, lấy hiệu quả làm cái 
kiểm chứng chứ không lấy động cơ chủ quan làm tiêu chuẩn; kiêm 
ái có nội dung khách quan chứ không phải chủ quan. 


c. Không phải huệ đân mà là hy sinh cho thiên hạ 


Chữ “nhân” của Khổng Tử có mặt huệ dân, mang tính chiếu 
cố, ban ơn. Mặc Tử chủ trương hy sinh vì thiên hạ. Quan hệ bình 
đẳng, 


Thuyết kiêm ái phản ánh bước tiến mới của tầng lớp quốc 
nhân đã có sức mạnh chống lại lễ. Nếu thuyết “nhân” của Khổng 
Tử đã có nội dung chống lễ và Khổng Tử phải lấy trung dung để 
hàn gắn một cách khó khăn thì đến đây Mặc Tử đem kiêm ái để 
phá vỡ lễ và gạt luôn hình thức “nhân” của nó. Kiêm ái không có 
tính chất chung chung của tôn giáo nên không có tính chất ru ngủ. 
Tuy vậy nó lại có tính chất không tưởng. Mặc Tử có thấy hai loại 
vương công đại nhân và dân, nhưng ông ảo tưởng rằng có thể giáo 
hoá vương công đại nhân theo kiêm ái. Đương thời đã có người 
khuyên can ông nhưng ông đã chắc chắn như vậy với lòng tin ngây 
thơ. Ông vận động với tỉnh thần “ma đĩnh phóng chủng”, nhưng 
chỉ được chính ngay kẻ thù công nhận là giỏi chứ chưa được áp 
dụng. 


C. Mấy quan điểm chính trị và hiền nhân của Mặc Tử 


Chủ trương chính trị được Mặc Tử trình bày thành Tháp luận 
- 10 chủ trương: thượng hiền, thượng đồng, tiết dụng, tiết tang, phi 
nhạc, phi mệnh, tôn thiên, xử quỷ, kiêm ái, phi công. Các chủ 
trương này bao gồm cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá. Tóm 
lại: một số chủ trương giải quyết đau khổ cho dân; một lý tưởng xã 
hội; một quan niệm hiển tài. 


1. Tiết dụng và phi công 


79 


Để giải thoát dân khỏi chiến tranh, vơ vét, Mặc Tử để ra hai 
chủ trương này, vừa chính trị vừa kinh tế. 


Tiết dụng: Trước tình hình dân “đói rét mệt nhọc không được 
nghỉ, chết rét bị vứt rãnh”, Mặc Tử chỉ ra nguyên nhân: nhà cầm 
quyền vơ vét nhiều quá. Bước tiến là ở chỗ ông nhìn bằng con mắt 
kinh tế: nhiều người làm, ít người ăn thì không có năm mất mùa; ít 
người làm nhiều người ăn thì không năm nào được mùa. Ông chỉ 
ra nguồn gốc tài phú là lao động của điện nhán: tiện nhân không 
làm việc thì tiền của không có đủ. Trên cơ sở cho rằng tiện nhân 
làm là cho mình, ông cho nhà cầm quyền là kẻ “bác đoạt” (ăn 
cướp). Theo ông, không làm ra mà lấy, không phải của mình mà 
lấy là bất nghĩa. Ông chê nhà nho là tham ăn tham uống mà không 
làm việc, chê nhà nho “bất tiếu” (đối lập với hiền). Mặc Tử chống 
lại việc hưởng thụ mà không làm, nhưng ông không chủ trương 
bình quân mà vẫn thấy sự cần thiết của việc tổ chức xã hội, của 
việc chỉ tiêu chung. Mặc Tử đã nhìn thấy vấn đề như một nhà kinh 
tế, ông cho là phải tăng dân số, ông chủ trương làm “thường dịch”, 
không điều động dân vào lúc cấy gặt. 


Ông chủ trương việc chỉ tiêu phải tiết kiệm, không quá độ. 
Ông cho là phải tiêu cho dân, việc gì tiêu không lợi cho dân thì 
không nên làm; quy mức cụ thể cho người cầm quyền, cách cấp 
bổng lộc những năm được mùa và mất mùa. Trên cơ sở định mức 
chi tiêu ấy mà định ra “thường chính”: định thuế có mức, công bố 
trước. 


Các chủ trương (iếf fang, phi nhạc cũng nhằm mục đích như 
trên. 


Phi công: Mặc Tử chú ý đến tác hại đối với sản xuất của 
chiến tranh (trở ngại cày cấy, giết hại gia súc, phí sức người....), 
cũng chú ý đến việc bắt nô lệ do chiến tranh. “Vương công đại 
nhân thích chiến tranh là thích tàn điệt vạn đân thiên hạ”. Ông cho 
chiến tranh có hại cho cả nước xâm lược lẫn nước bị xâm lược; 


§0 


điều này phản ánh tiếng nói của tầng lớp quốc nhân muốn có hoà 
bình để làm ăn. Ông cho chiến tranh là ăn trộm, là bất nghĩa. 
Nhưng ông không chống mọi loại chiến tranh: ông phân biệt 
"*công” và “tru”. Nho gia cũng chống chiến tranh, cũng phân biệt 
“công - tru”, nhưng quan điểm hai bên khác nhau. Nho gia coi 
“tru” là để bảo vệ đạo nghĩa (Khổng Tử xin quân đi đánh Trần 
Hãng, giết vua); “tu” là đánh kẻ có tội (tội = trái lễ). Mặc Tử coi 
hiện tượng đó là “bội"`. '“Tru” ở Mạc Tử là chiến tranh giúp trừ diệt 
kẻ tàn bạo với dân, vì vậy phải được dân tán thành, dân vui vẻ. 
Mặc Tử không những thuyết phục mà còn tổ chức học trò đi chống 
chiến tranh xâm lược. Cái để phân biệt “công” với “tru” theo Mặc 
Tử là "nghĩa”. Mặc 'Tử bảo những người nào không nghĩ như mình 
là không biết “cố” và “loại”. 


2. Thượng đồng và thượng hiển. Đồ thức về nhà nước lý 
tưởng mới 


a. Về nguồn gốc nhà nước 


Mặc Tử chống lại quan niệm cho rằng chính quyền sinh ra 
ngay từ khi sinh ra loài người, rằng mệnh trời được giao cho một 
họ (Ấn - Chu). Mặc Tử cho rằng ở giải đoạn đầu chưa có hình 
chính (việc cai trị), không có người cai trị (chính trưởng). Theo 
ông, người càng nhiều lên thì nghĩa (suy nghĩ) càng phức tạp, sinh 
ra ly tán, không giúp được nhau, thiên hạ loạn đến như cầm thú. 
Do vậy phải chọn người hiển lương thát trí biệt tuệ mà lập làm 
thiên tử để khiến người; người đó thống nhất được nghĩả trong 
thiên hạ. 


Ở đây có vấn đề ai chọn, ai khiến ? Có quan niệm nghiên cứu 
(như của Lương Khải Siêu, Dương Vinh Quốc) cho quan điểm của 
Mặc Tử đã mang tính “dân ước” như ở Rousseau; quan niệm này 
là phi lịch sử. Thật ra, ở Mặc Tử việc chọn và khiến này vẫn là do 
trời, vẫn còn tính thân linh. Chỗ mới, tiến bộ ở ông là chọn chính 
quyền làm phúc cho dân, chọn chính quyền nào cho trời và quỷ 


8l 


thấy phúc, dân thấy lợi, vui vẻ làm ăn, chính quyền nào không 
biến ngũ hình thành ngũ sát. 


b. Thượng hiền chống thân thân 


Để làm nhiệm vụ chính trưởng ấy, Mặc Tử chủ trương 
thượng hiền, chống thân thân. 


Theo ông, chọn người theo thân thân thì an em bọn vương 
công dù tàn bạo đến như Kiệt, Trụ cũng không mất ngôi, người 
ngoài dù tài giỏi hiển đức như Vũ, Thang cũng không được chọn. 
Vì thế cố gắng ấy không phải do học mà ra. Vô lý đến mức vương 
công coi nước không bằng cái áo, con ngựa. Sai lầm ở chỗ tất cả 
bà con trong tôn tộc không phải đều có “trí” và “tuệ”, kết quả là 
sức trị được trăm người thì giao cho trị ngàn người, làm được một 
việc thì bỏ chín việc, làm việc cả ngày đêm mà nước vẫn loạn, 
không trị. 


Mặc Tử chủ trương trên ba mát: 

~ Mở rộng phạm vi chọn người; 

~ Quan niệm khác về cách cai trị; 

- Biện pháp thực hiện là thượng hiển. 

Việc chọn người cai trị, theo Mặc Tử, được mở rộng ra đền 
tận hạng manh, lệ (làm sản xuất nông nghiệp), tuy họ làm ruộng, 
làm thợ nhưng có tài năng thì cứ chọn dùng, không lệch về anh 
em, không thiên về phú quý, không thiên về nhan sắc. Nguyên tắc 
là người nào không “nghĩa” thì không “phú” và không “quý”; 


người nào không “nghĩa” thì không “thân”, không “cần”. Phải làm 
thế nào cho “quan vô thường quý, dân vô chung tiện”. 


82 


Quen niệm về cai trị Mặc Tử dòi hỏi người chính trưởng 
phải làm việc dậy sớm về khuya, nghe ngục, lo cho hình phạt 
đúng, kho tầng đầy, vạn dân giàu, nghĩa là phải làm việc hình 
chính chứ không phải dùng đức cảm hoá. Ở đây đang hình thành 
một lý luận cai trị mới. Do vậy cần đề xuất kiểu người hiền mới. 


Biện pháp thực hiện: dùng thưởng phạt cho đúng; căn cứ vào 
đức mà xếp trên dưới, căn cứ vào chức vụ mà làm việc, căn cứ 
công lao mà xét thưởng, chia lộc: người nào được giao chức gì thì 
làm đúng chức đó, có tài thì cử lên, không có thì hạ xuống. làm 
theo “công nghĩa”. 


“Tước vị không cao thì đân không kính trọng, cho bổng lộc 
không hậu thì dân không tin”. Để người hiển tài có thể làm việc, 
cần cho họ tước vị cao, bổng lộc hậu, cho quyền thì người ta có 
quyền trong phận sự, phải tin họ. Làm như vậy là muốn cho việc 
thành, cho những manh nhân trong thiên hạ biết vua trọng người 
hiển, dân sẽ đua nhau học theo hiền tài, người hiển trong nước sẽ 
đông lên. Đây là phương pháp “chúng hiền”, “tiến hiển”. 


Xu hướng triệt để xoá bỏ ranh giới đẳng cấp; đặt quan hệ vua 
- tôi dựa trên chức trách. Cái mới ở Mặc Tử thể hiện qua chủ 
trương này, là tầng lớp quốc nhân không còn chỉ đòi nới lỏng, 
nương nhẹ ách áp bức mà đã có đòi tham chính. 


c. Một nhà nước mạnh mà thống nhất. Thượng đồng 


Mục đích, nhiệm vụ lập chính trưởng là thống nhất “nghĩa” 
trong thiên hạ. Nhà nước thống nhất gọi là “thượng đồng”: thưởng 
phạt thống nhất, trên dưới nhất trí, không có hiện tượng trái ngược, 
thống nhất đến cả dư luận và suy nghĩ. Để thực hiện như thế Mặc 
'Tử chủ trương: điều gì cũng phải hỏi hương trưởng, hương trưởng 
bảo phải là phải, trái là trái. Hương trưởng theo hệ thống trên dưới, 
phải theo thang bậc ấy mà phục tùng. Đây là mô hình một chế độ 
phong kiến. Dùng danh xác thực, căn cứ chức quan mà giao việc; 


83 


thưởng cao phạt nặng; thống nhất nhà nước là ba điểm của pháp 
gia sau này. 


Nhà nước lý tưởng của Mặc Tử rất giống nhà nước mà 
Thương Ưởng xây dựng ở nước Tần. 


.Mặc Tử là người nhiệt tâm vì nhân dân lao động, nhưng đồ 
thức nhà nước lý tưởng của ông lại là nhà nước chuyên chế. Điều 
này phải được cắt nghĩa từ chủ trương giải phóng con người của 
ông: ông chủ trương phá bỏ lối phân biệt theo họ hàng, chủ trương, 
xây dựng một nhà nước theo hiển tài nghiêm ngặt hơn. Mặc Tử 
không hiểu rằng làm như thế thì đân vân bị cai trị chặt chẽ chứ 
không được giải phóng; kẻ sĩ ở vị trí cao hơn trước, nó đòi danh vị, 
tước lộc cho nó. Ranh giới hiền tài và không hiền tài sẽ trở nên 
gay gắt: kẻ nào không có tài, không tỏ được là có tài thì bị đè 
xuống, bị áp chế, bị làm cho bần tiện đi.... Điều này phản ánh thực 
trạng một giai cấp mới đang hình thành. 


Mặc Tử phản đối việc gây chiến tranh, bất dân lao dịch 
nhưng ông không phản đối chế độ nô dịch nói chung. Ông cho kẻ 
trí thì phải thành kẻ thống trị, kẻ không có trí thì phải bị trị. 


Khi xã hội chưa xuất hiện quan hệ tư bản chủ nghĩa thì chưa 
thể có quan niệm cá nhân, nhân cách, chưa hình thành quan niệm 
con người phổ biến nói chung. 


Mặc Tử chỉ đề xuất việc thay một xã hội áp bức giai cấp này 
bằng một xã hội áp bức giai cấp khác: Nhà nước lý tưởng của ông 
có khả năng bóp chết ước mơ lý tưởng của ông. Vì vậy ông đẻ ra 
ba điều kiện để hạn chế nhà nước đó: 1/ Người chính trưởng, vừa là 
người có quyển cao nhất, vừa là người giỏi nhất; 2/ Lấy tình dân 
làm chuẩn để xét thị phi, thưởng phạt; 3/ Thượng đồng vu thiên: 
nhà nước dưới trần phải thống nhất với ý trời; lấy trời làm chuẩn 
để xét thiện và bất thiện, cái gì trời thương phải theo đó mà 
thương, cái gì trời ghết phải theo đó mà ghét. Trời của Mặc Tử là 


84 


"“thương kiêm, ghét biệt”. Với ba điều kiện trên tính ảo tưởng của 
Mặc Tử rất rõ. 


3. Quan niệm người hiển và đạo đức quan của Mặc Tử 


Mặc Tử tiếp cận Pháp gia nhưng không đồng nhất với Pháp 
gia; đi xa hơn “đức trị" của Nho gia nhưng chưa đến pháp trị. Ông 
cho là nước nhiều người hiền tài thì nước trị. Người hiển tài, theo 
Mặc Tử, là người vừa có đức vừa có tài (chỗ này vượt quan niệm 
Khổng Tử); đức, tài ở Mạc Tử có nội dung khác, mới. Đức được 
nhấn mạnh vào kiểu người “kiêm ái" (có của thì vội chia cho kẻ 
khác. có sức thì đi giúp cho kẻ khác, có lương đạo cũng đem dạy 
kẻ khác ....); tài được nhấn mạnh ở năng lực làm công tác hình 
chính (làm cho hình phạt đúng, kho tàng đầy, dân giàu ....). Điểm 
đáng chú ý là theo Mặc Tử, người đó phải có tài mưu lược, có tài 
biện luận. Trí tuệ và tài năng là điểm mới trong đòi hỏi về người 
hiền của thời đại mà Mặc Tử đã thấy và thể hiện. Đặt yêu cầu vẻ 
tài, trí bên cạnh yêu cầu vẻ đức trong quan niệm hiền nhân - cho 
thấy MạặcTử chuyển từ hiển giả sang trí giả. Mặc Tử chưa phủ 
nhận đức, nhưng cho rằng ai cũng do hoàn cảnh sinh ra: năm được 
mùa dân thiện và nhân, năm mất mùa đân keo kiệt và ác - điều này 
không do dân mà do năm. Muốn làm cho người ta thích làm hiền 
tài, theo ông phải bằng cách cho lương cao bổng hậu; đối xử bằng 
trung tín (đối xử bằng đức) đồng thời đưa lợi lại cho người ta. Tức 
là lấy điều kiện vật chất để khuyến thiện, nhìn đạo đức trong quan 
hệ với điều kiện vật chất. Đấy là một đạo đức quan mang tính duy 
VẬI. 


D. Ràng buộc của ý thức hệ cũ. Canh tân và phục cổ 


Bản thân Mặc Tử nhiệt tình muốn cứu vớt dân, dũng cảm đấu 
tranh, điều này lại được tiếp sức bởi sinh khí một giai cấp đang 
lên, đang thắng. Với sức mạnh ấy, Mặc Tử đã phê phán Khổng Tử, 
sáng tạo lôgíc, nhận thức luận, đạo đức học ..... trở thành người mở 
đầu học phong Chiến Quốc. Mặc Tử đánh dấu việc bước ra khỏi 


85 


thời đại Xuân Thu sang thời đại Chiến Quốc, đánh dấu sự chuyển 
biến từ kiểu hiền giả sang trí giả. Sinh khí ấy cùng thực tiễn đấu 
tranh đã khiến ông, một người tài giỏi về nhiều mặt, đã đi vào con 
đường duy vật trong nhận thức luận, chính trị quan, đạo đức quan. 
Nhưng bước đi này không phải lúc nào cũng dứt khoát. Vì vậy khi 
phê phán quan hệ đẳng cấp, ông vẫn còn tán thành tôn tộc ở một 
mức nhất định. Dừng lại ở đức trị và hiếu là sự quy định của thời 
đại, đức trị vẫn còn đang là hình thức thống trị. Nhưng hình thức 
cũ không thể tách rời khỏi nội dung cũ. Việc tin có trời, tin vào 
minh quỷ có khía cạnh là lợi dụng để ép thiên tử thực hiện thượng 
đồng, nhưng đây vẫn là chỗ lạc hậu bảo thủ, dẫn học thuyết của 
ông đến tiên vương quan phục cổ và có màu sắc tôn giáo, tô vẽ 
cho Vũ, Thang (tuy vậy, việc khuyến khích dân phải biết sợ trời, 
làm việc thiện, việc công nhận người nô lệ cũng có linh hồn - vẫn 
có ý nghĩa đấu tranh đòi thừa nhận nhân cách). 


Sự tồn tại của tôn tộc, con đường cải lương của thời đại, triết 
học trên cơ sở tri thức sản xuất, cảm giác luận dựa trên tai nghe 
mắt thấy .... - đó là những hạn chế của Mặc Tử. 


II. DƯƠNG CHU VÀ THUYẾT VỊ NGÃ 
A. Từ ẩn sĩ đến đạo gia 


Do sự tan rã của chế độ nô lệ, một tầng lớp có học thức ly tán 
vào dân, sống gần dân; họ mất hết niềm tỉn vốn có ở họ vào chế độ 
cũ, giai cấp cũ; họ bí quan, thất vọng, căm ghét bọn thống tr: ngu 
ngốc, chuyên hoạnh, họ cũng căm ghét tầng lớp địa chủ thương 
nhân mới ngoi lên; họ có đồng tình thông cảm với thứ dân nhưng 
cũng có nhiều thành kiến vẻ dân. Tư tưởng của họ là í¡ :hế (ránh 
trời), yên thân và hậu tử (sống lâu, chết sau). Họ có tri thức, rong 
điều kiện ẩn dật họ có thời gian suy nghĩ về vũ trụ quan, nhân sinh 
quan cho mình. Tuy không có cơ sở trong quần chúng nhưng đần 
dần từ những người ấy đẻ ra một học phái có ảnh hưởng: đó là Đạo 


86 


gia. Người được coi là tổ của Đạo gia là Lão Nhiêm; nhà lý luận 
đầu tiên có lẽ là Dương Chu. 


Không có tài liệu về tiểu sử Dương Chu nhưng các sách đều 


nói Dương Chu “quý kỷ”, “vị ngã`. 


Tài liệu: các thiên “bản sinh”, “trung kỷ”, 
dục” trong sách La Thị Xuân Thu. 


quý sinh”, “tình 


B. “Vị ngã” chống “cứu thế” 


“Vị ngã” đối lập với Chu lễ và với cả “cứu thế” của Khổng - 
Mặc. Nhưng luận địch chính là Mạc Địch chứ không phải là 
Khổng Tử. 


1. Quan niệm con người của phái Vị ngã 


Trong xã hội nô lệ, con người bị hai ràng buộc: về thiên 
nhiên là “mệnh”, về xã hội là “lễ”. Phái cứu thế chú ý lễ hơn 
mệnh, con người xã hội hơn con người tự nhiên. Dương Chu đem 
con người đặt trong tự nhiên ra luận bàn. Con người được xét như 
sinh vật tự nhiên, có cảm giác, dục vọng, đòi hỏi được thoả mãn. 
Thế giới khách quan được xét trong mối quan hệ với lợi ích con 
người: giới tự nhiên như là cái gì có lợi ích cho nó. Phái này giữ 
thái độ phi chính trị, vô trách nhiệm với xã hội, cho những gì 
ngoài con người (ngã) là vật. 


Quan niệm con người tự nhiên là cơ sở lý luận của phái này. 
2. Nội dung của phái vị ngã 
Có hai nội dung chính 


a. Toàn tính bảo chân 


87 


“Tính” và “chân”: sinh mệnh, phần tự nhiên trong con người: 


“Toàn tính bảo chân”; coi sinh mệnh là quý nhất. “Thân 
mệnh quý hơn thiên hạ: giàu có cả thiên hạ không bằng bảo thân; 
mất thiên hạ lấy lại được, mất thân mình không lấy lại được” 


Con người sống là có cảm giác, có sinh mệnh. Trời sinh ra 
con người có tham có dục là chính đáng, ở mọi người đều giống 
nhau, đã là người thì ai cũng thế. Thần Nông, Hoàng Đế hay Kiệt 
Trụ đều thế. Tình dục là tự nhiên, con người ai cũng có, là chính 
đáng. Thoả mãn dục vọng là toàn tính bảo chân. Nhưng nói như 
thế không có nghĩa là phái này chủ trương túng dục, bừa bãi; nếu 
thoả mãn mà đến mức nguy hiểm cho bản thân thì thôi. Thánh 
nhân khác người ở chỗ hợp tính. Chủ trương “tiết dục” ở phái vị 
ngã khác Khổng - Mặc ở chỗ nó không lấy tôn giáo, đạo đức hay 
lễ nghĩa để hạn chế. “Vị ngã” lấy lợi ích của mình, của con người 
tự nhiên để bàn “tiết dục”. 


b. Bất dị vật lụy hình (không lấy vật vướng hình) 


Thế giới khách quan là “vật; cái ngoài ta là để tĩnh dưỡng 
chứ không dưỡng tính. Không lấy khách quan làm vướng thân 
mình. Đem mình nuôi vật, phục vụ cái ngoài mình - là không biết 
nặng nhẹ, trăm mối lo làm phiền nhiễu lòng mình, vạn sự nhọc 
mệt làm nhọc mệt lòng mình. 


Thái độ của phái này chủ yếu mang tính chất phi chính trị. 
Họ không làm trị nước yên dân, không theo vương đạo bá đạo, 
“Nhồ một sợi lông mà làm lợi cho thiên hạ cũng không làm”. Nói 
thế không có nghĩa họ quyết không làm, bởi theo họ, lo không làm 
cũng là luy hình, phải đừng lo đến việc có làm hay không làm. Họ 
chủ trương làm thì làm chứ đừng nghĩ. “Hành hiển như khứ, tự 
hiển chỉ tâm” - cứ sống đạo đức nhưng không cần có chủ trương 
hiền. 


8§ 


Không nên hiểu thuyết “vị ngấ” theo nghĩa vị kỷ thông tục, 
kẻ ham ăn ham uống, vì lợi nhỏ nhật, lợi mình hại người, theo 
nghĩa ích kỷ, lo cho mình, không vì người chỉ muốn người ta vì 
mình. Theo Dương Chu, vị ngã là khinh lợi và muốn mọi người 
biết toàn tính bảo chân. Vị ngã trong quan hệ với kẻ khác không 
có nghĩa là truy cầu lợi ích cá nhân. Vị ngã, với yêu cầu thoát khỏi 
mệnh của con người tự nhiên, là cơ sở để xây dựng học thuyết về 
“Đạo”: với yêu cầu thoát khỏi lễ của con người xã hội, là cơ sở để 
xây dựng nhân sinh quan “vô vi”. Vị ngã là giải phóng con người 
khỏi ràng buộc của mệnh và lẽ. 


II. *KIÊM ÁI" VÀ *VỊ NGÃ” ĐỀU PHÁ HOẠI Ý THỨC HỆ 
TÂY CHU 


Thời Chiến Quốc đặt ra vấn để xoá bỏ lễ và mệnh. Mặc gia 
nhấn vào mặt xã hội, phê phán lễ, đẻ xuất nhận thức luận, lôgíc, 
đạo đức chính trị quan nhưng dừng lại ở chỗ thừa nhận trời (tuy 
chống mệnh). 


Dương Chu đi từ việc công kích “cứu thế”, xuất phát từ con 
người cá thể tự nhiên, để xuất “vị ngã”, vì con người, phủ định lễ 
và mệnh, xây dựng vũ trụ quan mới, đạo đức học...; nhưng phái 
này gắn với con người tự nhiên, đối lập với con người xã hội. 


Cả hai phái đều thống nhất “dục” và “lợi”, coi nó là chính 
đáng. Dương và Mặc thống nhất với nhau ở chỗ khác Khổng Tử. 
Nhưng Mặc quan niệm con người xã hội, chú ý lợi ích chung, 
chính trị quan tiến bộ. Dương Chu quan niệm con người cá thể, tự 
nhiên, chú ý lợi ích cảm giác, đạo đức quan duy vật. 


Tuy cả hai có chỗ đối lập nhau nhưng đều phá Chu lễ. Mạnh 
Tử nói “Dương thị vị ngã, vô quân; Mặc thị kiêm ái, vô phụ”. Cả 
hai học thuyết đều có chỗ tiến bộ, đẩy tư tưởng tiến lên một bước. 
Việc để cao con người tự nhiên là phủ nhận Chu lễ một cách tiêu 
cực nhưng vẫn có tác dụng phá lẽ. Kiếm ái là chống đối lễ một 


89 


cách tích cực, nhưng chủ quan và ảo tưởng. Học thuyết Mặc Tử 
phản ánh việc tầng lớp quốc nhân còn liên quan với địa chủ, nhưng, 
đã có mầm mống phân hoá quốc nhân thành một giai cấp .... một 
hướng theo Pháp gia, một hướng theo tư tưởng nghĩa hiệp của 
nông dân bạo động. 


Học thuyết Mặc Tử là sự phản ánh tư tưởng của tầng lớp 
quốc nhân chưa phân hoá: 


Địa chủ 


Nông dân 
Thợ thủ công, 


Học thuyết Dương Chu, từ ẩn sĩ đến đạo gia phản ánh việc 
tầng lớp trí thức, quý tộc ẩn sĩ, từ ẩn sĩ thành học giả, thành người 
phục vụ chính quyền thống trị. 


Các học thuyết Mặc Địch, Dương Chu phản ánh sâu sắc cuộc 
đấu tranh của thời đại. 


90 


TIẾT HAI 


ĐẠO GIA PHÁT TRIỀN 
VÀ CHI PHỐI CÁC HỌC PHÁI KHÁC 


1. TỪ"VỊ NGÃ” ĐẾN *ĐẠO”. BA PHÁI ĐẠO GIA 


Đến Dương Chu, lý luận còn chưa có triết học làm cơ sở. 
Trong học cung Tác Hạ, đa số học giả nổi danh là Đạo gia. 


Muốn vị ngã, phải bảo vệ sinh mệnh, phải trừ hoạ hại cho 
sinh mệnh: có cái do con người, có cái do xã hội, có cái do tự 
nhiên làm ra. Dựa trên những thành tựu của y học, họ giải quyết 
các vấn đề về vũ trụ quan, nhân sinh quan, nhận thức luận .... Các 
học thuyết như thuyết tỉnh khí, thuyết đạo và đức .... ra đời. Họ tìm 
hiểu tai hoạ do bản thân dục vọng gây ra: phải bàn vẻ trí tuệ. Họ 
tìm hiểu việc xã hội gây tác hại cho con người: học thuyết đạo 
đức, chính trị. Không những đảm bảo sinh mệnh tồn tại mà còn 
muốn kéo dài sinh mệnh, cho con người trường thọ: học thuyết về 
tu dưỡng. Mẫu người lý tưởng của họ được đề xuất: quan niệm 
thánh nhân, thần nhân, chân nhân ra đời. 


Quá trình tìm cách lý giải vị ngã làm cho các chỉ phái ra đời, 
do ý kiến khác nhau. Phân chia ba chỉ phái (căn cứ sử liệu còn lại: 
Hàn Phi Tử, Tân Hán): phái Tống - Doãn, phái Đạo đức kinh, phái 
Thân - Đáo. Nhưng vẫn thuộc một học phái chủ trương vị ngã mặc 
dù quan niệm khác nhau (về: ta là gì ? làm thế nào để vị ngã ? 
Cơ sở lý luận chung là đạo và đức, mặc dù quan niệm mỗi phái 
một khác. 


Việc nghiên cứu phức tạp. Hiện nay sử dụng cách nghiên cứu 
của Quách Mạt Nhược, theo đó: 


91 


- Đạo đức kinh: là tài liệu chính trình bày tư tưởng Đạo gia; 
sách đó là do Hoàn Uyên hay Quan Doãn viết cuối thời Chiến 
Quốc. Sách vừa ghi lời Lão Nhiêm, vừa ghi các bình luận và chú 
thích. Về hệ tư tưởng, đo đó sách này thuộc tư tưởng thời Chiến 
Quốc. Nhưng có một phần nào đó trong sách không xác nhận được 
là của Lão Nhiêm. Đạo đức kinh chỉ gồm 5 ngàn chữ, khó đọc khó 
hiểu, cân đọc chú thích của những người đương thời, của Hàn Phi 
Tử, của nhiều thiên trong Trang Tử. 


- Phái Tống - Doãn: theo Trang Từ. Hàn Phi Tử thì không 
giống tư tưởng Đạo đức kinh, nhưng hiện nay tài liệu của phái 
Tống - Doãn không còn. Tuy vậy đây lại là phái quan trọng. Theo 
khảo cứu của Quách Mạt Nhược, bốn chương Nội nghiệp, Tâm 
thuật (thượng và hạ), Bạch tâm là tác phẩm của phái này. Đây là 
sự phát hiện quan trọng giúp cho sự nghiên cứu tư tưởng thời 
Chiến Quốc. Nhưng Phùng Hữu Lan có chỉ ra những chứng cứ của 
Quách Mạt Nhược còn mong manh. 


- Phái Thận - Đáo: không còn tác phẩm đầy đủ. Sách của 
Thận Tử có 42 thiên chỉ còn 7 thiên; phải dùng những câu được 
trích ở các sách khác. 


Trong tình hình tư liệu như thế, không thể tách một cách 
chắc chắn các phái ra được, cũng không thể dựa vào tài liệu để chỉ 
ra quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các phái được. 


Các sách khác thường giải thích Lão Tử theo học phái mình. 
Quyển Lo Tử chứ của Vương Bật đời Tấn sau này có ảnh hưởng 
lớn lại chú thích Lão Tử theo Trang Tử và tư tưởng huyền học đời 
Tấn. 

II PHÁI TỐNG - DOÃN (TỐNG KIÊN VÀ DOÃN VĂN) 

Phái này tiếp tục “vị ngã” nhưng muốn chủ động tích cực kéo 

dài sinh mệnh. Họ nhìn rõ hơn tác động của tự nhiên và xã hội đến 


92 


con người, đặt con người trong thiên nhiên và xã hội, cố gắng tìm 
quan hệ giữa người với người trong xã hội, quan tâm đến trí tuệ 
con người, xem xét quan hệ của con người với tự nhiên, nhìn đến 
cả trời đất, đặt câu hỏi lớn: trời có gì cột nó, đất có gì cột nó để nó 
không rơi ? (cách nhìn vật lý). Tri thức mới ở chỗ dựa vào y học 
để cho rằng sống hay chết là có thở hay không. Họ tin là người có 
thông minh và không thông minh, tin linh hồn nhập thể xác, tin 
việc lên đồng. Giải thích lai nguyên vũ trụ, sinh mệnh và bản chất 
của nó bằng fhuyết tỉnh khí. 


1. Thuyết tỉnh khí và đạo. Bản thể luận 
a. Thuyết tỉnh khí 


Từ hiện tượng sống chết, họ cho trong trời đất có khí đi lại. 
Nhưng từ chỗ thấy không khí, họ cho trong không khí còn có finh: 
khí hay lĩnh khí. Quan niệm tỉnh khí như tỉnh hoa của không khí. 
Tỉnh khí được coi như một cái gì cực trong, cực sáng và linh 
thiêng (thần). Nó vô hình, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, 
tay không thể sờ. Nó chỉ có thể có trong không khí và dựa vào 
không khí. Nó tồn tại trong mọi vật và nhập vào, cư trú trong vật 
đó. Chính vì có nó nhập vào mà chim biết bay, thú biết nhảy, ngọc 
trong sáng. Ngay cả tỉnh tú trên trời cũng đo tỉnh khí tạo thành. 
Tỉnh khí đem lại phần định tính cho mọi vật. Cái làm vật này khác 
vật khác gọi là !ý. Chính tỉnh khí tạo lý cho vạn vật, cho thánh 
nhân và thần linh. Tỉnh khí vận động không cùng: lên xuống, tụ 
tán. Tụ tán theo nguyên tắc: nếu hừnh thanh khiết thì nó tụ, ngược 
lại thì nó tán. Khi tinh khí tụ lại, hợp vào một hình thì cố sự nhập 
lại. Quan niệm như một cái nhà để ở. Cái tạo nên hình là hình khí; 
cho là hình khí do đất tạo ra. Việc tụ nhập gọi là xá, làm cho nó có 
Iý. Khi hình và tỉnh nhập vào nhau tạo nên trạng thái hoà khí (sung 
khí. Hoà hợp được hình và tỉnh mới sinh ra con người. Sung khí 
đẻ ra một trạng thái đặc biệt: // (cũng là lý, nhưng khác lý muôn 
vật). Chỉ khác nhau ở tỷ lệ inj: và hình: giữa người, liệt tỉnh, thánh 
nhân có ba mức độ sung khí và hình khí - cao nhất là liệt tính, 


9 


thánh thần: chỉ có tinh khí lưu hình trong trời đất, không có hình 
khí; ở thánh nhân: hình khí chứa rất ít, bên trong toàn tỉnh khí; ở 
người thì tỉnh khí không nhiều. Tỉnh còn thì sống, tỉnh mất thì 
chết. Người càng nhiều tính thì càng thông minh. 


Như vậy, tư duy và trí tuệ được lý giải một cách không thần 
bí: không do trời sinh mà do một chất. 


Tỉnh khí theo quy luật tụ nhiều thì thu về (uyên: vực), đã tụ 
nhiều, càng tụ về. Từ đây, phái này cho rằng con người có thể tụ 
tập tỉnh khí để kéo dài sinh mệnh cùng trí tuệ. 


Như thế, Tống Doãn vẽ ra một đồ thức của thế giới, có một 
thứ bản thể chứ không phải do một hướng thần bí. Khác với quan 
niệm Nho gia và tôn giáo truyền thống; đả kích vào tôn giáo 
truyền thống. 


b, “Đạo” và “đức” - 

Xa hơn phạm vi thánh nhân, tỉnh khí ...., còn những phạm vi 
như trời, đất..., cũng phải trả lời: tỉnh khí ở đâu ra ?... Tống - Doãn 
trả lời bằng học thuyết “đạo” và “đức”. 


Đạo được quan niệm như tính khí: vô hình, vô danh, cực lớn 
đồng thời cực nhỏ, vì thế không thể gọi bằng tên, vô cùng vô tận, 
không bao giờ thiếu hay thừa, không gì cản trở được, biến lưu 
không nghỉ, tự sinh và tồn tại vĩnh viễn. Đạo sinh ra, làm thành 
vạn vật. Người ta nhờ có nó mới sống, thiếu nó thì chết. Việc thiếu 
nó thì bại, nhờ nó thì thành. Đạo cũng lấy hình làm trú ngụ. 


Theo giới thuyết trên: đạo cũng là tỉnh khí, chỉ khác ở chỗ: 
không thể nói đến “tụ”, “tán”, “hư”... của đạo như nói về tỉnh khí. 


Đạo phải được trải qua một hình thức tồn tại: đó là đức. Đức 
có mọi thuộc tính của đạo, tác dụng như đạo, là hình thức tồn tại 


94 


của đạo, chỉ khác ở chỗ tác dụng của nó là thấy được, không như 
đạo. Đạo và đức khác nhau ở chỗ: một bên vô, hư, một bên thành 
hình. Đức có tác dụng hoá dục vạn vật. '*Đạo” và “đức” có thể nói 
là một; khi nói về zhể: là đạo; khi nói về dựng (tác dụng): là đức. 
Đạo quyết định vạn vật. Vạn vật được đức mới có thể thành hình. 
Đức cũng gọi là mệnh, nhưng khác thiên mệnh của Nho gia. Mệnh 
chỉ là được hay không được đức. Với đức có thể tu dưỡng mà 
được, đó là sức đức (tranh thủ đức). 


Giữa đạo và tỉnh khí có một số chỗ phân biệt: vai trò trời đất 
trong sự tạo thành vạn vật: trời cho fín#, đất cho hình; đạo của trời: 
hư, đạo của đất: tĩnh. Hư tĩnh không thấy nói có hay không ở tỉnh 
khí, cũng không thấy nói đạo tụ tán. Thánh nhân được đạo hư, 
người được đạo tĩnh, có sự phân biệt. Tuy nhiên quan niệm về đạo 
và trời đất không rõ. 


Với "tỉnh khf”, “đạo” và “đức”, phái Tống - Doãn xây dựng 
được bản thể luận có xu hướng duy vật. Khẳng định có một bản 
thể là chống lại “thiên” và ““mệnh” truyền thống. Đặt cơ sở tu 
dưỡng ở lòng tin vào sức con người, hướng sự tu đưỡng theo một 
hướng khác. Đó là cống hiến của phái Tống - Doãn. 


Nhưng trong học thuyết, phái này còn chưa giải quyết được 
quan hệ vật chất - tỉnh thần. Tống - Doãn mới nói thuộc tính của 
tỉnh khí khi nhập vào hình là /, không nói rõ có trí tuệ không, có 
vật chất hay không, khi tỉnh chưa có hình nó tồn tại thế nào?... 
Hầu như phái Tống - Doãn muốn vật chất hoá tỉnh thân. 


2. Tiếp vật đầu tiên phải biệt hữu. Cách dưỡng tâm. Nhận 
thức luận 


'Theo phái này, trong con người, khác tất cả những cái khác là 
trí tuệ, điều này do tỉnh khí tạo ra. Con người sống trong quan hệ 
thường xuyên với tỉnh khí, cùng bản thể với trời đất; con người 
luôn luôn phải ứiếp vậr (vật = cái gì khác ta, ví dụ tỉnh khí, tự 


95 


nhiên...). Tiếp vật là tiếp xúc với cái gì ngoài ta, có thể gọi là nhận 
thức thế giới khách quan. 


a. “Bỉ” tồn tại khách quan. Tri thức phản ánh thực tế, thực 
quyết định danh 


Vạn vật có hình và tính. 7/nh trong hình tạo ra /ý. Hình và lý 
làm cho vật có được tính xác định. Nhờ có hình và căn cứ vào 
hình, thánh nhân có thể gọi tên các vật, dùng danh ghi các vật. 
Danh là để ghi lại hình các vật; cái gì không hình không đật tên 
được (như tính khí, đạo). Hình quyết định danh cũng tức là thực 
quyết định danh. Có ehính danh và kỳ danh: những danh đúng với 
vật, với thực: chính danh; những danh không đúng với vật: kỳ 
danh. Phái này chủ trương danh không được quá thực, như vậy họ 
cho là thế giới tồn tại khách quan; danh chỉ là cái để ghi lại cái 
thực. Đó là một quan niệm duy vật về nhận thức. 


Đối tượng nhận thức là “bỉ” (cái kia); chủ thể nhận thức là 
“thử” (cái này). 


Cái ta cần biết là bỉ, cái ta dùng để biết là /. Chủ thể nhận 
thức có quan năng là tâm, vì tâm là nơi trú ngụ ở tim. Nhưng tâm 
không trực tiếp nhận thức được mà phải thông qua cứu khiết: (9 
giác quan), các giác quan có nhiệm vụ nghe, thấy, rưẩn (theo) lý ... 
có nhiệm vụ: vật đến thì đặt tên cho nó, nghĩa là theo hình và lý 
của vật mà đặt tên cho nó, Quan năng quyết định tri thức là tâm. 
Giữa tâm và cửu khiếu có quan hệ như vua và bề tôi. 


Phái Tống - Doãn đã thấy nhận thức cảm tính, nhận thức lý 
tính và quan hệ giữa chúng. Tuy nhấn mạnh tâm nhưng không coi 
nhận thức cảm tính (giác quan) là có hại. 


Nhận thức không chỉ để biết danh mà còn để biết cái “sở dĩ 


thành” (nhìn sự vật như một cái toàn bộ, một cái /ý của nó), không 
chỉ biết zợng mà phải biết đạo sinh thành, biết zg/ của nó. Biết là 


96 


một quá trình đài: đầu tiên phải xét nguồn gốc sinh ra nó, biết 
tượng của nó( tượng: hiện tượng) thì phải tìm ra hình của nó, biết 
hình thì phải đò cho ra danh của nó, biết danh thì phải tìm ra !ý 
của nó, theo lý thì phải biết zin: của nó (íình: tình hình). Mục đích 
nhận thức là phải biết tình (toàn bộ sự vật. Từ tượng đến tình là 
một quá trình dài. Cần phải suy nghĩ, quá trình đó gọi là z; phải 
biết nhiều, “lục hợp” (trên dưới + bốn phương). Đó là quá trình 
tâm đi sâu vào vật, quá trình hình thành nhận thức. Phân biệt tâm 
~ quan năng nhận thức với quả tim cũng gọi là “tâm”: trong tâm 
lại có tâm, tâm là để chứa tâm. Lấy việc dưỡng tâm là mục đích. 
Quá trình nhân thức cũng là quá trình dưỡng tâm. 


Mục đích này được quy thành nhiệm vụ: sử vật và fr‡ vật 
(người quân tử sai khiến vật, đừng để vật sai khiến mình). Muốn 
sai khiến phải hiểu vật, tìm cho ra cái tên của vật. Đặt quan hệ 
giữa thuyết nhận thức và thuyết dưỡng sinh. 


b. Dục và biệt hữu 


Muốn nhận thức đúng, đến được /ìn của vật thì phải chống 
biệt hữu. Biệt hữu là thành kiến chủ quan. Phái Tống - Doãn coi 
đây là một mối nguy của tâm thuật. Lo lắng thì mất kỷ, lý .... Lo 
lắng, ham muốn, cầu lợi (dục) làm cho sự vật đi qua mà mắt 
không thấy, ... Tâm phải không để bị giác quan chỉ phối. Tâm phải 
can thiệp vào nhận thức khác quan. Đừng để dục loạn quan, đừng 
để quan loạn tâm. Tâm phải yên tĩnh; không được quấy rối, như 
thế mới tĩnh; có tĩnh mới đến được tình. 


Trạng thái tâm tuyên tĩnh gọi là chính bình, cũng gọi là hoà. 
Hoà là bỏ ưu, lạc, dục, lợi, tức là không tham không ghét để mất 
lý. Chính bình làm cho tâm trở về với tỉnh, không bị ràng buộc; 
chính bình thanh khiết nên sáng suốt. 


Công phu dưỡng tâm là “tỉnh dục quá thiện”- làm cho tỉnh 
khí tập tụ, sáng suốt. 


97 


c. Đạo tĩnh nhân: lấy vật làm chuẩn (thái độ đối với vật) 


Tĩnh: tâm hư nh. Không mang một thành kiến chủ quan 
sẵn, để cho vật thế nào thì phản ánh như thế - là tĩnh nhân. 


Muốn đánh giá sự vật phải tuân theo “tắc” (quy luật) của sự 
vật. Phải dọn sạch cung, mở rộng cửa (giác quan), coi mình không, 
có thành kiến, gặp vật như ngẫu nhiên mà gặp. Tĩnh nhân cũng có 
nghĩa là không động tâm, không thành kiến, như thế cũng là nhất 
ý chuyên tâm. Làm như thế tai mắt sẽ đoan chính, vật dầu ở xa 
cũng thấy như gần; không động trước vật. Chủ trương khứ trí, khứ 
cố (bỏ tất cả những trí thức sẵn có về nó, bỏ những mánh khoé 
nhận thức nó), phái Tống —- Doãn chủ trương tĩnh nhân cực đoan 
đến mức vô tàng, vô thiết, vô nhị (khi tiếp xúc với vật không dấu 
sẩn một tri thức nào, không xếp sắp trước gì cả, không có vật thứ 
hai). Khứ £rí là không giữ một trï thức nào đã có từ trước (quá tắc 
xả chỉ); sợ tri thức cũ trở thành thiên kiến nên phái này chủ trương. 
chống kiêm rrỉ (cùng biết hai cái một lúc). Vì thế, nhận thức là quá 
trình bị động. 


Chủ trương “dĩ vật vi pháp” của họ đả kích vào thiên kiến 
đương thời, mở đường giải phóng trí tuệ, giải phóng con người. 
Chủ trương chống “biệt hữu” có tiến bộ lớn trong tình hình lúc đó. 
Nhưng họ chưa thấy tác dụng của thực tiễn do chủ trương ẩn dật, 
vị ngã, dưỡng sinh; nhận thức luận của họ mang tính cường điệu, 
không lấy thực tiễn làm kiểm chứng; tiêu cực. Đó là nhược điểm. 
Không thấy vai trò của chủ quan con người. Họ đi tới chủ trương 
chống “quá tri”, cho là hại tới sinh mệnh, tới dưỡng sinh. Nhưng 
phản đối “quá trì” không phải là chủ trương vô trí, không phải chủ 
trương ngu đân. Điểm này khác phái “Đạo đức kinh”. 


3. Người thánh nhân vị ngã và cứu thế 
Phái này cũng chủ trương xem con người là con người xã hội 


(có trí tuệ), xem trật tự xã hội, quan hệ xã hội là chuyện của nhân 


98 


gian; coi chuyện lễ nghi cũng tất yếu phải có, có sản trong xã hội; 
cho là con người nên có cách xử lý cho hợp lý, trên cơ sở không 
gây hại cho mình. Từ tị thế họ đi đến nhập thế, từ nhập thế có khi 
đi vào cứu thế, 


a. Cứu dân khỏi “chiến” và “đấu” 


Giống với Mặc Tử, phái này thấy chiến tranh và tư đấu có hại 
cho dân, chủ trương cấm binh và giải trang. Bản thân Tống Kiên 
sang Sở và Tế thuyết hai vua ngừng đánh nhau. Họ muốn tìm cho 
chủ trương này một cơ sở lý luận: cho rằng sở dĩ người ta chiến 
đấu là do nguyên nhân tâm lý - thấy nhục thì đánh. Từ đây chủ 
trương: không thấy bị khinh thường là nhục; cho như thế là còn bị 
vật luy, Chủ trương không vật lụy, xem là không đáng kể, không 
thấy nhục, sẽ không còn đánh nhau. Họ muốn dùng chủ trương 
này để sửa tâm lý xã hội. 


Mặt khác, họ chủ trương “tình dục quả thiện” trên cơ sở chơ 
là bản tính con người là không nhiều dục vọng, “Tình dục quả 
thiện” và “không bị vật lụy”- sẽ không tham gia chiến tranh. Họ 
gần Mặc Tử nhưng họ coi những vấn đề đó là bản tính tự nhiên 
của con người. Họ không phủ nhận dục và lợi, nhưng hiểu dục và 
lợi khác Mặc Tử. Dục cần đi với tiết dục .... Lợi là tu đưỡng. Do đó 
họ không nhìn chiến tranh (hợp) nghĩa và bất nghĩa mà phủ nhân 
mọi loại chiến tranh. Quan niệm nghĩa của họ khác với Mặc Tử. 
Nghĩa của họ cũng lấy bản thân làm tiêu chuẩn. 


Nếu Dương Chu cho dục vọng con người là vô hạn, là tự 
nhiên, chủ trương thoả mãn đến mức không hại dưỡng sinh, thì 
Tống - Doãn cho nó ít là tự nhiên, chủ trương thoả mãn trong 
phạm vi có của nó. Tống - Doãn chủ trương khoan thứ, coi đây là 
tính tự nhiên của con người: chủ trương trong quan hệ giữa người 
với người: “khoan thứ nhỉ nhân”, dùng tứnh thần thân thiện với 
nhau để đãi người, coi cũng như anh em .... Chủ trương “khoan thứ 
nhỉ nhân” có chỗ giống Nho gia và Mặc gia nhưng khác cả hai Ở 


90 


chỗ không theo đẳng cấp như Nho, cũng không xuất phát từ yêu 
cầu đòi bình đẳng như Mặc. Đây là quan niệm hoà bình chủ nghĩa 
trên cơ sở vị ngã. 


b. Lễ nhạc, thi thư và tu dưỡng. 


Với trật tự quý/ tiện, thân/ sơ ... Tống - Doãn coi là những cái 
có sẵn, không cải lương, cũng không chống, chỉ có một số sự xử lý 
như xử lý những quan hệ có sản cho thích hợp. 


Lễ được xem là theo tình của con người, lý của con người để 
đặt ra tiết văn. Lễ là nói có lý. Lý là để làm sáng tỏ phận và đúng, 
với nghĩa. Lễ do nghĩa quyết định, nghĩa do lý quyết định, lý theo 
cái thích hợp quyết định. Với Tống - Doãn, lễ nhạc không có ý 
nghĩa cao cả mà chỉ để xử lý cho thích hợp những quan hệ xã hội, 
để di dưỡng tỉnh thần (“làm bớt giận không gì bằng nhạc; làm vui 
mừng có điều độ không gì bằng lẻ ....”). Làm như thế chỉ là dể 
không cho vui mừng, giận dữ làm loạn tâm. Lễ nhạc được coi như 
là một phương tiện giáo dục, một nghệ thuật không nhằm mục 
đích tôn giáo. 


Thừa nhận lễ, trật tự là chỗ giống Nho gia, nhưng vấn là Đạo 
gia vì lấy mục đích là tu dưỡng, vị ngã chứ không phải là củng cố 
trật tự xã hội. 


c. Bất chước Đạo và lý tưởng pháp trị 


Phái Tống - Doãn không quan tâm nhiêu đến quan hệ xã hội, 
không hiểu xã hội như một tổ chức đặc biệt, mà chỉ nhấn mạnh xã 
hội như một cái gì tự nhiên, có lý. Họ chủ trương theo cái gì thích 
hợp, chủ trương theo Đạo (hư tĩnh). Từ khái niệm đo như một cái 
gì vận động không ngừng, để ra khái niệm pháp: pháp là một cái 
gì cố định, không thể thay đổi được, như trời có 4 mùa. Pháp là bắt 
chước đạo, làm cho rề nhất. Phái Tống - Doãn chống : theo cảm 
tình, theo ý riêng. Từ đqø đề ra khái niệm pháp. từ rể đề ra khái 


100 


niệm công (chung) trái với tư là loạn thiên hạ. Hai khái niệm này 
là cơ sở cho Pháp gia về sau. 


Xuất phát từ đạo hư nh, họ chủ trương quân đạo hư tnh, cái 
tôi hữu vi, phân chia như tâm và cửu khiếu. Cho việc phân chức 
không tuỳ tiện mà là phân công tự nhiên. Vua đi làm việc của bề 
tôi tức là trái với vị trí của mình, vua phải ở một chỗ. Cách cai trị 
đó là theo đanh chính, pháp trị. Không phải vua theo đức mà theo 
luật pháp. Cách cai trị này hơi giống chủ trương của Nho gia 
(Khổng Tử cũng chủ trương vô vi, dùng đức cảm hóa), nhưng vô 
vi ở đây dựa vào pháp để cai trị. 


d. Người thánh nhân vui lấy thân mình 


(“Thánh nhân độc lạc kỳ thú”). Đặc điểm quan niệm người 
thánh nhân của phái Tống - Doãn là lấy dưỡng sinh làm mục đích 
(không phải kẻ trị người như ở Khổng Từ, không phải kẻ có công 
với dân như ở Mặc Từ). Bản chất của họ là trí tuệ chứ không phải 
đạo đức. Họ biết vui lấy thân mình chứ không phải cứu thế. Hoạt 
động của họ là quả dục, dưỡng tâm (tính khí), trở vẻ với Đạo. Với 
đời, thánh nhân phải nhân tuần, đi đến thân thiện không xung đột. 
Đó là một mặt của “bảo thân tránh họa”. Không để tục lụy tránh 
mình, không để lợi dụ dõ... thánh nhân cùng trời đất đi kháp bốn 
biển, trong lòng không có nghỉ ngờ, mình giữ được toàn vẹn, 
không gặp tai họa do trời, người gây ra, giữ tâm (tnh khí) trong 
sáng. 


Người thánh nhân ở Tống - Doãn khác cả thánh nhân ở Lão 
Trang. 


Phái Tống - Doãn có vị trí quan trọng trong lịch sử tư tưởng 
Trung Quốc. Họ vượt qua tư tưởng vị ngã trong Đạo gia, đi vào 
hướng tích cực kéo dài sinh mệnh. 


101 


Là một trung tâm mà mọi phái đều chịu ảnh hưởng; có tác 
dụng nối các học phái với nhau. 


Nhưng đây không phải là một học thuyết chiết trung, vì học 
thuyết của họ có một hệ thống nhất quán. 


II. PHÁI TÁC GIẢ “ĐẠO ĐỨC KINH” 


Theo Quách Mạt Nhược, người viết là Hoàn Uyên, Quan 
Doãn; Đạo đức kinh là tác phẩm 5000 chữ, một kho tư tưởng quý 
báu xuất hiện khoảng cuối Chiến Quốc. 


Mấy nhận xét: 


Tống - Doãn chú ý trí tuệ, có động đến triết học (thuyết tỉnh 
khí), chú trọng nhận thức luận, thái độ xử thế: “vị ngã” và ''cứu 
thế”. 


Phái Đạo đức kinh chống trí tuệ. Trọng tâm là học thuyết bản 
thể luận; cơ sở triết học: “đạo” và “đức”, không phải “tỉnh khí". 
Thái độ: tị thế. Cống hiến quan trọng nhất: biện chứng pháp. 


A. Học thuyết “đạo, đức” 


Phái Đạo dức kinh cho đạo là vô hình, vô thanh, vô danh, cực 
lớn, cực nhỏ, lưu hành khắp nơi, tồn tại vĩnh viễn. So với thuyết 
tỉnh khí, sự phân biệt về Đạo có khác, xa hơn phái Tống - Doãn. 
Bằng con đường tư biện, đi sâu vào các vấn đẻ bản chất, quá trình 
hình thành và vận động trong không gian và thời gian, quy luật 
vận động của Đạo. Trong học thuyết của họ, bản thể luận là thành 
phần trung tâm. 


1. Bản chất “đạo” 


Chú ý ba khái niệm: vô, thường, hữu; lấy thái nhất làm chủ. 


102 


a. Vô 


Muốn giải quyết triệt để hơn, cho thiên, địa, tỉnh khí đều do 
Đạo sinh ra. Thiên, địa, tỉnh khí đều là /u: có tồn tại thật. Tất cả 
cái gì là có phải do cái không có sinh ra. Trời đất, tỉnh khí do hữu 
sinh ra; hữu sinh từ vó. Vô được hiểu là sinh ra tất cả những gì 
hữu, nên không phải là một cái gì vô thanh, vô danh mà là một 
trạng thái hỗn độn, hoảng hốt, mờ mịt, ở trạng thái không có trạng 
thái, ở hiện tượng không có hiện tượng: Vỏ chất. Vô chất cao hơn 
tỉnh khí. 


b. Thường 

Phái Tống - Doãn không trả lời ai sinh ra đạo? Phái Đạo đức 
kinh trả lời: Đạo không biết là con của ai nhưng nó sinh ra trước 
dế; có trước trời đất, độc lập mà không biến đổi. Nó là mẹ của 
thiên hạ, là ở của vạn vật. Trời đất là trường cửu nhưng không 
vĩnh cửu, chỉ Đạo mới vĩnh viễn. Đạo là bất tử. Quan niệm vĩnh 
viễn gọi là thường. 

c. Quan hệ Jiữu và vô 

Vạn vật: có hình, có danh; 

Tĩnh khí: không hình, có danh; 

Đạo: vô hình, vô danh, vô chất; 

Giữa Đạo là vô với bên này là hữu phải có quan hệ thế nào ? 


Vạn vật do Đạo sinh ra .... Đạo cũng có nghĩa là Đức (hai cái 
này cùng ra đời nhưng khác tên nhau). 


Võ là để trỏ cái khởi thuỷ của thiên địa, /ữu là để trỏ mẹ của 
vạn vật. Đức là một trạng thái của đạo chứ không phải là cái gì 


103 


khác đạo. Coi nó là vô khi nói nó là khởi thuỷ của thiên địa. Coi 
nó là hữu khi nói nó sinh ra vạn vật. Đạo là sự thống nhất giữa 
thường vô và thường hữu. Khi nói thường vô là nói cấi vĩnh viễn; 
khi nói thường hữu là nói tác dụng to lớn của nó. Thường vô trỏ 
cái cùng cực, huyền diệu của đạo; thường hữu trỏ cái biến tố, cái 
tác dụng to lớn của Đạo. 


Ngoài thường vô và thường hữu, đạo còn có đặc tính nữa là 
vô vi. Vô vi là không nuôi một ý đồ nào nhưng tự nhiên cứ xảy ra, 
không hề nghĩ đến, không cố ý .... 

Vì đạo là vô vi nên thuộc tính của nó là nhược (mềm, yếu), 
hình ảnh của nó là nước, đức .tính của nó là bất tranh (không tranh 
cãi). 

2. Quá trình từ “vô” sang “hữu”. Đồ thức tạo lập vũ trụ 

Quá trình này xảy ra theo thứ tự: “đạo sinh nhất, nhất sinh 
nhị, nhĩ sinh tam, tam sinh vạn vật” (chương 42), “Vạn vật phù âm 
và ôm lấy dương; xung khí thì hoà âm dương đó”. 

Mấy khái niệm: một, hai, ba, âm dương, xung khí. 

Theo quan niệm của họ: 

- Âm là âm khí, hình hài 

- Dương là tỉnh khí, tỉnh thần 

Nói “vạn vật phù âm dương” là nói tỉnh nhập vào hình. 

- Xung khí là trạng thái hoà hợp âm và dương. Bài 7Ö!/n vấn 
của Khuất Nguyên dùng chữ fzm hợp: trời, đất, xung khí. Sách 


Liệt Tử giải thích: xung hoà khí là người. Như vậy, một là tinh khí, 
hai là âm dương, ba là trời đất, và xung khí là người. 


104 


Phái Đạo đức kinh đưa ra đồ thức tạo lập vũ trụ: 
—= (tạ - Đất 
[ bạo c Đức|3 (Tinh khí)->(Âm đương)>| ` “ ¿Vạn vật 
, %š V Người 
Thường vô Thường hữu 
Một Hai Ba 
—>— 


À/ 
VÔ HỮU 
(ngay trong vô có hữu) 


Đồ thức tạo lập vũ trụ chú ý đến sự phát triển trong thời gian, 
đạo và đức là điểm khởi đầu, là mẹ của tạo vật. Vai trò đạo và đức 
như cha và mẹ tuy không tách rời nhau. 


Cách suy nghĩ tư biện của họ dẫn tới tách rời cơ sở y học, di 
khỏi thuyết tỉnh khí; coi tỉnh khí chỉ là một vật do đạo tạo ra mà 
thôi. 


3. Quy luật vận động của Đạo. Biện chứng pháp và tuần hoàn 
luận 


Chia hai thế giới: thế giới đạo và thế giới thiên địa vạn vật. 

a. Thế giới Vô tức Đạo: có thuộc tính vĩnh cửu. Thế giới Hữu 
(trời, đất, người, vạn vật) không vĩnh viễn, trong đó không có gì 
vĩnh cửu, luôn luôn biến đổi. 

Không phải họ cho hai thế giới này không vận động mà cho 


là chúng vận động theo hai cách khác nhau, tức là có hai quy luật 
chi phối hai thế giới vô và hữu. 


105 


luôn có những cái đối lập. Sự vật tồn tại với điều kiện có cái đối 
lập. Cái đối lập này sinh ra bởi mặt đối lập khác: thiên hạ cho là 
đẹp vì họ biết có cái xấu; có và không sinh ra nhau; khó và để làm 
thành nhau; ngắn và đài làm nồi hình cho nhau; trước và sau nối 
theo nhau; ân thành hòa với nhau; tiện là gốc quý; thời loạn mới rõ 
trung thân; nhà bất hòa mới có hiếu tử.... Hai cái đối lập không bài 
xích mà chuyển hóa lẫn nhau: họa là nơi dựa của phúc, phúc là nơi 
nấp của họa.... Vạn vật qua một quá trình chuyển hóa đối lập từ 
đấy: đài chín tầng bát đầu từ hòn đất nhỏ, vạn dặm bắt đầu từ một 
bước nhỏ. Thêm, bớt, .... đều là chuyển hóa. 


Phái Đạo đức kinh chỉ ra được sự tương sinh tương thành, 
thấy được sự chuyển hoá của hai đối lập, thấy được quy luật 
biện chứng của sự phát triển. Đó là thành tựu của tư tưởng, cổ đại 
Trung Quốc. 


b. Trong thế giới Vô, Đạo vận động theo luật tuần hoàn 


Tuy nói Đạo là bất biến, thường, bất tử, bất cải, nhưng điều 
đó chỉ để nói nó tồn tại vĩnh viễn chứ không để nói nó không vận 
động. Đạo vận động trong tự thân nó và vận động trong thời gian. 
Tự thân đạo vận động từ vô sang hữu, từ đạo sang vạn vật. Điều đó 
xảy ra trong thời gian nhưng con đường của nó là chu hành (đi 
theo vòng tròn), trở về gốc, trở vẻ vô. Đạo là đi; đi càng xa để trở 
lại. Quy luật của đạo là từ vô sang hữu, từ hữu về vô do đó Đất cải. 
Khi là hữu thì nó phát triển theo biện chứng, nhưng vì nó là 
“thường”, không thể biến đổi, nên biện chứng dẫn tới tuần hoàn 
luận. Vận động vì thế có tính chất siêu hình, không phải là nguyên 
nhân tự thân; quy nguyên nhân ra ngoài. 


Bằng tư duy tư biện, không có cơ sở ở khoa học, phái #24ø 
đức kinh tìm ra biên chứng pháp, đi gần đến quan niệm tự sinh 
nhưng lại đi vào tuần hoàn luận. 


4. Nhận thức bằng tĩnh quan và huyền lãm 


106 


Phái này đưa dần đạo thành cái hư vô, huyền bí. Xu hướng 
bài xích trí tuệ. Vì Đạo là vô, nhược nên người thánh nhân không 
rời thường đức, giống như trẻ con mới sinh, vô tri, vô dục. Phái 
Đạo đức kinh chủ trương bỏ thành, bỏ trí, cho rằng có trí tuệ là đại 
ngụy. 


“Khứ trí" ở Tống - Doãn là bỏ thành kiến để nhận thức. Phái 
Đạo đức kinh cũng chủ trương không dừng lại ở hiện tượng, nhưng 
chủ yếu không phải để biết tình của sự vật mà đối với họ điểm chủ 
yếu là phải tìm ra nguyên nhân, nguồn gốc của sự vật. Cái gì cũng 
quy vào đạo. Họ cho rằng biết thường (cái vĩnh viễn) là sáng suốt. 
Con đường là từ sự vật tìm ra đạo. 


Phái Đạo đức kinh đã đẩy nhận thức đi một bước, muốn tìm 
nguyên nhân, nguồn gốc, nhưng cái nguy là họ đi tìm nguyên 
nhân cuối cùng, điều này dãn đến chỗ thần bí. Vì thế phái này coi 
thường nhận thức cảm tính, chủ trương đóng cửa (giác quan); 
không cần ra khỏi nhà cũng biết thiên hạ. Bài xích nhận thức cảm 
tính không phải để đề cao lý tính con người như Heraclit mà từ bài 
xích nhận thức cảm tính họ đi đến chủ trương nhận thức bàng 
huyền lãm, theo con mắt đạo mà xem xét sự vật chứ không từ cụ 
thể cảm tính để xem xét. Cái mà họ cần “quan”, “đuyệt" là sự 
huyền diệu của đạo. Cách xem xét ấy cũng gọi là tĩnh quan, bài 
xích cảm giác. Họ phát triển đạo của phái Tống - Doãn theo hướng 
duy tâm. 


B. Người thánh nhân vô tri vô dục 


Đưa ra vũ trụ quan: đạo đẻ ra vạn vật; tính thống nhất của thế 
giới do quy luật chung chỉ phối: quy luật của đạo, “người bất 
chước đất, đất bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên”. Như vậy 
hành động của cả thế giới vũ trụ theo tự nhiên. Nhưng tự nhiên 
không phải là một cái gì bao trùm lên đạo mà chỉ là một quy luật 
của đạo. Quan niệm này chỉ phối tất cả chính trị quan, đạo đức 
quan của người thánh nhân theo phái Đạo ức kinh. 


107. 


Họ phát triển thuyết “nhân dục quả thiện” lên thành sự phủ 
nhận dục vọng, chủ trương “khứ trf`. Họ cho vật khách quan gây 
ra dục, “dục lợi sinh đạo tặc”. Lôi lớn nhất của con người là dục 
vọng. Họa lớn nhất là không biết thế nào là đủ. Họ không lo lắng 
việc dục vọng làm trí tuệ mất sáng suốt vì theo họ trí tuệ không 
phải là ưu điểm của con người. Từ đây họ chủ trương “tuyệt học 
vô ưu”, “tự biết mình là sáng suốt”. Dục vọng, trí tuệ là cái làm 
hại đức; người gần đạo nhất là người không biết gì cả; người có 
đức nhiều giống trẻ con mới đẻ. 


Người thánh nhân của phái Đạo đức kinh là người vô trì vô 
dục: trở về hư tĩnh, nhược giảm đến mức vô tri, vô dục, vô vi. 
Người đại trí, đại biện là anh ngốc. 


Là người nhu nhược, bất tranh: theo phái này, nhu nhược là 
đặc tính sự sống, cương cường là đặc tính của sự chết. Bất tranh sẽ 
thắng vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi. 


Là người rr¿ tức: phải làm thế nào là được; được là biết mình. 
đủ; biết đủ là đạt đến điều mình mong muốn trong quan niệm chủ 
quan. Biết người là trí; tự biết mình mới gọi là sáng suốt; tự thắng 
mình mới gọi là cường. Người biết mình là đủ - là người giàu, 
Giàu - nghèo chuyển hoá nhau. Muốn giàu thật sự: phải trở vẻ đạo 
với quan niệm trí túc; khắc phục sự đối lập trong tự nhiên bằng sự 
bất biến trong quan niệm. 


Là người vô vỉ: sự phát triển tư tưởng vị ngã theo hướng tránh 
đời, tránh hoạ hoạn. “Làm sẽ bại, nắm chắc sẽ tuột đi .... chỉ có 
cách không làm, không nắm ....”. “Vô bại”, “vô thất” ở đây chỉ là 
trong quan niệm. Vô vi không phải là chủ trương lười biếng mà là 
không có mưu đồ, không có dụng tâm. Không xử xấu với ai nhưng 
đây không phải như ở Khổng, Mặc mà là để tránh họa hoạn. Nêu 
ba cái báu: kiệm; không dám đi trước. Cho có hoạn nạn là do có 
thân; không có thân sẽ không có hoạn nạn .... 


108 


Con đường vô vi ở đây mở đường cho Trang Tử. 
C. Lý tưởng nước nhỏ dân ít và chính trị vô vỉ 

1. Hữu vi là nguyên nhân làm xã hội loạn ly 

“Hữu vi”: làm một cách có ý đồ. 

“Vô vi”: làm một cách tự nhiên 


Phái Đạo đức kinh cho tình hình xã hội là đen tới, cho 
nguyên nhân là: 1/ Có ky, huý (theo lẽ); 2/ Nhiều công cụ. khí giới 
mới, nhiều trí tuệ, pháp lệnh. 


Cho xã hội loạn vì có lễ nghĩa, có hình chính, tổ chức; “dân 
khó trị vì kẻ trên hữu vi”. Cho chính trị hữu vi là nguyên nhân của 
tình hình xã hội loạn ly. “Mất đức mới đến nhân, mất nhân mới 
đến nghĩa, mất nghĩa mới đến lẽ. Thế ra, lễ là sự sút kém của trung 
tín, là cái đầu của sự loạn”. Mất đạo, đức là khởi đầu một quá trình 
mất. (Cũng đồng thời là quá trình phát triển các khái niệm trong 
trì thức Trung Quốc, liên quan với quá trình phát triển xã hội). 
Theo phái này: xã hội càng có tổ chức càng nguy hại. Tính chất 
của xã hội có tổ chức theo nhận định của họ là trí tuệ và kỹ xảo, là 
dục vọng con người. Nguyên nhân của tất cả điều này, theo họ, là 
chính trị hữu vi của nhà cầm quyền. 


2. Lý tưởng huyền đồng, nước nhỏ dân ít 


Theo họ: một nước nhà hợp đạo là một nước nhà vô, tĩnh, 
không thân, không sơ, không thể lợi và không thể hại, không thể 
quý và không thể tiện. Đó là huyền đồng: một xã hội không phân 
biệt đẳng cấp,...... do đó không có kỹ xảo, không có dục vọng, 
không có trí tuệ, không có pháp lệnh; một xã hội mà con người 
sống cạnh nhau nhưng không có quan hệ gì cả. 


109 


Họ mơ ước một chế độ chính trị nước nhỏ dân ít, nước đó 
không dùng đến lợi khí; đân coi chết là trọng mà không thích dời 
đi xa; tuy có xe có thuyền mà không cần dùng đến; có vũ khí, giáp 
binh cũng không dùng; có văn tự nhưng không cần. chỉ cần “kết 
thằng” (thất nút dây để ghi nhớ: một cách ghi nhớ thời chưa có 
văn tự); ăn ngon ngủ yên, vui với tục lệ; hai nước láng giềng nhìn 
thấy nhau nhưng dân cư đến già đến chết không sang bên nhau. 
Xã hội ấy phủ định cả văn hoá, cả của thừa, phủ nhận mọi tổ chức, 
mọi quan hệ xã hội; con người chỉ lo ăn mặc, không cần biết tổ 
chức. Đây là mơ ước trở lại thời mông muội. 


3. Chính trị vô vi 


Muốn đến cái xã hội như họ quan niệm là lý tưởng,mọi người 
chỉ có cách bỏ dục, bỏ lợi, trở về trạng thái trẻ con mới sinh. Chủ 
trương ấy đưa dân đến chỗ ngu đi. 


“Hư kỳ tâm, nhược kỳ chí, cường cốt, xử đân vô tri vô dục”. 
Người cầm đầu “cầm đầu mà không cai trị, không sai khiến ai”, 
không cần có phương tiện gì (đức trị, pháp trị...) mà bảng cách để 
dân sống tự nhiên, “làm cái việc không làm, coi việc như không có 
việc”; làm cho dân tự hoá, tự coi là giàu, là đúng, là đủ; tự trở nên 
thuần khiết; làm cho thiên hạ tự nhiên; chính quyền tốt nhất là khi 
dân không biết có chính quyền đó, vì dân thân thì khen, dân sợ 
dân coi thường. Quan hệ dân và người chính trưởng là không làm 
hại nhau, không biết đến nhau .... 


4. Tư tưởng quyền thuật 


Lý tưởng của phái này mâu thuẫn với thực tế thời đại. Tư 
tưởng tránh đời bất buộc làm nảy sinh tư tưởng quyền thuật, dầu 
nó trái với tư tưởng vô vi. Trong go đức kinh có những chủ 
trương “làm coi như không làm”, “muốn lấy phải chơ'.... hé cho 
thấy có tư tưởng quyền thuật. Phái Đgø đức kinh góp phần đẻ ra 
“Trang Tử và Thuật gia. 


110 


Phái Đạo đức kinh đã đặt ra những vấn đề thực sự triết học, 
lớn nhất là tìm ra biện chứng pháp; chuyển bước sang duy tâm 
khách quan. Vẻ xã hội, họ phát triển theo hướng tiêu cực. Ở đây 
có vấn đề hạn chế của thời đại. 


Nếu Lão Nhiêm là tác giả những tư tưởng chủ yếu của Đạo 
đức kinh, thì - gắn với thế kỷ VII trước công nguyên - có thể giải 
thích bằng sự gặp gỡ về tư tưởng giữa tầng lớp chủ nô thất thế tự 
phủ định và tầng lớp nông dân công xã; con đường phục cổ được 
giải thích bằng: tư tưởng nông dân công xã, ước mơ quay về công 
xã nguyên thuỷ. h 


Về chính trị và nhân sinh, phái Đạo đức kinh đưa ra lý luận 
phản động. 


Nếu tư tưởng đó (trong Đạo đức kinh) là của Hoàn Uyên thì 
phải giải thích bằng cách khác. 


IV. PHÁI THẬN - ĐÁO 
A. Lấy đạo mà xem vật. Bỏ trí, bỏ kỷ 


Về vũ trụ quan, không tìm được nhiều tài liệu, chỉ biết phái 
này tập trung nhiều vào vật, phương pháp là dùng đạo xem vật, 
nhìn vạn vật một cách bao quát, nhìn cái chung, cái toàn bộ, tránh 
tình trạng đem đuốc nhìn vào chỉ thấy một góc, không thấy cả tòa 
nhà. Nhìn vật cũng là theo vật, không chọn, phải theo tính của vật 
mà hành xử. 


Chủ trương “khứ trí” vì cho trí hay chia cất sự vật. Chủ 
"trương bỏ “kỷ” vì “kỷ” sinh ra nhận thức sai; chủ trương tránh mối 
lo do ta gây ra. Gần giống “chính danh” và “biệt hữu” của Tống - 


Doãn. 


11 


B. Lấy đạo làm cơ sở lý luận cho “pháp trị” 
1. Vạn vật tề mà không đồng. Công và phân 


Phái này chủ trương căn cứ tính của vật mà hành xử. Họ thấy 
vạn vật giống nhau (tể) và cũng thấy thực tế vạn vật không giống, 
nhau; dân cũng không giống nhau: ở lẫn lộn nhưng khác nhau về 
tài năng. Từ đây họ chủ trương phải căn cứ vào đạo mà tề nhất 
những cái bất đồng. Đây là xuất phát điểm của tư tưởng pháp trị và 
cơ sở của pháp trị. Muốn tể những cái bất tể, họ đề ra khái niệm 
công - là cái chung của tất cả, chung cho mọi người, trái với tư. Họ 
cho rằng nước là của mọi người, không có tư; chủ trương phải 
“khứ kỷ” “khứ trf” làm theo công nghĩa. Công giải quyết được sự 
bất tề, nhưng họ để xuất thêm khái niệm phân để tôn trọng tính 
chất không đồng của vạn vật. Trị thiên hạ là định phân; định phận 
là quy định ranh giới nhiệm vụ. Lập công nghĩa, định phần nhằm. 
làm mọi người thống nhất nhân tâm, bất tranh. 


2. Nước và vua dựa vào “thế”, “vị chứ không vào hiền tử 


Do quan niệm công - phân như trên, họ xây dựng quan niệm: 
nước không phải của vua, nước quan trọng hơn vua. Lập thiên tử là 
vì thiên hạ chứ không vì thiên tử .... Thiên hạ, nước là của chung, 
là quan trọng mà vua quan là những chức vụ phục vụ cho nó. 


Tách nước ra khỏi vua là chống thiên mệnh triệt để nhất. Chủ 
trương vưa phải “kiêm súc” (coi mọi người như nhau) không thể 
lựa chọn, phải theo công nghĩa, không thể theo tư thân. '*Vua làm 
nước mất không phải lỗi mình vua; vua làm nước trị không phải tất 
cả công vua”. Nước quan trọng hơn nên trung với vua không phải 
là quan trọng; trung thần không ra đời dưới triều có vua thánh 
minh. “Trung đầy thiên hạ hại đến cả nước”; nhiều người hiền 
không phải lập nhiều vua, không có người hiển không phải không. 
lập vua. Vua quan trọng ở thế, vị chứ không phải ở hiển đức. 


112 


Nghiêu tốt nhưng không làm vua thì không trị được dù chỉ ba 
người; Trụ xấu nhưng làm vua nên làm loạn cả thiên hạ. 


Phái này đã phân biệt được chính quyền với người câm 
quyền. Đó là một tiến bộ rất lớn. 


3. Pháp trị 


Vua không nhất thiết là người hiển đức, không làm hết được 
mọi việc, nếu làm hết thì rồi cũng không làm được. Họ chủ trương 
dùng pháp trị nước. Họ cũng gọi pháp là “độ lượng”, “độ sổ", “đạo 
thuật”. Tư tưởng của pháp trị: làm có cái tư không làm được, phải 
đặt công nghĩa để buộc mọi người; vua theo đó mà làm việc dân, 
mọi người theo đó mà xem đúng hay sai. Pháp trị là theo công 
nghĩa, không dựa vào đức một người; có pháp mà còn tư thì còn 
loạn hơn. Chủ trương mọi việc căn cứ vào pháp; hiển trí cá nhân 
không đáng tin cậy. Một xã hội pháp trị phải căn cứ vào trí tuệ mà 
định; lời nói không theo pháp không nghe ....; mọi người có chức 
phận rõ ràng: quan lại phải lấy chết mà giữ pháp. vua phải trị theo 
pháp. Lễ làm theo tục, nhân tình cốt hợp lý, chính trị theo trên, 
mệnh lệnh theo vua. Trị nước phải dựa vào tài năng. Bây tôi làm 
việc, vua không có việc (đây là tư tưởng “quân đạo vô vi” của phái 
Tống - Doãn). Nếu không biến pháp thì suy. Dùng đạo để biến 
pháp là việc nhà vua. 


€. Tự vị phục vụ pháp trị 


Phái Thận - Đáo phân biệt “vị ngấ” (vì mình) và “tự vị” (vì 
mình). “Tự vị" là lo toàn quyền lợi của mình, nhất là quyền lợi vật 
chất dành cho mình. “Vị ngã” là thừa nhận mọi người đều có 
“ngã”; trong “vị ngã” phần sinh mệnh là chủ yếu; vị ngã dẫn đến 
các chủ trương tránh họa hoạn, khứ dục, không theo đanh lợi, 
tránh bị lợi dụng. “Tự vị” là sẵn sàng chạy theo danh lợi, không kể 
đến việc bản thân dễ bị lợi dụng. Phái này cho rằng người ta ai 
cũng “tự vị”; cho rằng “vị ngã” không thể dùng được, còn “tự vị” 


113 


thì vua có thể lợi dụng được: vua một mặt căn cứ vào pháp để trị 
nước, mặt khác căn cứ lòng “tự vị” của mọi người để cho họ theo 
lợi phục tùng mình. 


Phái Thận - Đáo thuộc Đạo gia nhưng thực sự mở đường cho 
pháp trị, con đường từ “đạo” sang "*phúp'. Họ công nhận con 
người có thân phận tự do. Ở họ chữ dân ( .'' ) ít nhiều trỏ người 
dân không hoàn toàn là nô lệ nữa. Quan niệm này phản ánh sự 
thắng lợi của kinh tế tiểu tư hữu. Quan niệm của phái này xuất 
phát từ chỗ coi nước quan trọng hơn vua, phủ định nhà nước cũ. 
Những tư tưởng nhân trị, đức trị bị phủ định. Phái Thận - Đáo tổng, 
kết được những thắng lợi của cách cai trị theo “pháp”; lấy “tự vị” 
làm cơ sở thưởng phạt. Xa chủ trương “tj thế” của Đạo gia. Phân 
biệt “tự vị”/ “vị ngã” là phủ định “vị ngã”. Xu thế nhập thế này 
giải thích việc trí thức đã thấy con đường ra phục vụ chế độ mới. 


V. ĐẠO GIA CHI PHỐI CÁC HỌC PHÁI VÀ TỰ THÂN BIẾN 
HOÁ 


Đạo gia về nguồn gốc là ẩn sĩ. Ẩnsĩ thường là quý tộc cũ. Họ 
bi quan đến nỗi phủ định cả giai cấp mình, nhưng cảm ghét sự 
hãnh tiến của giai cấp mới. Tư tưởng “toàn tính bảo chân” tiêu 
biểu cho giai cấp cũ bị suy lạc. Sự đồng tình của họ với dân là có 
điều kiện và hoàn cảnh: cùng chống chiến tranh, chống những kẻ 
đang phong kiến hoá; liên minh với dân tạm thời, có mức độ và 
không cơ bản. 


Từ “vị ngã”, “dưỡng sinh” mà xây dựng tư tưởng bản thể 
luận, phá hoại mệnh và lễ. “Đạo” - “Đức” như một bản thể thống 
nhất cung cấp cho họ một sự lý giải mới thay cho trật tự thượng đế 
- hạ đế. 


114 


Đạo gia cung cấp cho tầng lớp quốc nhân một thế giới quan 
mới, công nhận con người. Điều này có thể thấy ở chỗ Đạo gia trở 
nên phổ biến, chỉ phối tư tưởng mọi người. Nho gia, cả Mạnh và 
Tuân đều chịu ảnh hưởng Đạo gia. Danh gia, Âm dương gia cũng 
chịu ảnh hưởng Đạo gia. 


Mặc gia và Đạo gia ban đầu có sự gần gũi do cơ sở giai cấp 
liên minh chống quý tộc - địa chủ; gần ở Mặc Địch, Dương Chu. 
Sự đối lập chủ nô - chúa phong kiến không phải tuyệt đối. Vì vậy 
trí thức có xu hướng đi với giai cấp thống trị. Đạo gia là tiếng nói 
của giai cấp thống trị cũ, nhưng khi xã hội mới thiết lập, nó đi với 
giai cấp thống trị. Thuật và Pháp ra đời trong Đạo gia là tất yếu. 
Đó là nội dung giai cấp của sự phân chia Đạo gia thành ba phái. 
Lánh đời, tị thế là tạm thời nhưng nhập thế mới là căn bản. Nhưng 
không nhất thiết cứu thế. Trí thức của chế độ cũ, từ đây trở thành 
quan liêu của chế độ mới. 


Bản chất giai cấp như trên khiến chủ nghĩa duy vật ở họ 
không có tính chiến đấu tích cực. Chủ nghĩa vô thần ở họ chỉ phủ 
định thần để đi vào tôn giáo tỉnh vi hơn. Tư tưởng Trang Chu đã có 
hình bóng ở tư tưởng Tống - Doãn và Đạo đức kinh. 


HS 


TIẾT BA 


MANH TỬ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG NHO GIA 
'THEO HƯỚNG DUY TÂM CHỦ QUAN 


I- PHÁI TĂNG - TƯ- MẠNH 


Khổng Tử mở tư học, học trò đông, thành hiển học thời Xuân 
Thu. 


Nho gia: 


- Tin thiên mệnh; 

- Bảo vệ lễ; 

- Học để làm quan; 

- Lấy tu dưỡng đạo đức làm điển giám; 


Tỏ ra đi ngược xu hướng phát triển của thời Chiến Quốc: 


- Chống mệnh; 

- Phá bỏ lễ; 

~ Phát triển học thuật; 

~ Dân theo lợi, trọng tài năng, trị nước bảng tài năng; 


Càng gần thời Chiến Quốc, Nho gia càng “vu khoát”. Chủ nô 
và quý tộc không cần nấp dưới mệnh và lễ. Chủ nô phong kiến 
hoá. Quốc nhân chống mệnh. Tầng lớp sĩ càng không thể theo 
Nho gia mà làm quan. Nho gia mất cơ sở xã hội. Trước sự tấn 
công của Mặc gia, của Đạo gia, những nhược điểm của Nho gia 
trở nên lộ rõ. Học thuyết Khổng Tử không còn cơ sở xã hội, không 
có cơ sở triết học, không giải thích được quan hệ người với trời, 
không giải thích được vì sao con người phải tu dưỡng đạo đức, vì 
sao đạo đức có tác dụng, vì sao đức trị có tác dụng...” Đứng trước 


117 


lối biện luận của Đạo gia, Nho gia tỏ ra thiếu sức mạnh lôgíc, lại 
thiếu cơ sở lợi ích thực tế, vừa thiếu hoàn chỉnh. Nho gia trở rên 
lép vế. “Tư tưởng thiên hạ không theo Dương thì theo Mạc” (Niận 
xét của Mạnh Tử ). 


Do bản thân Nho gia thiếu hoàn chỉnh, do học trò tiếp hu 
khác nhau, Nho gia chia thành 8 phái. Mỗi phái tiếp cận hoặc Đạo 
gia, hoặc Mặc gia, hoặc Pháp gia, công kích lẫn nhau. 


Phái Tăng - Tư - Mạnh là một trong tám phái. 


Tăng Sâm là học trò của Khổng Tử, vào loại trẻ, kém Khéng 
Tử 40 tuổi. Lúc Khổng Tử chu du trở về nước Lỗ, Tăng Sâm nới 
đến học, khi học không tỏ ra xuất sắc. Nhưng sau khi các học trò 
khác (của Khổng Tử) đã mất, Tăng Sâm mở trường, tự coi là :hính 
truyền của Khổng Tử. Khổng Cấp là cháu Khổng Tử lại học Tang 
Sâm. Mạnh Kha là học trò của học trò Khổng Cấp. Những +gười 
này (Tăng - Tư - Mạnh) được kính trọng nhưng không được nghe 
theo. Những tài liệu thời Tần - Hán không nhắc đến phái Tăng - 
Tư - Mạnh. Tuân Tử có nhấc đến để phê phán. Mãi đền cá: thời 
Hán, Đường, Tống, phái này mới được nổi danh và được :oi là 
chính truyền. Tăng - Tư - Mạnh được coi là bậc thánh củ: Nho 
giáo, cùng với Khổng Tử và Nhan Uyên. Tư tưởng của lọ trở 
thành tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến. 


Tiếp thu tư tưởng tu dưỡng đạo đức và tư tưởng đức tị của: 
Khổng Tử nhưng cường điệu thành công phu “nội tỉnh”, “lấy mình 
để xem xét vật”, “trở về với thân mình để đi đến thành”, xây dựng 
thành lý thuyết “thiên nhân hợp nhất” (trời, người là một). Khổng 
Tử có nói tự tỉnh, tự tụng; Tăng Sâm phát triển thành công phu tu 
dưỡng: hàng ngày lấy ba điều tự kiểm điểm, với tỉnh thất luôn 
luôn lo sợ, luôn luôn cảnh giác như mình có lỗi gì không. Tủ Tư lý 
luận hoá công phu đó thành chủ trương “thận độc” (cần thí khi 
sống một mình), “tư thành” (làm cho mình hoàn thiện). Mạnh Tử 
chống Dương - Mặc để bảo vệ học thuyết, vay mượn của người ta 


118 


để hoàn chỉnh học thuyết của mình: dùng khái niệm “cố”, “loại”, 
“quy củ” của Mặc Tử, nhìn xã hội bằng con mắt kinh tế: học “tỉnh 
khí”, “đạo”, “đức”, “tâm”, “quan”, “quả dục” của phái Tống - 
Doãn để giải quyết quan hệ giữa tính và mệnh, trời và người, giải 
thích con người xã hội, lý đo và nội dung tu dưỡng, lý do đức trị; 
hoàn chỉnh lý luận Nho gia, nhưng đồng thời cũng biến nó thành 
một học thuyết duy tâm chủ quan, phát triển học thuyết Khổng Tử 
về phía hữu. 


II. HỌC THUYẾT 


Mạnh Tử nhìn xã hội thực tế hơn Khổng Tử. Ông chú ý đến 
cảnh khổ của dân, chú ý đến đời sống kinh tế của dân. Ông Vẽ ra 
thực tế mất mùa rất bi đát: “Năm mất mùa đói kém, người già yếu 
chết nơi ngòi rãnh, người khoẻ lưu tán bốn phương, trông lên 
không đủ nuôi cha mẹ, trông xuống không đủ nuôi vợ con, dân 
đang đau xót lấy đâu làm việc nghĩa”. Trách nhiệm là ở những ông 
vua thu vào kho lãm cho nhiều, chiếm đất cho rộng, tàn phá nhân 
đân; vua thực hiện “cho thú ăn thịt người, đem ruộng ăn thịt 
người”; để tranh nhiều đất, mưu chiếm tứ di, làm bá chủ.... Trách 
nhiệm đó thuộc về những ông quan "thiện chiến”, gây chiến tranh 
giành đất, giết người, được tiếng “lương thân” mà thực tế là “dân 
tặc”, tìm cách giúp đỡ làm giàu cho những ông vua như Kiệt. 


Mạnh Tử lên án chiến tranh, nói *Xuân Thu vô nghĩa chiến”, 
cäm phẫn vì “dân điêu đứng vì ngược chính chưa bao giờ như thế 
này”. 


Mạnh Tử thấy được một số đặc điểm đúng thực tế thời Chiến 
Quốc. Về cách nhìn, Mạnh Tử xa Pháp gia, đi gần Mặc Tử. Nhưng 
khi lý giải và tìm cách giải quyết thì ông đứng về phía Nho gia, 
thù địch với Mặc gia, Pháp gia. Ông tự dàng xé giữa hai phương 
hướng: đồng tình với dân, nhưng tin ở mệnh và lễ - hai phương 
hướng này vốn mâu thuẫn với nhau. Ông muốn cứu dân bằng cách 


119 


khôi phục chế độ cũ, đem lại an ninh bằng đức trị. Ông lại cường 
điệu sự tu dưỡng. 


Tích cực cứu thế là chỗ Mạnh Tử gần Khổng Tử, xa Tăng Tử và 
Tử Tư. 


A. “Vạn vật đều có sẵn trong mình ta” 


Khổng Tử chủ trương mọi người cần và có thể tu đưỡng vì 
“tính tương cận”; nhưng không giải thích được: 


~ Trời sinh đức cho ta; 
~ Trời là lớn, vua Nghiêu bắt chước trời; 
“Tính” 


_ 


Người 


- Quan hệ “Thiên” 


Phái Tư - Mạnh cố giải thích. Họ đưa khái niệm “tính”. 
1. “Thành” và trung hoà. Một bản thể đạo đức 
a. Thành 


Là khái niệm mới do phái Tư - Mạnh đưa vào học thuyết Nho 
gia. Tình cảm con người (hỉ, nộ, ai, lạc...) không phải là một phản 
ứng tự nhiên của con người mà là có sẵn trong con người; khi nó 
tồn tại có sẩn như thế gọi là rrưng ( '|! ); khi nó bộc lộ ra mà đúng, 
hợp lễ, trúng tiết thì gọi là hoà ( flL ). “Trung” là bản năng tình 
cảm hay tình cảm tiên thiên của con người. Khi xét vẻ nguồn 
gốc, “trung” cũng là “tính”. 7ínj là cái bẩm sinh, trời phú cho con 
người. '“Tính” cũng được gọi là "thiên mệnh”. Khi nó ở trong con 
người thì nó là “trung”, là “tính”, khi nói nó nhận ở đâu thì nó là 
“thiên mệnh”. Nhưng “trung” còn là cái gốc lớn của thiên hạ; 


120 


“trung” cũng là một bộ phận của một bản thể gọi là (hành. 
*Thành” là trạng thái toàn vẹn của “trung”, bao cả các phạm vi 
ngoài con người. Trời - đất - người đều chung một bản thể 
thành”. '*Thành” là đầu đuôi vạn vật, không có "thành” không có 
vạn vật, không có “thành” không có “thiên đạo”. Con người vốn 
mang sẵn thiên mệnh nên [... cố gắng phát tiết tình cảm đúng 
với thiên đạo, trạng thái đó gọi là ho¿. "Trung dung” là “xuất 
tính” (đi theo “tính`') hay “tư thành” (nghĩ đúng "thành”), Mạnh 
Tử gọi là “tận tính”(àm cho hết “tính” của mình). “Hoà” là trạng 
thái đồng nhất giữa tình cảm của "thiên đạo” và “thiên hạ chỉ đạo” 
tức “nhân đạo” (đạo người, đạo của thế giới người). Giữa người, 
vạn vật, trời có một bản thể chung là “thành”, người ta phát huy 
hết "tính” của mình thì hết vạn vật. Đó là trạng thái người tham 
phối với trời đất, hoà mình vào, đồng nhất với bản thể. “Thành” là 
bản thể có thuộc tính vĩnh cửu, không nghĩ, trưng (sáng rõ), cao 
minh, có khả năng che chở vật, làm thành vật. Vì nó là “bác hậu” 
nên có thể phối đất, vì nó là “du cửu” nên nó là vô cùng; không 
thấy mà rõ, không động nhưng biến hoá, không làm nhưng thành. 
“Thuộc tính của thành là thần bí. Người chí thành không cố gắng 
mà trúng, không nghĩ mà nghĩ được, thung dung mà hợp đạo. 


Với khái niệm “thành”, Nho gia đã vay mượn các học phái 
khác để xây dựng bản thể luận làm cơ sở cho học thuyết của mình. 


b. '*Trung”, “hoà” khác với “trung dung” của Khổng Tử 

Với khái niệm “thành”, Mạnh Tử khác Khổng Tử. 

“Trung dung” của Khổng Tử điều hoà “vô - quá”, “vô - bất 
cập”, nhằm giải quyết mâu thuần giữa “nhân” và “ lê”, làm cơ sở 


cho học thuyết chính trị cải lương. 


“Trung”. “hoà” ở Mạnh Tử là một trạng thái tâm lý của người 
làm: công phu nội tỉnh. 


(*) Chỗ này phi thiếu ý, chưa bổ sung được (NBS). 


121 


Mâu thuẫn trong thực tế không được giải quyết trong thực tế 
mà được giải quyết trong nội tâm. Cái gọi là /hời /rze (luôn 
luôn)[...]”'. Cho nên vấn đề không phải là không cố chấp như ở 
Khổng Tử mà là luôn luôn giữ đúng: đồng nhất mình với “trung”, 
với bản thể. 


2. Tính thiện. Biết tính mình là biết trời 


Khổng Tử nói con người “tính tương cận” nhưng không nói 
có tính thiện hay không. Nói “tập”(cái do đời sống tạo ra) là 
“tương việt” (tập làm xa nhau), nhưng không nói trong “tập” yếu 
tố nào quyết định: vật dục hay ngoài mình ? 


Mạnh Tử nói “thành” như bản thể chung cũng là đã nói "tính 
thiện”. Nhưng “thiện” như thế nào?, “tính” tồn tại trong con người 
dưới hình thức nào?, vì sao có người thiện người ác?. có đẳng 
cấp?.... Mạnh Tử trả lời tất cả những vấn đề ấy bảng thuyết “tính 
thiện”. 


a. “ Tâm”, “thiện đoan” và “lương trí”, lương năng” 


'Theo Mạnh Tử, con người có /đm để tiếp thụ “thành”. Tâm 
có chức năng suy nghĩ (“tư”). Tâm suy nghĩ thì đến được “thành”; 
phát huy hết tâm thì biết được “tính” (“tận tâm tư tính”); biết 
“tính” mình thì biết “tính” loài người; biết “tính” loài người thì 
biết được “tính” vạn vật. Trong “tâm” có mầm mống của lòng trắc 
ẩn, lòng cung kính, lòng hổ thẹn, lòng phải trái. Nó tồn tại một ' 
cách tiên thiên; nó là đầu mối của nhân, nghĩa, lễ, trí. Vì nó tồn tại 
một cách tiên thiên nên trẻ thơ không có đứa nào không biết yêu 
cha mẹ, lớn lên không đứa nào không biết kính anh. Yêu cha mẹ 
là nhân, kính anh là nghĩa. Nhân nghĩa lễ trí là những đức mục có 
tính chất tiên thiên. Người ta có rứ đoan (4 mối) cũng như sinh ra 
có tay chân. Vậy, ai không có tứ đoan (nhân, nghĩa, lễ, trí) không, 
phải là người. Con người sinh ra đã có nhân, nghĩa, lễ, trí tức là 


(*) Chỗ này ghi thiếu ý (NBS). 


12 


tính người là thiện, như cái gì tồn tại tiên thiên. Thiện đã có từ lúc 
sinh ra nên chí thiện là đứa trẻ mới sinh ra (“xích tử chí thiện”); 
bậc đại nhân hay thánh nhân là toàn thiện vì không để mất lòng 
đứa trẻ sơ sinh. Vì con người có tính thiện nên có lương năng và 
hương trí. Lương năng là khả năng không học mà có (tài năng); 
lương tri là khả năng không suy nghĩ mà biết. Vì có lương năng và 
lương tri mới có loại thánh nhân sinh ra đã biết như Nghiêu, 
Thuấn. Mạnh Tử cho Nghiêu, Thuấn “tính” như vậy chứ không 
phải học. 


b. Vật dục và khí hạo nhiên 


Con người có thiện đoan, mọi người phải thiện cả. Nhưng 
trong loài người lại có người ác, vậy ác do đâu? Mạnh Tử trả lời: 
đo vật dục, do giác quan (tai, mắt). Chức năng của tâm là suy nghĩ 
nên đến được ““thành”;chức năng của giác quan là không suy nghĩ, 
giác quan bị vật che lấp; vật giao tiếp với vật lôi kéo đi. Điều ác do 
vật gây ra dục, kéo người ta xa thiện. Vật dục phá hoại thiện tâm 
như búa rìu chặt mầm non cây cối. Nhưng điều thiện không chỉ 
nảy ra một lần mà nảy luôn như cây cối mọc mầm, con người có 
cách gìn giữ, vun trồng nó, giữ gìn nó, nhận thêm khí lạo nhiên. 
Khí hạo nhiên, Mạnh Tử cũng gọi là đạ khứ - khí ban đêm. khí ban 
mai, một thứ khí người ta thở vào lúc ban đêm, ban sáng, khi 
người xa vật dục nhất. Khí hạo nhiên được hình dung như thứ khí 
hết sức lớn, hết sức cứng. Biết nuôi mà không làm hại thì khí tràn 
kháp trời đất. Khí hạo nhiên tồn tại trong trời đất mang thêm thiện 
tâm cho con người. Vậy là khí hạo nhiên có thuộc tính đạo đức. 


Có thể thấy là ở đây, khái niệm về “tỉnh khí" của Đạo gia 
được vay mượn và bị đạo đức hoá. 


c. Tâm, tính và thiện 
Với học thuyết về “thành”, “tâm”, “tính”, Mạnh Tử nối liền 


“tâm”, “ tính” với trời thành một hệ thống. Theo Chu Hy: đứng về 


123 


lý là trời, đứng về bẩm thụ là tính, đứng về tồn tại trong con người 
là tâm. Cả ba chỉ là dạng tồn tại của một thực thể. Đỗ Quốc Tường 
giải thích: tính từ trời sinh ra, tâm có gốc từ tính. Nghĩa là trời có 
bị tước bớt quyền chúa tế, mất vẻ oai linh, mất tính nhân cách, 
nhưng vẫn chỉ phối mọi người (Một bước tôn giáo hoá tính vi 
hơn). Thiên vừa có nghĩa đạo đức, vừa có ý nghĩa mệnh vận. Với 
thuyết thành, tâm, tính, Mạnh Tử đã suy mình - người - vật - trời 
đều từ :.. “Biết tính mình là biết trời”. Do đó con người có thể 
“phối thiên”. (Thực tế xã hội đã nâng địa vị con người; các triết 
gia phải phản ánh vào học thuyết). 


Ở Mạnh Tử: người cùng một dạng với trời đất; nếu con người 
có đạo đức thì “phối” được trời. “Vạn vật trong mình ta”. Từ ta 
sang vật, lấy ta suy ra vật. Chữ ru mất cả ý nghĩa và nội dung cơ 
SỞ. 


Hệ thống triết học của Mạnh Tử là duy tâm chủ quan. Mạnh 
Tử dùng nhiều khái niệm của phái Tống - Doãn nhưng cải biến 
theo hướng của Nho gia. 


Trong sự vay mượn: 


- Mạnh Tử lấy những quy luật và thuộc tính của “Đạo”, 
“Đức” mà hình dung “Thành” (đạo đức hoá các phạm trù “Đạo” 
và “Đức”). Nhưng Mạnh Tử chỉ chú ý khía cạnh nhân sinh, không 
chú ý các phương diện tử sinh, trí tuệ ....'“Thành” được tạo ra bằng 
con đường khuếch đại, thứ đến lấy mình xem xét mọi vật chứ 
không bằng nhận thức vạn vật mà có. “Thành” có thuộc tính dạo 
đức nên không thể mang thuộc tính của “Đạo”, vì “Đạo” của phái 
Đạo đức kinh và phái Tống - Doãn dù hư vố vẫn có ý nghĩa là có 
tôn tại. “Đạo” phủ định trời, nhưng “Thành” không phủ định trời: 
“Thành” không tồn tại mà là thuộc tính chung của một bản thể tồn 
tại dưới dạng những thuộc tính đạo đức. Khi có “Đạo”, không có 
chỗ đứng cho trời. Với '““Thành” vẫn có chỗ đứng cho trời;'“Thành” 
chỉ là một thuộc tính đạo đức của trời. Mạnh Tử đạo đức hoá trời 


124 


thành một thứ bản thể làm cơ sở cho học thuyết đức trị. Đây là 
bước cải lương triệt để. 


- Lấy học thuyết tỉnh khí để xây dựng học thuyết khí hạo 
nhiên. Nhưng “tỉnh khí” của phái Tống - Doãn là một bản thể có 
tồn tại trong không gian và thời gian, còn “khí hạo nhiên” thì rất 
trừu tượng. 


- “Tam” ở Mạnh Tử không được coi là quan năng vật chất. 
Fâm” ở phái Tống - Doãn là một trạng thái nằm trong nhục thể. 
'Tâm” cuả Mạnh Tử không phải là quan năng có chức năng nhận 
thức như ở phái Tống - Doãn, mà chỉ là làm thế nào cho được 
“thành”, không có ý nghĩa triết học. Vẻ nhận thức luận, hoạt động 
của “tâm” (tư) chỉ là một cách lĩnh hội, cảm thụ, không phải là tư 
duy lý tính. Nho gia trọng hiền đức chứ không trọng trí tuệ. 


3. Tồn tâm, dưỡng tính và thờ trời 


Tính mọi người giống nhau: đều thiện, cũng như ai cũng 
thích miếng ngon, sắc đẹp. Việc có thiện ác trong thực tế chỉ là đo 
người ác đã để mất tâm, tính (phóng, thất). Con người có thể để 
mất thiên tính, cũng có thể truy cầu nó trở lại. Công phu tu dưỡng 
đó là , học, nghĩa là trở lại với thành. Tư, học không có ý nghĩa 
trí năng mà chỉ có ý nghĩa đạo đức. Nó có hàm nghĩa “khác kỷ” 
nhưng không nhằm “phục lễ” mà nhằm đến được trung hòa. Tu 
dưỡng có hai mặt: tồn tâm (giữ gìn tâm) và dưỡng tính (bôi dưỡng 
tính). 


Tôn tâm là giữ nguyên trạng thái trẻ sơ sinh. Muốn tồn tâm, 
không gì đễ bằng quả dục. Quả dục cũng là bất động tâm. Bất 
động tâm là đừng để cho vui, mừng, giận, ghét, lòng ham danh lợi, 
tình dục... chỉ phối; đừng để vật dục làm chìm đắm thiện tâm. 


“Cho dù ta làm khanh tướng nước Tẻ, làm nên nghiệp bá 
vương ta cũng không vì thế mà động tâm”. 


125 


Quả dục, bất động tâm đều nhằm giữ được cái vốn có. Do đó, 
nó là tiêu cực. 


Dưỡng tính: đây là mặt tích cực hơn. Bồi dưỡng tính là 
“khoách như xung chỉ”, mở rộng ra và làm đầy lên, là nuôi khí hạo 
nhiên, tất nhiên cũng bằng đạo đức. 


Có mấy cách dưỡng tính: 

- Cách thụ khí của dũng sĩ; 

- Cách chiêu tinh khí của phái Tống - Đoãn; 

- Cách nuôi khí hạo nhiên của Mạnh Tử . 

Nuôi khí hạo nhiêu gồm hai mặt! minh đạo và tập nghĩa. 


Minh đạo là nhận thức, quán triệt về đạo. Tập nghĩa là hành 
động theo nghĩa. Nếu chỉ tập nghĩa mà không hiểu vì sao làm 
nghĩa thì chưa đủ. Chỉ minh đạo thì không đủ thực tế, không kiên 
trì được. Phối nghĩa giữ đạo cũng có nghĩa là lấy nhân nuôi tâm, 
lấy nghĩa giữ tâm. Nghĩa ở trong con người chứ không lấy từ 
ngoài; “đi theo nhân nghĩa chứ không phải làm điều nhân nghĩa”. 
Luôn luôn duy trì bằng lòng tin vào lẽ phải, không thẹn với trời 
đất (Ở đây có thể thấy là con người đã được giải phóng hơn). Được 
di dưỡng như thế thì “phú quý bất năng dâm. bần tiện bất năng di, 
uy vũ bất năng khuất”. 


Làm như vậy, tâm sẽ không động: nhân nghĩa có sẵn trong 
người. Tu dưỡng là luôn luôn không rời khỏi đao: là làm dân dần 
chứ không nóng vội được. 


Với bản thân, học là “cầu phóng tâm”. Tồn tâm dưỡng tính 


cũng là thờ trời. Kết quả của nó được xem là rất lớn; có thể đến 
trình độ thánh thần. 


126 


Đến đây cũng là cảnh giới khí hạo nhiên tràn khắp trời đất, 
con người và tự nhiên một giòng (Rất gần tôn giáo). 


4. Mệnh và lực. Tự do và chủ động của con người 


Mạnh Tử tin ở trời, ở mệnh; phân biệt “tính” và “mệnh”. Cả 
hai đều do trời cho. Con người giống nhau về tính; trời cho “tính” 
là như nhau, nhưng cho “mệnh” (giàu/ nghèo, thọ/ yểu, quý/ tiện) 
khác nhau. Do vậy con người có những phạm vi mà mức tự do và 
chủ động có khác nhau. 


~ Trong phạm vi tu dưỡng đạo đức: trời cho tính thiện, ta có 
thể “quả dục”,“bất động tâm”, để vẻ “thành”. Đã cầu là được, 
trong phạm vi đó con người là tự do. Cầu và được khác nhau, tuy 
phải chờ nhưng cầu là được. Con người luôn tin như vậy, sửa 
mình mà chờ nó: đó là lập mệnh. Trong phạm vi con người có tự 
đo: con người phải chịu trách nhiệm. ““Trời gây ra tai vạ còn sống 
được, mình gây ra không tránh được”. Mạnh Tử nói những người 
tự bạo, tự khí phải ... [...]” 


- Trong phạm vi sinh, tử, thọ, yểu.... con người có dục vọng 
là tự nhiên. Cầu cũng chính đáng nhưng không chắc được. Trong 
phạm vi đó con người phải yêu mệnh, chờ mệnh. Như đợi một cái 
gì không chắc đến. Trong phạm vi này, con người cũng không 
hoàn toàn bị động và không có trách nhiệm. Mạnh Tử chia ra 
“chính mệnh” và “phi chính mệnh”. Theo chính mệnh thì không tự 
mình sinh ra hại; đứng dưới tường đổ là phi chính mệnh. Cái chủ 
động của con người cũng là tu dưỡng đạo đức. 


- Trong phạm vi quốc mệnh và thân phận, Mạnh Tử tin quốc 
vận, cho sự phân chia quân tử/ tiểu nhân là do bản thân quân tử, 
tiểu nhân làm ra, còn sinh ra vua là do trời. Không tu dưỡng, để 
mất tâm sẽ thành tiểu nhân, bị người sai khiến là tất nhiên. Con 
người có sự tự do tu dưỡng, có trách nhiệm trong việc lựa chọn. Tự 


(*) Chỗ này ghi thiếu (NBS). 


127 


do tu dưỡng đối với tiểu nhân là phục tùng lễ (Lý luận của Mạnh 
Tử bênh vực cho xã hội có giai cấp). 


Vấn để quốc mệnh, Mạnh Tử đề cập vào thời kỳ nhà Chu đã 
suy, nên ông cho là trong phạm vi quốc mệnh có thể chờ, nhưng 
cũng cho rằng phạm vi này chỉ riêng cho vua chúa. 


Mạnh Tử quan niệm con người tích cực và chủ động hơn, 
phản ánh phần nào thế chiến thắng của xu hướng phong kiến hoá 
lúc ấy. Việc đối lập nhân nghĩa và lợi có ý nghĩa chống lại xu 
hướng phong kiến hoá. Một mặt chủ trương chờ mệnh, mặt khác 
cho chỉ có con đường tự do tu dưỡng là mệnh đến. Thông qua tu 
dưỡng đạo đức mà bảo vệ “* lễ” và “mệnh”. 


Việc thừa nhận ¿c ở con người là một bước tiến. Mạnh Tử 
cho thánh nhân chỉ là kẻ được trước cái mọi người được. '""Thánh 
nhân với người đồng loại” (cùng một loại). Nghiêu, Thuấn vốn là 
thánh; mọi người đều có thể đi đến như Văn, Võ. 


Mâu thuẫn: thừa nhận con người đông về đính, nhưng(...)(..]”) 
5. Từ duy tâm chủ quan đến tôn giáo 


~ “Tiên trí”: người nào đạt đến mức chí thành thì có thể biết 
trước được. Thánh nhân có thể biết trước, có thể hiểu tin lành tin 
dữ do Trời khải thị cho. 

~ Tiếp thu thuyết ngũ hành, duy vật chất phác, cho vạn vát do 
5 yếu tố vật chất (ngũ hành: kim, mộc. thuỷ, hỏa, thổ) tạo thành, 
thay đổi nhau. Văn minh xã hội và tự nhiên theo đúng luật ngũ 
hành. 


Tử Tư, Mạnh Tử căn cứ thuyết này để phát triển học thuyết 
_ của mình. 


(*) Chỗ này ghi thiếu (NBS). 


128 


Mạnh Từ: Ơn trạch quân tử 5 đời mất, tiểu nhân 5 đời mất. 
Hình dung tuần hoàn trong quốc vận, biến lý thuyết ngũ hành 
thành thần bí. 


B. Nhân nghĩa và nhân chính 


Mạnh - Khổng có sự đồng tình với dân; tin lễ, mệnh; Mạnh 
Tử lại phát triển con đường cải lương của Khổng Tử, càng mâu 
thuẫn vì tiếp thu “nhân” sâu sắc hơn. 


1. “Đân vi quý” và tư tưởng nhân nghĩa 
a. Lao tâm và lao lực (quan điểm về đẳng cấp) 


Mạnh Tử tin vào chế độ phân phong, chống xu hướng chạy 
theo lợi, chống chiến tranh .... Ông muốn khôi phục chế độ quan 
tước theo Chu lễ. “Kẻ quân tử sinh ra để trị tiểu nhân, tiểu nhân 
sinh ra để nuôi quân tử”. Chống chủ trương bình quân chủ nghĩa. 
Ông quan niệm một nước Trung Quốc có văn hiến. Cho là trong 
xã hội phải có sự phân công: phải thay đổi nhau làm công việc, 
công việc phải được chia ra, phải trao đổi thành quả lao động .... 
Lao tâm, lao lực là phân công xã hội: việc trị người là của quân tử 
và việc nuôi người trị mình là của mọi người. 


b. Dân là quý 


Mạnh Tử thấy rõ nỗi khổ của dân hơn, thấy vai trò của dân 
hơn; thấy sự ra đời của xã hội mới, kiểu thể chế mới. Dân đối với 
Mạnh Tử vẫn là kẻ phục dịch, nhưng ông chủ trương kẻ làm cha 
mẹ dân phải quan tâm đến dân. 


Ông cho rằng: thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không 
bằng nhân hoà, người nào được nhự vậy thì không đánh cũng 
thắng, vì được dân là được thiên hạ. Theo ông, thiên tử được chấp 
nhận phải do dân. Kẻ cầm quyền mà bạo ngược thì kẻ bị cầm 


129 


quyền có thể trả lại cái gì họ cho mình. Nước mất là chuyện tự 
nhiên. Trong trường hợp này Mạnh Tử tán thành việc dân chống 
vua (coi Vũ giết Trụ là hợp lý). Nếu chiến tranh giải phóng cho 
dân thì ông gọi là “chiến tranh rửa hận cho dân”. Một lần ông cho 
là “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. 


Hai mặt tư tưởng khó điều hoà: tôn trọng dân và bắt dân theo 
giáo hoá, điều hoà, tôn trọng mệnh và lễ. Vì thế Mạnh Tử nói: 
người nào không theo phân công như vậy là hoạnh nghịch, để nghị 
cách đối xử như với cầm thú. 


c. Nhân nghĩa 


Trên cơ sở quan niệm vẻ dân như trên, việc bàn về nhán 
nghĩa cũng là phát triển quan niệm rrưng ii của Khổng Tử, 
nhưng mở rộng ra đến dân. '“Ta yêu, kính ông già của ta để yêu 
kính ông già của kẻ khác....”, 


Trong chữ nhân Mạnh Tử phân biệt ba điểm: thân, nhân, ái; 
thân là với thân, nhân là với dân, ái là với vật. Như thế thản còn 
cao hơn hân. 


Nhân bắt đầu có nội dung nhân đạo chủ nghĩa bắt nguồn từ 
chỗ yêu cha mẹ mình. Trong hệ thống các đức mục ở Mạnh Tử, 
nhân không đứng ở địa vị trung tâm nữa. ?hành mới là hàng đầu, 
chỉ phối. hán là để trỏ quan hệ người với người. Trong tôn tỘc, 
khiết tách ra thành một đức mục riêng, có phạm vi rộng mà tính 
chất hoàn toàn khác. 


Về xã hội, thêm vào hai quan hệ: vợ chồng (vì chỉ khi có 


quan hệ gia đình nhỏ, vai trò của người đàn bà mới rõ), bè bạn 
(phản ánh tình hình con người phổ biến hơn). 


130 


Nhân đứng trên các đức mục đó nhưng thuộc về một phạm vi 
khác. Hiếu không còn là để phục vụ cho thống trị của một tôn tộc 
mà phục vụ cho thống trị của gia trưởng. 


Nghĩa: Khổng Tử không chú ý chữ “nghĩa”, Mạnh Tử nói 
đến “nghĩa” nhiều hơn “nhân”. Ông phân biệt “nhân” là lòng 
người, còn “nghĩa” là con đường mà lòng người đi. Quan hệ nhân 
nghĩa vẫn là quan hệ nguyên tắc, nguyên lý và biểu hiện (biểu 
hiện “nhân” và “lễ"). Ở Mạnh Tử bát đầu có khái niệm nhân loại. 
Phạm vi '* lễ” rút lại như một đức mục riêng. “Nhân” và “nghĩa” 
riêng ra, cơ sở là kính anh, phục tùng kẻ tôn trưởng. “Nghĩa” nói 
rõ quan hệ gia tộc và ngoài gia tộc. Trên cơ sở một xã hội khác, 
Mạnh Tử chủ trương “hiếu” thực chất là “nhân”, “đế” là thực chất 
của “nghĩa”. “Hiếu” là thừa nhận gia đình nhỏ. “Nhân nghĩa” đốt 
lập lại là xu hướng phá tan “gia” kiểu cũ (“gia” chủ nô), đồng thời 
chống lại kiểu gia đình nhỏ (“gia” gia tộc, gồm những gia đình). 


Mạnh Tử chú ý hoàn cảnh sinh hoạt, vật chất, môi trường 
nghề nghiệp trong sự tu dưỡng: thợ làm áo giáp chỉ lo áo bị bắn, 
thợ làm tên chỉ lo tên bắn không trúng - đó không phải là bất 
nhân. Theo ông, dân chỉ có hằng đâm khi có hằng sản; chỉ người 
quân tử không hằng sản mới có hằng tâm. Đó là xuất phát điểm để 
bàn đến đức trị. Ông cho phải làm plép ¿ắc cụ thể và phải có kết 
quả. Khổng Tử mới nói nhân đức như Nghiêu Thuấn, còn Mạnh 
Tử thì bịa ra chính sách của Nghiêu Thuấn mà ông gọi là nhân 
chính: có đúc như Nghiêu Thuấn mà không nhân chính cũng 
không trị được. 


2. Nhân chính biến thành lòng thương 
Không nỡ thấy kẻ vô tội bị giết; lòng thương từ tấm lòng trắc 
ẩn với cầm thú mà ra (không nỡ giết con vật khi nghe nó kêu). Áp 


dụng vào chính trị thành đường lối không thích giết người, là 
đường lối hợp lòng dân. “Người nào thực hành nhân chính như gỡ 


l3I 


khỏi thế đảo huyền cho người ta”. Thực hành nhân chính thì chỉ 
đăm bảy năm là giành được thiên hạ. 


Vậy nhân chính là gì? 


- Cử hiển tài và không mang tội với các họ lớn (thượng hiền 
+ thân thân); 


- Quy định tài sản cho dân trên cơ sở khôi phục tỉnh điền và 
thế tộc; 


~ Giảm thuế; 
~ Dạy dân, lập trường cho dân học. 
3. * Chống bá đạo” và vấn đề thống nhất 


a. Quá trình diễn biến từ tam vương sang ngũ bá sang thất 
hùng. 


Vương: dùng đức cảm hoá; 
Bá: dùng lực, nhưng đồng thời nấp đưới mặt nạ nhân nghĩa: 
Thất hùng: chỉ dùng lực; 


Mạnh Tử chủ trương nhân chính, đức trị, ông phản đối dùng 
lực; ông coi khinh Quản Trọng, Án Anh... 


b. Thiện nhượng và chỉnh tru 
Việc thay đổi đồng họ là do mệnh trời, cũng do ý dân. Từ 
quan niệm đó: việc truyền ngôi thiên tử được thực hiện bằng việc 


vua này nhường cho vua khác (thiện nhượng); vua chọn người hiển 
tiến với trời, trời công nhận bằng thẩu hưởng và dân theo, đó là 


132 


chấp nhận. Mạnh Tử cho là Nghiêu, Thuấn đã truyền ngôi như 
vậy. Nhưng vấn đề là người có phải là con cái hay không, Mạnh 
“Tử giải thích việc Vũ truyền ngôi cho Khải là truyền cho con. 
Cũng có thể thực hiện việc truyền ngôi bằng cách đánh: khi vua 
tàn ác, không gọi là vua mà gọi là một thằng. phải đánh: đó là 
chỉnh trụ, ví dụ Thang đánh Võ Vương. Cả hai trường hợp, Mạnh 
“Tử coi đều là do mệnh trời chứ không do sức người. 


Với loại vua chư hầu: chỉ có quyền theo mệnh thiên tử, 
không được nghe theo trực tiếp mệnh trời, không có chuyện 
nhường ngôi, cũng không có chuyện chỉnh tru. Vụa chư hầu kém 
thì thiên tử bỏ, các quan khanh bỏ. Trong hai loại quan khanh, chỉ 
có quan khanh người họ vưa mới có quyền bỏ vua; quan khanh 
khác, không tín nhiệm vua chỉ có cách tự bỏ đi. 


Về việc thay ngôi nhà Chu, Mạnh Tử cho là phải chờ mệnh 
trời; tích cực nhất là thi hành nhân chính để mệnh trời về với mình. 
Mạnh Tử lấy lại câu của Mặc Tử: lấy nước người ta là ăn trộm. 


c. Quan niệm “trung” 


Các đức mục nhân, nghĩa, trí, ở Mạnh Tử là có tính chất tiên 
thiên, nhưng “trung” ở ông không có tính tiên thiên mà dựa vào 
một quan hệ có đi có lại: vua có quyền đưa dân, dân có quyển trả 
lại cái gì vua đưa cho họ. Nếu vua coi tôi như tay chân thì tôi coi 
vua như phúc tâm, nếu vua coi khinh tôi thì tôi coi vua như người 
dưng . 


Điều này phản ánh vị trí mới của tầng lớp sĩ ở thời Chiến 
Quốc: tầng lớp sĩ có yêu cầu tham gia chính quyền với địa vị độc 
lập; cũng phản ánh quan niệm quốc gia của Mạnh Tử là quốc gia 
phong kiến, tuy còn tàn dư quan niệm cũ về nước. Về hình thức, 
Mạnh Tử chủ trương khôi phục nhà nước cũ (chủ nô), nhưng thực 
chất ông công nhận nhà nước mới (phong kiến). 


II- KẾT LUẬN 


Mạnh Tử, nhà nho thời Chiến Quốc, chủ trương cứu thế, 
đồng tình với dân, muốn làm các gia đình nhỏ no ấm, và có lẽ 
cũng thừa nhận nên sản xuất mới. Vì vậy quan niệm “nhân” thay 
đổi. Hai luận đề lớn: 


- “Dân vi quý”; 
~ Người ta ai cũng làm được Nghiêu Thuấn. 
Tiếp thu cái mới làm cho Nho giáo tiến bộ. 


Lập trường của ông là lập trường chủ nô phong kiến hoá nên 
tuy quan niệm nhà nước có mới nhưng lại muốn chế độ phong 
kiến quay về theo hình thức cũ. 


Phát triển tư tưởng “nhân” là đòi giải phóng con người, mở 
rộng “nhân” đến dân là tiến bộ nhưng còn dừng lại trước “mệnh”; 
về “lễ”: dừng lại trước chế độ đẳng cấp phân phong. 


Lên án dục vọng và coi thường trí tuệ là hai chỗ dựa lý luận 
của con người đấu tranh giải phóng lúc bây giờ. 


Đã chủ trương “dân vi quý” mà lại chủ trương khôi phục 
“cửu chế” là mâu thuẫn; điều hoà mâu thuẫn không bằng trung 
dung mà bằng trung hoà: biến thành quá trình nội tỉnh, phản thành 
trong bản thân. Đây là con đường đi đến duy tâm chủ quan. 


Sai lâm nhận thức: mượn hai khái niệm cố, loại của Mặc gia, 
“suy kỷ cập nhân”, mở sang vật, trời, đất, suy ta ra vật, ra trời đất; 
phạm sai lầm lôgíc, phi loại, dùng những phạm trù tiên nghiệm. 
Lấy một trạng thái tâm lý bản thân làm tiêu chuẩn: duy tâm. 


134 


Mạnh Tử được coi là biến và tự phụ “trí ngôn” nhưng trên 
thực tế, với lối suy luận so sánh không căn cứ vào loại, theo lối 
duy ngã luận, ông nói nhiều điều trái lôgíc: tính sinh ra trời và 
sinh ra người .... lấy tai, mắt, tâm có quan hệ để so sánh quân tử - 
tiểu nhân... 


Ông học nhiều phái nhưng với cách so sánh bừa bãi, có lúc 
cần thì đặt ra luận cứ để nói (tỉnh điển) - đó là nguyên nhân sai 
lầm nhận thức của chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Tuân Tử phê bình 
rất xác đáng: ông bắt chước tiên vương mà không có hệ thống, 
nghe nhiều nhưng tạp... 


Về phương diện kế thừa: Mạnh Tử hệ thống hoá nhân nghĩa 
của Khổng Tử, nhưng càng đi vào duy tâm chủ quan. So với học 
thuyết của các “nhà” đương thời: học thuyết Mạnh Tử không chặt 
chẽ, không sâu sắc, bảo thủ lạc hậu về chính trị. 


Về chính trị: cải lương trong điều kiện xã hội mới đã hình 
thành. Đó là phản động, chống lại tiến bộ xã hội. 


Mạnh Tử là nhà duy tâm lớn vào loại đầu tiên của lịch sử tư 
tưởng Trung Quốc. Cả học thuyết không thể kế thừa, nhưng vẫn có 
những luận điểm quý báu. Ta quý lòng tự hào, tự nhiệm của người 
trượng phu. Câu “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy 
vũ bất năng khuất" ở ông đã thành chính nghĩa cảm của bậc 
trượng phu các thời. Nhưng không có tính khách quan, chỉ là cái 
tự an ủi của nhà nho. Câu đó dẫn đến thái độ anh hùng, nhưng 
cũng dân đến thái độ cao ngạo, gàn của nhà nho. 


Tư tưởng chỉ đạo của nhà nho. Nhà nho chỉ quan niệm cứu 
thế bảng làm quan. Chủ trương cứu thế dân đến hỗn thế. Người ta 
coi Mạnh Tử là loại “tấn thân tiên sinh Trâu Lỗ”. 


Từ thời Hán trở đi, do xu hướng cải lương của Mạnh Tử hợp 
với thái độ thoả hiệp giai cấp của giai tầng thống trị, do chỗ Nho 


135 


gia đáp ứng với thực tế tồn tại của hình thức hương đảng tộc cư, 
Nho giáo trở thành ý thức hệ của phong kiến. Nó vừa thích hợp , 
vừa đáp ứng lại, tác động lại xã hội. 


136 


TIẾT BỐN 


PHỦ ĐỊNH TRÍ TUỆ VÀ 
CHỦ NGHĨA DUY TÂM CHỦ QUAN 
CỦA TRANG CHU 


Cuối thời Chiến Quốc, Đạo gia có khuynh hướng mới, người 
đề xướng: Trang Chu. Từ thời Ngụy - Tấn về sau, Trang Tử ảnh 
hưởng lớn đến tư tưởng và văn học. Đến thời Đường, Trang Tử 
được tôn là Nam Hoa Chân Nhân. 


Trang Chu sinh 369 tr. CN, mất 286 tr. CN, nước Tống, bây 
giờ là Quý Đức, hoạt động thời Huệ Vương; trẻ hơn Mạnh Từ. 


Sách vở còn 52 thiên: 7 thiên nội, 15 thiên ngoại, tạp thiên; l1 


I. VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC CỦA TRANG CHU 


Trang Chu hoạt động trong thời Chiến Quốc - thời đấu tranh 
giai cấp quyết liệt, phong kiến thắng; địa chủ đồng hoá dần với 
tầng lớp chủ nô phong kiến hoá, lôi kéo kẻ sĩ phục vụ chế độ mới. 
Kết cấu giai cấp thống trị mới hình thành, quan hệ mới, phong 
kiến, thiết lập. 


Mấy đặc điểm: giai cấp thống trị chuyển sang vơ vét để đấu 
tranh giành quyển bá chủ, không cần huệ dân, tranh dân, do vậy 
bộc lộ tính chất tham lam tàn nhân. Tầng lớp quốc nhân phân hoá; 
giai cấp chủ nô không còn vị trí kinh tế, chính trị nhưng nó vãn 
còn phản động về mặt tư tưởng. Đấu tranh giai cấp quyết liệt vạch 


rõ ranh giới các học thuyết. Do có thời gian, có điều kiện tranh 
luận, hai trận tuyến duy tâm và duy vật thành ra rõ rệt. 


Trang Tử hoạt động trong điều kiện như vậy, hiểu các học 
phái nhất là Danh gia và lôgíc, kế tục Đạo gia. Khi trong xã hội có 
xu hướng thống nhất, xác định tư tưởng, học thuật đòi hỏi tổng kết 
thống nhất. 


Đến Trang Tử, quan niệm về thế giới phức tạp hơn trước. 
Quan niệm đơn giản (con người được xếp đặt theo mệnh, lễ, do 
trời chi phối qua thiên tử ...) đã phân hoá, nhường chỗ cho quan 
niệm phức tạp, có chủ thể nhận thức và khách thể nhận thức. chia 
thiên, địa, vạn vật, người, chia thiên đạo và vật... Người ta tìm 
những đặc trưng của con người: con người cảm giác, dục vọng, 
con người đạo đức, con người trí tuệ.... Người ta quan tâm vấn đề 
đời sống vật chất và đời sống tỉnh thần, bàn luận về thái độ trước 
cuộc đời: xuất thế, cứu thế, vị ngã ...? Đạo gia tuy nhất trí về chủ 
trương vị ngã nhưng khác nhau về hướng: người thì nều “tiết dục”, 
người nêu “túng dục”, người nêu “quả dục”, người nêu “vô dục”, 
người chủ trương giữ gìn sinh mệnh; có người chủ trương kéo dài 
sinh mệnh: có người chủ trương kéo dài bằng hiểu biết và có người 
chủ trương kéo dài bằng hư tĩnh. 


Trang Tử xuất phát từ những vấn đề Đạo gia đề ra: vị ngã của 
Dương Chu, bản thể luận của Tống - Doãn và phái Đạo đức kinh: 
biện chứng pháp, chính trị quan và đạo đức quan của phái này. 
Nhưng vấn đề tập trung quan tâm của ông lại là vấn đề tự do của 
CON "gười. 


Trang Tử ca tụng con trĩ đi một trăm bước mổ một hạt thóc, 
năm bước mới uống được ngụm nước, nhưng không cho cuộc đời 
trong lồng là đủ. Ông đi tìm một tự do tuyệt đối, tự do hơn chỉm 
bằng bay chín vạn dặm .... Khẳng định sức mạnh của con người, 
đòi tự do cho con người là biểu hiện đấu tranh với “lễ”, “mệnh”, 


138 


đấu tranh chống trời - vị thần chúa tể thế giới, thần hộ mệnh của 
giai cấp thống trị. 


“Trước Trang Tử, Mặc gia đã đưa “lực” chống “mệnh” nhưng 
không phủ định được trời thì dù thế nào con người cũng vẫn bị trời 
quy định, vân không tránh được sự sắp đặt tuỳ tiện, vẫn không sao 
giải quyết được vấn để sống/ chết, cùng bao nhiêu mâu thuẫn 
trong thực tế khách quan, những ngẫu nhiên trong tự nhiên và xã 
hội. Mặc Tử đặt con người trong xã hội nhưng không đặt vấn đề tự 
do cho con người trong thiên nhiên; không hiểu quy luật của thế 
giới khách quan, dẫn đến ý chí luận, cường điệu lực. 


Đạo gia đưa ra khái niệm về Đạo vận động tự nhiên, tức là đã 
thấy quy luật tất yếu. Họ chủ trương bát chước Đạo nhưng chưa 
đặt vấn để có nhận thức được thế giới hay không, khả năng tự do 
của con người trước quy luật ấy, có phải một thứ quyết định luật 
tuyệt đối hay không. 


Cái làm cho loài người trở thành chủ thế giới là trí tuệ nhận 
thức và hoạt động thực tiên để cải tạo thế giới. Mặc Tử nhấn mạnh 
sự lao động, Tuân Tử nói chế ngự mệnh trời phục vụ mình. Nhưng 
trước K.Marx, chưa ai hiểu thực tiền là cải tao thế giới theo hướng 
có lợi. Các học phái Mặc gia, Đạo gia đều cố gắng giải phóng trí 
tuệ con người. Đến giữa thời Chiến Quốc, sùng bái trí tuệ trở 
thành xu hướng thời đại. Bách gia tranh minh tranh giành phải trái, 
các biện sĩ tung hoành .... đều tin trí tuệ. Mặc gia, Tống - Doãn, 
Pháp gia đều tin trí tuệ nhưng không lấy gì làm tiêu chuẩn chân lý 
được. Vấn để tự do của con người được Trang Tử đặt ra trước tất 
yếu khách quan. 


Tự do của con người khi được Trang Tử đặt trước tất yếu 
khách quan lại vấp phải câu hỏi: Thế giới khách quan là gì ? Đạo 
gia đem “đạo” thay “thiên mệnh” — nó là gì khi không phải là 
vương quốc huyền bí của trời ? Nếu không có trời thì ai làm ra sự 


139 


biến hóa ? Nếu không có sự khải thị của trời thì vì sao con người 
nhận thức được ? 


Phái Tống — Doãn quan niệm “tỉnh khí” như một thứ vật chất, 
nhưng vì sao nó lại tạo ra được trí tuệ, thánh nhân ? 


Phái Đạo đức kinh cho Đạo là hư vô, vậy thế giới “Đạo” khác 
thế giới vật chất ? 


Rốt cuộc hiện tượng tỉnh thần, hiện tượng trí tuệ vấn không 
có khả năng giải đáp. Từ đó vấn đề có hay không có tự do vẫn 
không giải thích được. 


Trang Tử là nhà triết học có tư duy tư biện cao, ông muốn 
xem xét lại tất cả, đặt nhiều nghi vấn. Ông trình bày tư tưởng bằng 
ngụ ngôn. Trong những tác phẩm đó, người đọc không những lạc 
vào thế giới tự biện mà còn lạc vào thế giới huyền ảo không giống 
thế giới thực, được trình bày thành một hệ thống ngụ ngôn rất 
phức tạp nhưng rất chặt chẽ, rất lôgíc. Người đọc bị lạc hướng 
trong không khí huyền ảo, không dễ nhận thức được lý luận nhưng 
lại bị thấm dân những tư tưởng. 


Ở học thuyết Trang Chu có hai điểm đáng lưu ý: 


- Lấy, tiếp thụ biện chứng pháp của phái Đạo đức kinh để phê 
phán Tống =- Doãn. 

- Tiếp thu nhận thức luận và lôgíc của Tống — Doãn và Mặc 
Tử để phê phán bản thể luận của phái Đạo đức kinh, nhân đó giải 
quyết vấn đề tự đo của con người. 


1I. TẾ VẬT LUẬN. CHỦ NGHĨA DUY TÂM CHỦ QUAN CỦA 
TRANG CHU 


140 


Đạo gia phủ nhận được “thiên” và "mệnh", quét hết linh 
thiêng, làm hiển hiện thế giới tự nhiên gồm trời, đất, vật. Nhân 
sinh quan của con người vị ngã đựa trên cơ sở nhận thức đó. Phái 
Tống = Doãn chủ trương dựa vào Đạo hư tinh, phái Đạo đức kinh 
chủ trương dựa vào #ryểu iãm để nhận thức. Chia hai: chủ trương 
nhân sinh quan khác nhau, mâu thuẫn, chưa thoả mãn tư duy tư 
biện của Trang Tử: phải đúng sự thật, phải hợp lôgíc. Trang Tử 
dựa vào hai thành tựu cao nhất của thời đại, phê phán để đặt vấn 
đề tự do của con người. 


A. Hữu đãi và tề vật 


Ta biết về thế giới là dựa trên cái ta nhận thức được ở thế 
giới, nhưng cái ta nhận thức đúng hay sai lại do sự đúng hay sai 
của nhận thức. Phải phê phán nhận thức. 

Phái Tống — Doãn chủ trương chia ra “bỉ” - “thử” trên cơ sở 
cho rằng người có khả năng nhận thức, vật có khả năng được nhận 
thức. 


Trang Tử cũng quan niệm nhận thức là phản ánh, nhưng ông 
lại bản khoăn: cái gì làm nên trí tuệ con người? Giải quyết được 
quan hệ Đạo — Vật — Con người mới chứng tỏ vật có khả năng 
được phản ánh. 


1. Thiên, thiên hạ, vật 
Trang Tử quan niệm thế giới tự nhiên gọi là fl¿ên hạ. 


Thiên hạ không phải là ý niệm đất nước của vua như ở Nho 
gia. Thiên hạ được quan niệm như tồn tại trong không gian vô tận 
vì người ta nói có lục hợp (trên dưới + 4 phương), ngoài lục hợp 
vẫn là không gian, ngoài lục hợp có lục hợp. Không gian là vô tận, 
thời gian là vô cùng; vì nói có hạn là có thủy, chung. Vậy trước 
thủy sau chung phải có cái gì ? — là vô cùng. 


141 


“Thiên hạ vô cùng vô tận ấy bao gồm vạn vật. Vật có hình và 
có thuộc tính. “Vạn” chỉ là một số không xác dịnh. Số lượng vật là 
vô hạn. Quan niệm vật luôn luôn sinh ra và chết đi trong thiên hạ, 
không đếm được. Vật không những vô hạn mà còn vô định. Trang 
'Tử không chỉ nói những vật thường thấy mà còn nói đến những vật 
không thấy như chim bằng bay chín nghìn dặm. cây thông tấm 
ngàn năm, mùa xuân tám ngàn ngày nhưng không có thần nào chi 
phối cả. 


Trời vừa được coi như một vật che thiên hạ nhưng ngay cái 
“xanh xanh” của nó ông cũng nghỉ ngờ: "xanh xanh đó do ta nhìn 
như vậy ?...". Trời không còn là vị thần nhân cách, cũng không 
phải vị thần nghĩa lý. Trời chỉ là cái gì trái với nhân. "Trâu ngựa 
có 4 chân là trời, đêm ngày là trời...” 


Quan niệm về thế giới của Trang Tử là quan niệm vô thần. 
2. Vật không có “bỉ, “thị” 
(“Bï"”: cái ấy; “thị”: cái này). 


Trang Tử phân biệt vật trong thiên hạ: vật theo nhận thức con 
người mà chia “bỉ”, “thị”; bản thân nó không có “bỉ”, “thị”. Con 
trâu khác con ngựa, Trang Chu khác bướm; người ta phân biệt Vật 
theo thuộc tính: đen, trắng; ngắn, dài .... Căn cứ vào đó người ta 
chia ra cái này, cái kia; do con người nhận thức mà phân biệt, 
phân loại vạn vật. Trang Tử tiếp thu biện chứng pháp nghỉ ngờ sự 
phân loại đó. Vật luôn luôn biến hoá, luôn trong quá trình sinh ra 
chết đi liên tiếp, sự huỷ diệt cái này dựa trên sự nảy sinh cái kia..... 
Từ biện chứng pháp, Trang Chu đi đến tương đối luận, phủ nhận 
sự tương đối /iử, chỉ: không nói sự quy định nó bởi những thuộc 
tính phân biệt về chất. Quan điểm của ông giống quan điểm Kratin 
(2). Sự phân biệt được xem là tương đối: ngắn là do so với dài, so 
với ngắn hơn lại là dài. Không có cái gì lớn hơn ngọn lông mùa 
thu, mà núi Thái Sơn là nhỏ. Không có cái thọ tuyệt đối, cái ngắn 


142 


tuyệt đối. “Bỉ”, “thị” không có sự phân biệt; thuộc tính chỉ là 
tương đối. Phân chia theo loại có gì quan trọng? Biết đâu cái ta gọi 
là trời lại là người .... Khi ta mơ thấy hoá thành con cá, con bướm 
thì ấy là bướm hoá thành Trang Chu hay Trang Chu hoá thành 
bướm? Không những sự phân biệt vật với vật không chắc chắn mà 
ngay sự phân biệt ta - vật cũng không chắc chắn, vì cả vật và bản 
thân ta cũng ở trong sự biến hoá. Vũ trụ là một tổng thể đang biến 
hoá, ta đứng vào một khoảnh khác nhỏ không thể phân chia. 
Tưởng mộng và giác là phân biệt, biết đâu có đại mộng, tiểu 
mộng; biết đâu kẻ đại giác cho là mộng .... 


Kết luận là “bỉ” và “thị” như nhau. Đó là chủ trương “tể vật”. 
3. Mệnh và hữu đãi 


Trang Tử không thừa nhận thần linh, nhưng không cho thế 
giới là hư vô. Cái mà Trang Tử nhấn mạnh là: thế giới là sự biến 
hoá không ngừng. Phái Đạo đức kinh đã có phát hiện về tính quy 
luật và gọi là Đạo, cho đạo người, đạo trời đều bắt chước Đạo. 
Trang Tử suy nghĩ vẻ sự phát sinh quy luật đó. Vạn vật đều có cái 
có vẻ nó là nó, vậy có phải có người nào thổi một cái mà ra như 
vậy không? Đặt câu hỏi về đấng sáng tạo. Vạn vật trong quan hệ 
với vật khác sinh ra mà thuộc tính tương đối với cái khác mới tồn 
tại. Vậy vạn vật ở trong mối tương quan chặt chẽ. Vạn vật phải 
dựa vào một cái gì đó mới tồn tại được. Trang Tử gọi cái đó là hiếu 
dãi. Sự ràng buộc đó có tính chất tất yếu, không thể tìm ra được vì 
sao lại như thế: ông gọi là mệnh. Mệnh là sự ràng buộc lẫn nhau 
mà không hiểu vì sao (không phải theo nghĩa mệnh lệnh, sự định 
trước), mệnh là sự ràng buộc khác nghiệt làm sự vật biến hoá. Tư 
tưởng này gần với tư tưởng xem thế giới thực tại vật chất tôn tại 
khách quan ngoài ý chí chủ quan của con người. Trong Tiết dao 
dụ, Trang Tử chỉ ra rõ ràng tư tưởng đó. 


Bị ràng buộc vào vật, vào thời gian - đó là /¿ sở đãi; con 
người sinh ra có cha mẹ, có nghĩa vụ với cha mẹ - đó là hữu sở 


143 


đãi; con người có thân - đó là hữu sở đãi. Người và vật đều bị ràng 
buộc vào hữu sở đãi. Con chim sẻ tưởng là tự do nhưng nó không 
hiểu “vọng lượng” (cái chu vi của bóng) lúc nãy đi, bây giờ đứng, 
không hiểu vì sao lại không có đặc thái như vậy. 


Ta vì hữu đãi mà như vậy hay là cái làm ta hữu đãi cũng hữu 
đãi với cái khác? 


Đặt vấn để về cái gây ra sự biến hoá, Trang Tử đi đến chỗ 
cho là có nguyên nhân bên ngoài của vận động. 


B. Đạo 


Đạo gia chống thiên mệnh, đẻ xuất “đạo”. Phái Đạo đức kinh 
coi Đạo như bản thể đẻ ra vạn vật, là thủy chung của vạn vật. Bản 
thân đạo là hư vô nhưng có tồn tại. Nhìn cả về tồn tại và tác dụng 
thì đạo là thống nhất thường vô và thường hữu. 


“Trang Tử kế thừa quan niệm đạo của phái Đạo đức kinh, chia 
ra vật/ đạo .... nhưng do tư duy tư biện, ông đòi hỏi quy định lại 
thuộc tính. 


1. Đạo là phi vật 


Phái Tống - Doãn quan niệm đạo như một thứ vật chất. Phái 
Đạo đức kinh biến nó thành một cái gì hư vô hơn: là vật mà không 
phải là vật, là một cái ở trạng thái không có trạng thái. Hỗn thành 
sinh trước trời đất .... Tựu trung cả hai phái còn hình dung đạo như 
một thứ vật. 


Trang Tử biện luận: có vật sinh trước trời đất thì nó còn là 
vật; vật đẻ ra vật thì đó không phải là vật; đã là vật thì không thể 
có trước vật được nữa; vật đã là khái niệm tổng xưng thì cái sinh ra 
vật không còn là vật. 


144 


Trang Tử thanh toán nốt “tỉnh khf” của phái Tống - Doãn. 
2. Đạo là vô thủy vô chung, vô cùng vô tận 


Phái Đạo đức kinh nói Đạo là hữu và thường, coi Đạo là 
chung kết của thiên địa vạn vật, cho sự vận động là từ vật trở về 
Đạo. 


Trang Tử lập luận: Có thuỷ thì phải có cái trước thuỷ, rồi 
trước nữa ... vậy thuỷ là vô cùng. Đạo tồn tại suốt, vô thuỷ, vô 
chung. Về thời gian, nếu chọn một điểm làm thuỷ thì vẫn còn 
điểm khác; về không gian, nếu lấy một điểm trong lục hợp thì còn 
điểm trước đó, điểm ở ngoài lục hợp. Vật luôn sinh ra và chết đi, 
VÔ SỐ. 


Cái khởi thuỷ, chung kết của vật là bất tử, bất sinh. 
3. Đạo là vô vô và toàn 


Phái Tống - Doãn coi đạo là tính khí, nó “vô”: vô hình, vô 
danh. Phái Đạo đức kinh nói đến một trạng thái cao hơn: thường 
vô, nhưng chỉ tồn tại trong cái thường hữu. 


Theo Trang Tử: hữu sinh từ vô; võ mới đẻ ra hữu: hữu không 
đẻ ra hữu được; cái gì có hình thức tồn tại phải sinh ra từ cái 
không có hình thức tồn tại; hữu không thể sinh ra hữu. 


Vì vậy ông quan niệm Đạo là vó #ữu. Trang Tử không quan 
niệm thế giới vật là hư không, nhưng quan niệm nó biến hoá vô 
cùng; cái này sinh ra và cái khác chết đi làm cái hữu sở đãi cho 
nhau, cái sinh phải do cái tử chuyển thành. Đạo sinh ra vạn vật có 
thành và huỷ. Nó phải là roàn và nhát. 


Toàn và nhất cũng là khái niệm của Tống - Doãn và phái 
Đạo dức kinh. Tống - Doãn coi roàn là trạng thái tổng thể. 


145 


Với quan niệm phi vật, bất sinh bất tử, Trang Tử hiểu :oàn là 
không. Toàn là trạng thái tổng thể những âm thanh trước khi đánh 
ra. Toàn là không có; thanh âm là tổng số tồn tại trong cái hư 
không. Thái sơ nhưng không ở trạng thái khởi thuỷ. Ánh sáng ở 
trạng thái không có vật chất. Vô vô là đến mức không tồn tại. Ánh 
sáng mới là hữu vô (có cái không). Đạo sinh ra vạn vật, phải có 
trước vạn vật, phải thành, huỷ. Nếu là vĩnh cửu, bất sinh bất tử, 
phải không tồn tại. Nếu không tồn tại thì sao giải thích được hiện 
tượng biến hoá? Trang Tử hình dung phải có cái gì phát động làm 
nên sự biến hoá, sự phát sinh phát triển. Ông cho chỉ có hai cách: 
hoặc sử (có cái gì sai khiến); mạc vi (không có gì sai khiến cả, tự 
sinh). 


Hoặc vử: thì phải có một vị chúa tể tồn tại sai khiến, đứng 
ngoài thế giới vật chỉ huy vật; phải là vật. 


Mạc ví: chỉ có thế giới vật không có đạo nữa; nhưng ông cho 
có một cái gì sinh ra thế giới vật; Đạo cũng là vật. 


Trang Tử không quan niệm được tự sinh do điều kiện chưa có 
cơ sở khoa học (tự nhiên,thực nghiệm). Trong hai trường hợp đều 
chỉ có vật, không có đạo. Đạo phải sinh ra vạn vật mà không chịu 
hữu đãi. “Đạo” của Trang Tử là foàn và vô vỏ, Đạo có tính chất 
tỉnh thần chứ không có tính vật chất, chỉ có khái niệm chứ không, 
có hình trạng. Ông đã trừu tượng hoá tất cả. Đạo chỉ là một cái gì 
trừu tượng, chung cho tất cả. Đạo và vạn vật trùng hợp với nhau 
trong không gian và thời gian. Ông phủ định cả cách giải thích từ 
vô sang hữu lẫn cách giải thích từ hữu sang vô. Trang Tử sắp đến 
khái niệm vận động tự sinh nhưng không có cơ sở ở khoa học để 
đi đến. Đó là chỗ Trang Tử không vượt ra được, không thấy 
nguyên nhân biến hoá từ bên trong mà cho là ở bên ngoài. Chỉ có 
cách trừu tượng hoá, “tất cả ở trong mình cả”, rơi vào duy tâm chủ 
quan. Vì quan niệm phải có một cái gì là nguyên nhân biến hoá, 
ông lúng túng giữa vật và đạo; đi đến chủ trương vô vi. 


146 


€. Phê phán nhận thức. Vô thị phi 


Tìm tự đo, con người phải tìm tới quy luật. Con người có chỉ 
phối được tự nhiên không? - Điều này đặt ra vấn đề khả năng của 
trí tuệ đến đâu. Trang Tử đi đến chỗ lúng túng giữa vật và đạo. Phê 
phán nhận thức, ông thấy tầm quan trọng của vấn đẻ chân lý. Ông 
tần thành nhận thức luận của Mặc gia và Tống - Doãn, cho chân lý 
là thống nhất chủ thể và khách thể; vấn đẻ đúng sai không những 
là ở nhận thức đúng mà còn ở chỗ sự vật có khả năng được phản 
ánh đúng nó hay không. Vì thế ông nói: tri thức phải tuỳ thuộc vào 
cái bên ngoài. Nhưng đối tượng nhận thức lại là một thế giới luôn 
luôn biến hoá, vừa sinh vừa chết, “bỉ”, “thị” không phân biệt thì 
làm thế nào nhận thức đúng? Muốn nhận thức, con người phải 
dùng danh, phải chia loại để nhận thức, phải có tiều chuẩn khách 
quan cho nhận thức. 


1. Danh và loại đều không có cơ sở 


“Danh là khách của thật”, vậy thật là cái quy định. Nhưng 
khi vật đã không có “bỉ”, “thị” thì danh không thể không hỗn loạn. 
Ta gọi là trời, là vật, là bướm, là Trang Chu thì sự vật vẫn đang 
biến hoá. Vậy danh không thể trỏ đúng được. Ta chia các thuộc 
tính để phân loại, nhưng các thuộc tính luôn luôn thay đổi, vậy lấy 
gì làm chuẩn ? Lầm sao phán đoán chắc chấn được ? 


2. Phán đoán đều là thành kiến chủ quan (thành tâm) 


Danh và loại, cơ sở của nhận thức không chắc chấn, nên con 
người chỉ nhận thức được một điểm của nó mà thôi. Phán đoán 
dựa vào nó chỉ là tuỳ tiện và chủ quan. Theo con mắt nhỏ thì cái gì 
cũng lớn, theo con mắt lớn thì cái gì cũng nhỏ. Trang Tử gọi là 
thành kiến: Ai cũng có thành kiến. Trang Tử cho là việc bàn nhau 
về phải trái chỉ là lấy cái tôi cho là phải để bác cái người cho là 
phải. 


147 


3. Con người không thể biết nhau. Chân lý không có tiêu 
chuẩn 


Muốn tranh biện, con người phải hiểu nhau và cùng thống 
nhất tiêu chuẩn. Nhưng cả hai cái đó, theo Trang Tử, đều không 
có. Con người đều phán đoán theo thành kiến chủ quan. Sở dĩ có 
phán đoán như nhau là do cùng chia loại như nhau. 


Nhận thức không chắc phản ánh đúng thực tế khách quan. 
Con người không hiểu được nhau.. 


Khách quan không có tiêu chuẩn. Chủ quan thì chỉ là thành 
kiến; không thể căn cứ vào cả chủ quan lẫn khách quan. Lấy người 
thứ ba làm tiêu chuẩn có được không? Ba trường hợp: 


- Người đó giống A 
-_ Người đó giống B 
-_ Người đó khác A khác B 


Nhưng từng người đã không phân biệt được phải trái thì dù 
giống ai cũng không thể làm tiêu chuẩn, không giống ai cũng thế. 
Tóm lại chân lý không có tiêu chuẩn, “người nào hay tranh luận là 
không biết gì cả”, “mỗi người có một thị phi của mình”. 


4. Trí tuệ là hữu đãi. Phê phán nhận thức 


Phái Tống - Doãn quan tâm đến sự chân thực của nhận thức 
nhưng không chú ý chứng minh ¿âm người ta có khả năng phản 
ánh và vật có khả năng được phản ánh. Từ định đề không chứng 
mình đó, phái này cho cần chú ý để tâm theo thật đúng mà phản 
ánh. 


Trang Tử xét thấy đối tượng nhận thức không chắc chắn, xét 


thấy chủ thể nhận thức không đáng tin cậy. Đời người ngắn ngủi, 
ràng buộc, cũng hạn chế nhận thức. Trí tuệ hữu đãi. Đời người ta 


148 


có bờ bến; sự biết là vô cùng; lấy cái hữu hạn theo cái vô cùng thì 
nguy. Ông phê phán toàn bộ nhận thức, cho rằng đối tượng nhận 
thức không có bỉ thị, nhận thức không đáng tin cậy. Ông đề xuất 
"“tể thị phi”. 


Theo Trang Tử, có con người là có trí tuệ; cái làm nên tôi là 
trí tuệ tôi. Nhưng ông băn khoăn: Tại sao con người vẫn có trí tụê 
và vn tin vào nhận thức? Con người có trí tuệ, tác dụng trí tuệ là 
cái thấy được hằng ngày, nó như cuộc sống, nó chỉ phối Cuộc sống 
hằng ngày. Vậy hiện tượng trí tuệ là gì ? ống thắc mắc về quan hệ 
giữa tâm và đạo. Ông gọi đó là thần (không phải thần thánh) chỉ 
phối con người. Bàn quan hệ thần (= trí tuệ) và hình hài, ông trở 
lại vấn đề “hình” và “tỉnh” của phái Tống — Doãn. Ông nghỉ ngờ: 
biết đâu chuyện tranh cãi chẳng giống gió thổi kêu vu vu qua lỗ 
trống? Ông hầu như có ý chế diễu những người tin chân lý, nhưng 
ông lại dùng biện để chứng minh không nên biện; Ông chứng 
minh không có chân lý nhưng lại cho cái chân-lý-không-có-chân- 
lý là chân lý. 


Tương đối luận dẫn đến bất khả tri luận; đó là quan điểm tể 
thị phi. 


III. NHÂN SINH QUAN: THÁNH NHÂN VÔ KỶ. TIÊU DAO , 
DU TÌM TỰDO TUYỆT ĐỐI 


Với quan niệm Đạo, Trang Tử đứng trước thế giới tự nhiên, 
nhưng băn khoản trước một thế giới luôn biến hoá. Lần theo quan 
niệm Tống Doãn, ông chứng minh vật không có bỉ thử, Lần theo 
tư tưởng biện chứng pháp của phái Đạo đức kinh, ông chứng minh 
đạo và vật nhập một. Lưu ý đến trí tuệ như là đặc tính riêng của 
con người, ông lại đi đến chỗ phủ nhận trí tuệ. 


Lầm sao có tự do ? 


149 


Khi tìm ra tất yếu khách quan, ông cho cái gì cũng hữu đãi; 
ông chứng minh chỉ khi nào có ràng buộc mới có tự do trong thế 
giới vật...... 


Thế giới là hữu đãi. Muốn có tự do, thế giới phải vô đãi; 
muốn có thế giới vô đãi, con người phải vô kỷ. 


Tư tưởng phủ định bản thân đã có ở phái Đạo đức kinh, 
nhưng Đạo đức kinh mới nói đến những hoạ hoạn do xã hội đưa 
lại chứ chưa thấy mối quan hệ tất yếu của thế giới tự nhiên. 


Thấy được cái tất yếu là chỗ lớn, chỗ vĩ đại ở nhà tư tưởng, 
nhưng cũng là chỗ nguy hiểm. Do thấy tự do ở trong cái tổng quát 
nhất nên chủ trương “chân nhân vô kỷ”. 


.A, Ly hình, khứ trí, hoà với đại thông 


Theo Trang Tử, chân nhân không phải là người có mệnh trời, 
không phải là người hiểu biết nhiều... mà chỉ khác phàm phu tục tử 
ở chỗ phân biệt được riểu trí và đại trí. Chỉ có chân nhân mới có 
chân tri: phân biệt ziểu frỉ - đại rri, biết dùng đạo để xem xét vật.... 


1. Chân trị, trí chỉ, tể thị phi 

Chân trí là biết lấy đạo xem xét vật, nghĩa là đứng trên quan 
niệm cho rằng trời đất với ta cùng sinh, vạn vật với ta một thể, 
không lấy phân biệt bỉ thị mà xem vật. 

Vì sự sai lầm nằm ở chỗ phân biệt cái này cái khác (bỉ thị) 
nên có thị phi, có cạnh tranh... Vậy phải đứng ngoài sự hữu đãi mà 
xem xét vật. Chân nhân là người giữ thái độ anh minh trước sự vật. 


Trỉ chỉ: chân nhân có chân tri mà trí tuệ là bất lực, vậy phải 
dừng lại ở chỗ không biết được. Chỗ phải dừng lại là chỗ nào chưa 


150 


có vật: bậc 2 biết vật nhưng chưa biết biên giới; bậc 3 biết biên 
giới nhưng .... 


Chỗ tri chỉ của con người là phân biệt cái gì nhân vi và cái gì 
thiên vi. Tóm lại trí chỉ là biết rằng: vật luôn luôn biến hóa; bàn 
bạc phải trái là thị phi; trí tuệ là bất lực; đạo là hư vô 


Trang Tử chia ra nghị và /uận; nghị: bàn bạc, luận: nói đến 
nó. Việc trong lục hợp chỉ luận, việc ngoài lục hợp; không nghị 
không luận. z 


Tê thị phi: Người chân nhân biết rằng không biết là biết, giữ 
thái độ phi ngôn phi mạc. 


Chân tri là phủ định nhận thức. 
2. Tề sinh tử. Ly hình 


Con người là con người vì có hình người, chịu sự biến hoá 
không cùng như các vật khác. Con người chỉ là một hình thức tạm 
thời. Trang Tử phân biệt thần (hồn) và hình, nhưng không chủ 
trương lĩnh hồn bất tử mà cho là thân thể mã linh hồn mất theo. 
Linh hồn có biến hoá cùng hình hài. Chân nhân hiểu con người có 
biến hoá, làm kiếm Mạc gia hay làm lưỡi cày cũng như nhau. Trời 
đất cho ta hình bằng sống: đó là làm khổ cho ta, chết là cho ta 
nghỉ. Cứ muốn sống thì vô lý. Chủ trương quên hình hài, quên cả 
tử sinh. 

3. Tọa vong và tâm trai 

Hiểu đạo hư vô, chân nhân ly hình khứ trí để đồng nhất với 
đạo, bằng ly hình, khứ kỷ..Có 2 hình thức: fọa vong và tâm trai, 
cũng gọi là “tôi chôn tôi”. Tâm :rai là tiêu điệt trí tuệ, trở lại trạng 


thái đồng nhất với Đạo. Tọa vong là quên tất cả. Công phu tu 
dưỡng này đi đến ba mức: ra ngoài thiên hạ; ra ngoài vật; ra ngoài 


151 


sinh tử. Đến mức đó sẽ thấy đạo. Đi vào cõi bất sinh bất tử, không. 
thấy cổ kim. 


Vô kỷ: là đồng nhất vô, đạo, toàn, ra ngoài thời gian không 
gian. Đồng nhất kiểu vô kỷ không phải là tự giết mình mà là làm 
cho mình không tồn tại bằng cách quên hình hài, quên tình người, 
vào cối phi nhân. 


Con đường tìm tự do tuyệt đối dẫn đến thủ tiêu bản ngã, trở 
thành phi nhân trong ảo tưởng. Tự do chỉ trong quan niệm, trong, 
tưởng tượng, trong ảo tưởng. Tỉnh thần này Lỗ Tấn cũng gọi là 
tỉnh thân AQ, tỉnh thần Trang Tử. Đó là đau xót của bi kịch Trang 
Chu. 


B. Xử thế thuận theo đạo trung hư 
1. Xã hội và con người 


Trang Tử cho rằng con người đã sinh ra là phải sống trong xã 
hội, đã có hình người là phải sống chung với con người. Con người 
hữu đãi với thế giới người và tự nhiên. Có hai ràng buộc: mện/: và 
nghĩa. Con yêu cha mẹ là mệnh; không đi đâu không có cha mẹ, 
nhưng không đi đâu không có vua, ràng buộc đó là nghĩa. Nghĩa 
tuy khác mệnh nhưng vắn là tất yếu. 


Trang Tử thấy con người không tránh khỏi được ràng buộc xã 
hội. Con người như sống trong một thứ cạm bẫy tuy rằng cạm bấy 
đó là tất yếu. Làm điều thiện thì bị ghét; làm không thành thì bị 
pháp luật trị; làm thành công thì bị ốm đau.... Cuộc đời hữu đãi và 
nguy hiểm, nhưng con người không hiểu điều đó nên có hạng 
tham công danh, theo lợi tránh hại, làm hăm hở, tự cho là biết là 
giỏi... Ông ví họ như chỉm sẻ cười chim bằng; gọi họ là “trí lung”, 
“trí manh”. Có hạng làm thánh nhân, tiêu biểu là Nghiêu, lo việc 
thiên hạ hết sức, để người ta nhận là cầu công, cầu danh; Trang Tử 
gọi hạng này là “đựng nhân trong người để xin người ta”; là những 


152 


người biết đi phục dịch kẻ khác mà không phục dịch mình. Có kẻ 
không cầu danh như Tống Kiên nhưng cũng lận đận lo việc cứu 
thế. Tất cả những hạng người ấy, theo Trang Tử, đều chưa biết con 
người là cái gì, cuộc đời là cái gì. Con người mà Trang Tử quan 
niệm là con người cá thể không có liên hệ xã hội. Ông cho đức của 
Nho gia chỉ là &hi đức, tài chỉ bị lợi dụng; hình hài, tài. trí, đức đều 
là những cái bị xã hội tóm lấy; con người hữu sở đãi. Trang Từ 
chia ra thế giới vật và thế giới đạo. Xử thế theo ông là dùng tâm, 
dùng thân thế nào. Người không quan tâm đến cõi người mới là 
chân nhân. 


2. Đạo trung hư 


Đạo xử thế của chân nhân là trung hư: bất đắc dĩ mà yêu 
mình, giữ tài toàn, đức bất hình và phi chính trị. 


a. Bất đắc dĩ mà an mệnh 


Cuộc đời hữu đãi, tất yếu không thể thay đổi. Chân nhân biết 
là không có cách nào khác mà yên mệnh: không cầu công, cầu 
danh, không nhập thế, không cứu thế, không chủ trương hữu vi 
trong cuộc đời. Yên mệnh là biết thân mình là có thật, không tránh 
đi đâu, không tự tử, không cầu trường thọ. Con người phải sống vì 
trốn đi đâu cũng không thoát biến hóa. 


Trung hư là đồng nhất với Đạo, là có hình người mà không 
có tình | người, là không phải người, nhưng có cái tình lớn của vật 
vĩnh viễn. 


An mệnh ông chủ trương không phải như Nho gia thuận 
mệnh, vì quan niệm thiên mệnh của Đạo gia khác hẳn: một bên 
lấy trí để biết rằng quy luật là tất yếu, một bên lấy đức thờ trời, 
thuận mệnh trời. 


b. Giữ tài toàn và đức bất hình 


153 


Tài toàn: là giữ cái gốc con người ta, không để cái biến hoá 
của tất yếu làm thay đổi mình, giữ được cái hư vô trong mình. 


Đức bất hình: bình tĩnh ... [...]”” 


Giữ tài toàn và đức bất hình là không quan tâm lợi hại, đắc 
thất; tự nhiên vui vẻ với mọi việc xảy ra. 


3. Vô dụng là đại dụng 


Với chính trị, Trang Tử xuất phát từ quan điểm vị kỷ, không 
để đời lợi dụng. Vô dụng với đời là đại dụng với mình. Chủ trương 
cầu bất tài để trường thọ. Trường thọ không phải trường sinh mà là 
sống hết tuổi mình có. Coi việc trị thiên hạ là một lời nói thô bỉ; 
làm chính trị là nguy: làm nguy, nói cũng nguy, chỉ tránh được 
hoạ chứ không ích gì cả. 


Lý tưởng của ông là trở về với hỗn độn, còn xa xưa hơn cả xã 
hội thái cổ của Lão Tử. 


Chính trị quan và xã hội quan của Đạo gia được Trang Tử 
phát triển đến cực đoan, đưa tới chủ nghĩa hư vô, phủ nhận cả con 
người và xã hội người. 


4. Dĩ vô hậu nhập hữu gián 
(lấy cái không có bề dày lách vào chỗ không có khe hở) 


Trong lúc chỉ có thể thực hiện tự do trong tỉnh thần, thì vẫn 
phải có thân thể, vẫn phải xử thế, phải có thái độ với đời. 


a.Ở giữa tài và không tài 


Cầu công danh bị lợi dụng, cầu dưỡng vô dụng đều bị ghét. 
Chủ trương giữ trung bình tức là theo chính giữa. 


(®) Chỗ này ghi thiếu (NBS). 


154 


b. („” 
€. Tiêu dao du của chân nhân 


Vô kỷ: không lấy thân làm luy tâm; thây kệ, phủ nhận ta là 
có tự do tuyệt đối. 


Hoà mình với tình của vạn vật là thánh nhân, thích làm điều 
đó không phải là chân nhân. Có tư thân không phải là chân nhân. 
Chọn thời cơ không phải là hiền nhân. Không biết lợi hại như nhau 
không phải quân tử. 


Đó là hình ảnh bậc chân nhân vô kỷ vô đãi, theo Trang Tử. 


Chân nhân nhìn vào cái chính của trời, đất, cái biến của lục 
khí để chu du nơi vô cùng: ở vỏ hà hữu chỉ hứng, như thế gọi là 
tiêu đao du. Vỏ hà hữu chỉ hứng là ở trong ảo tưởng của chính 
mình. 


Vô kỷ không phải là trái với vị ngã mà là cực đoan vị ngã. 
Con đường vị ngã ở Trang Chu phủ định con đường cầu trường 
sinh của phái Tống - Doãn. Không phải bằng con đường huyền 
lãm mà bằng con đường tư duy lôgíc, Trang Chu đã phủ nhận trí 
tuệ. Tự do tuyệt đối trong tư tưởng là lý luận cho chủ nghĩa thắng 
lợi tỉnh thần; là sự tự an ủi của những người thất bại. 

Từ chỗ phủ định tôn giáo đi đến chỗ mở cửa cho tôn giáo. 
IV. PHÊ PHÁN 


Học thuyết Trang Tử được xây dựng khá chặt chẽ, là hệ 
thống duy tâm chủ quan với hai đặc trưng: 


(*) Chỗ này ghi thiếu (NBS). 


:155 


- Phủ nhận đối tượng nhận thức, đi đến bất khả tri. 
- Coi cảnh giới hỗn độn của chân nhân là Đạo. 


Nhân sinh quan dựa trên cơ sở phủ nhận con người, phủ nhận 
trách nhiệm con người, cực kỳ bi quan tuyệt vọng, cực kỳ ích kỷ, 
cơ hội chủ nghĩa và hỗn thế chủ nghĩa. 


Toàn bộ hệ thống triết học phản động 


Chủ nghĩa duy tâm nào cũng là cái hoa không thành quả. 
Chủ nghĩa duy tâm của Trang Chu là hoa độc có nhiều màu sắc 
mê người. 


Ảnh hưởng tư tưởng rất lớn ở Trung Quốc, Việt Nam 
(Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Tản Đà). 


Có thể nói tư tưởng Nho gia nghèo nàn, vụn vặt, ràng buộc, 
không làm phát triển văn học nghệ thuật. Tư tưởng Lão Trang mở 
ra trước con người bị tù túng vì Nho giáo một thế giới tự nhiên 
không những vô cùng, vô tận mà còn phong phú, huyền ảo, hấp 
dẫn, khuyến khích con người phóng khoáng, thoát ly mọi ràng 
buộc, mở rộng trí tưởng tượng, lấy cá nhân làm xuất phát. Do đó 
tư tưởng Lão Trang thuận lợi cho sự phát triển nghệ thuật trong. 
chế độ phong kiến. Trong mỗi nhà nho thường có sự đấu tranh tư 
tưởng giữa Nho gia và Lão Trang. Đặt vấn đề xuất xử là phổ biến 
ở mọi nhà văn, nhà thơ trước đây (Đồ Phủ vấn thấy thẹn với Sào 
Do; Nguyễn Trãi vẫn lấy Sào Do làm tri kỷ). Cuộc đời nhà nho có 
một nửa Trang Chu; bất đắc chí, muốn thanh cao cũng tìm đến 
Trang Chu; bất đắc chí, túng dục cũng lấy lý thuyết ở Trang Chu, 
thậm chí trụy lạc như Dương Khuê cũng viện Trang Chu. Người ta 
chịu ảnh hưởng Trang Chu ở nhiều mặt, do nhiều lẽ: mê tự đo 
phóng khoáng, có khi dẫn đến thanh cao, chống phong kiến một 
cách tiêu cực, có khi túng dục; thích túng dục, khoái lạc, mê văn 
chương, mê cái ngụy biện có tính chất trí tuệ của Trang Chu. 


156 


Nhưng hoàn cảnh cụ thể của thời đại quyết định hơn đến sự 
ảnh hưởng. Do vậy tính chất Trang Chu ở mỗi người chịu ảnh 
hưởng không hẳn là của Trang Chu. Ví dụ tư tưởng “đời không có 
gì cả" ở thời Tấn không phải của Trang Chu (Trang Chu coi đời 
biến hoá, có thực sẽ thành mộng); tư tưởng “nhân sinh thích chí” 
là của Trang Chu, nhưng thực hiện bằng chơi gái - không phải 
Trang Chu; Tư tưởng tiêu dao đu là của Trang Chu, nhưng tiêu dao 
nơi thâm sơn cùng cốc - không phải của Trang Chu. 


Với nhà nho, tư tưởng Trang Chu có thể đem lại phong cách 
thanh cao nhàn dật, chống đối chế độ phong kiến, nhưng chỉ là 
tiêu cực, không đấu tranh. 


Tuy ảnh hưởng Trang Chu lớn nhưng ngày nay không còn 
ảnh hưởng, nên không đáng phê phán. 

Tư tưởng con người hay đi lối mòn. Nhân sinh quan dễ bắt 
gặp tư tưởng Trang Chu. Triết lý sinh tồn (Existentialisme) cũng là 
kiểu tư tưởng Trang Chu nhưng trên mảnh đất khác và hoàn cảnh 
khác. 


Tư tưởng cao ngạo, trung bình, vô trách nhiệm .... chưa phải 
Trang Tử nhưng được lý luận hóa sẽ có màu sắc Trang Tử. 


Phê phán tư tưởng Trang Chu là nhằm phê phán một cái gì 
còn có thể có. 

Sai lầm do hai nguyên nhân: 

1) Hệ thống tư tưởng Trang Chu phủ nhận cả lễ,đức, hình, 
pháp, nghĩa, lợi, phủ định con người để quay về hỗn độn là lúc thế 
giới chưa thành vật. 


Đối lập cả với nhân dân lao động. 


lấ7 


Đó là tiếng nói của giai cấp chủ nô phản động không còn tin 
hiện tại, không tin tương lai, không mơ màng gì thời quá khứ. Lập 
trường giai cấp phản động quyết định một sự phủ định tuyệt vọng 
như thế. 


Nhưng một lập trường giai cấp phản động cũng khó đến mức 
tuyệt vọng triệt để như Trang Chu. Nếu xã hội trước chưa có điều 
kiện tương tự thì xã hội sau có điều kiện. Cái đáng chú ý là bài ca 
đưa đám cho giai cấp không phải bao giờ cũng do người của giai 
cấp đó; vì giai cấp đó đang chết không đủ đẻ ra nhân tài khái quát. 


2) Người bị mắc còn do sai lầm nhận thức 


- Chủ nghĩa duy tâm nào cũng tuyệt đối hoá một chân lý 
tương đối (Lênin). Trang Chu biến biện chứng pháp thành tương 
đối luận: vật không có “bỉ”, “thị”, biết là biết một đoạn, phân cách 
tuyệt đối - tương đối một cách tuyệt đối, tìm một cái tuyệt đối là 
Đạo. 


Không thừa nhận một sự tĩnh dù chỉ tương đối sẽ phủ nhận 
sự phân biệt, không biết chân lý tương đối tiếp cận chân lý tuyệt 
đối. : 


“Đạo” nêu ra để phủ định “trời”, nhưng lại biến Đạo thành 
một thứ “trời”. Tương đối luận dần dần thành bất khả tri luận, rơi 
vào duy tâm khách quan. 


- Siêu hình: Với quan niệm hữu sở đãi, ông biện giải vẻ đạo 
và vật, nhưng không thấy nguyên nhân bên trong, sự tự vận động. 

Vô bỉ thị cũng dẫn đến bất khả trí trong quan hệ đạo và vật; 
thấy trường hợp mà không tìm ra quan hệ di đến bất khả tri. 


Sự tuyệt vọng về xã hội đưa đến thái độ tị thế, hỗn thế. 


Nhưng chỉ khi tuyệt vọng cả về trí tuệ mới dẫn đến vị kỷ (Trang 
Tử quan niệm trí tuệ và bản thân là một). 


158 


Cả hai nguyên nhân xã hội và nhận thức dẫn đến sự tuyệt 
vọng của Trang Chu. 


- Học thuyết Trang Chu là một bi kịch trí tuệ: 
+ Xuất phát từ vị ngã, đi đến vô kỷ; 


+ Xuất phát từ vô thần triệt để đi đến chỗ nhìn thế giới trước 
mắt là một đêm vô tận biến hoá, mở cửa cho tôn giáo 


+ Xuất phát từ việc đi tìm tự do tuyệt đối đi đến chỗ đầu hàng 
trước "mệnh”. 


+ Xuất phát từ cao ngạo đi đến bất lực, túng dục; 
+ Xuất phát từ tư biện, tin trí tuệ đi đến phủ nhận trí tuệ. 


- Có sự hạn chế của thời đại: điều kiện đấu tranh giai cấp, cơ 
sở kinh tế và nhận thức của con người trong mối tương quan với 
điều kiện xã hội đó, Trang Tử chịu sự hạn chế của thời đại. Trong 
số những nhà triết học tiên Tần, không ai thông minh như Trang 
Chu, nắm được ba cái cao của thời đại (nhận thức luận; biện chứng 
pháp: học thuyết đạo) có những suy nghĩ, phỏng đoán, nêu những 
vấn đề triết học lớn: tự do và tất yếu, không gian và thời gian .... 
Nhưng so với các nhà tư tưởng đương thời, ít ai phạm nhiều sai 
lâm tư tưởng như Trang Chu. 


Mạnh Tử không có một hệ thống chặt chẽ, nhưng tư tưởng 
còn yếu tố tiến bộ. 


Những thành tựu khoa học đương thời chưa giải đáp được vấn 
đề tự do và tất yếu. 


Khoa học tự nhiên chưa phát triển, con người còn chưa chế 
tạo được đồ vật .... 


159 


Khoa học xã hội chưa tiên đoán, chưa kế hoạch hoá được sự 
phát triển xã hội. 


Trong điều kiện đó: cường điệu năng động tính của con 
người sẽ đi đến ý chí luận; cường điệu sức mạnh của tự nhiên sẽ đi 
tới định mệnh luận. Ý chí luận và định mệnh luận đều thuộc chủ 
nghĩa duy tâm. 


Mạnh Tử vừa thừa nhận ý chí luận vừa phạm chủ nghĩa túc 
mệnh do chỗ chia phạm vi tác dụng của mệnh và lực. Chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan của Mạnh Tử phản ánh xu hướng giai cấp chủ 
nô phong kiến hóa, do đó còn thấy, còn công nhận vai trò con 
người. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Mạnh Tử ít nguy hiểm 
hơn. Đọc Mạnh Tử còn thấy tấm lòng vì đời. 


Trang Tử phủ nhận một cách có lý luận, tư duy tư biện tách 
rời thực tiễn. Trang Tử phạm sai lầm xa thực tiễn. 


Mặc gia, Nho gia, Pháp gia đều gắn với con người cứu thế. 


Trang Tử: tư duy tư biện không gắn thực tiễn là sai lầm nhận 
thức. Lập trường giai cấp trong học thuyết Trang Tử mới đưa đến 
tư tưởng Trang Tử. 


Quan tâm hơn hết là vấn để con người: con người chỉ đầy trí 
tuệ sẽ đi đến tàn nhẫn. Phải hài hoà trí tuệ và tình cảm. Trang Chu 
không thừa nhận con người xã hội, chủ trương vô ích cho xã hội, 
và bản thân không thoát khỏi bế tắc. 


(Ghỉ tại lớp học mùa đông 1967 tại Đạt Từ, Thái Nguyén.) 


NHO GIÁO 
VÀ 
NHO GIÁO Ở VIỆT NAM 


(Băng ghi âm bài giảng tháng 5 và 6 — 1991 tại Viện nghiên cứu 
Văn hoá Nghệ thuật (thuộc Bộ Văn hoá) ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội) 


Nói về Nho giáo ở Việt Nam là việc khó. Bấy lâu nay tôi vẫn 
nói về Nho giáo nói chung chứ chưa làm được một cái gì đó có thể 
gọi là lịch sử Nho giáo ở Việt Nam. Bài giảng này sẽ nhằm chủ 
yếu vào thực tế Việt Nam, nhưng đây chưa phải là một công trình 
nghiên cứu riêng hẳn về Nho giáo ở Việt Nam, bởi vì vẫn còn 
những vấn đề chưa ngã ngũ. Cách hiểu vẻ Nho giáo hiện nay đang 
phân tán, không nhất trí, ít ra là ở nước ta. Mà muốn giải thích 
được vấn để ở trong vùng ảnh hưởng Nho giáo là Trung Quốc, 
Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, chúng ta cần có một cách hiểu 
nhất quán và chính xác. Vì vậy, cần phải tìm một cách giải thích 
khác. 


Cách tiếp cận vấn đẻ của tôi ở bài giảng này không dựa vào 
các sách vở khác. Đây là phương pháp của cá nhân tôi. Hiệu quả 
hay không và hiệu quả đến mức nào, điều đó do các bạn phán xét. 

Bài giảng sẽ trình bày theo trình tự nội dung như sau: 

- Phần mở đầu. 

- Phần một: Nho giáo và nội dung học thuyết Nho giáo. 

- Phần hai: Điều kiện (cơ sở) tồn tại của Nho giáo. 


- Phần ba: Ảnh hưởng của Nho giáo. 


163 


PHẦN MỞ ĐẦU 


I. Những tiền đẻ lý luận thực tiễn của việc nghiên cứu 
Nho giáo 


Nho giáo là một học thuyết có ảnh hưởng lớn, sâu rộng và 
lâu dài ở vùng Đông Á (gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, 
và Việt Nam); các bạn có thể thấy là lên đến Mông Cổ và sang tới 
Lào, Campuchia thì ảnh hưởng ấy không còn nữa. Sau khi ra đời ở 
Trung Quốc, thế kỷ V tr.CN, đến khoảng thế kỷ II đầu CN (tức 
thời nhà Hán), Nho giáo đi sang phương Đông, sang Triều Tiên và 
xuống phía Nam sang Việt Nam. Thế kỷ VI, Nho giáo được những 
“quy hóa nhân” của Triều Tiên đưa sang Nhật Bản. Cho đến thế kỷ 
VI, VI (đời Tuỳ - Đường, Trung Quốc) vùng Đông Á (Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam) không những hoàn toàn 
chấp nhận Nho giáo là học thuyết chính thống của nhà nước mà 
đồng thời, ảnh hưởng Nho giáo Tuỳ - Đường của Trung Quốc vào 
các nước còn lại hầu như là giống nhau. Tất nhiên càng về sau, 
trình trạng đó có chuyển biến song rất hạn chế, cho đến thế kỷ 
XIX. Những xu hướng, những tư tưởng cụ thể thì có thể.khác nhau 
(chẳng hạn như ở Nhật Bản, tư tưởng Vương Dương Minh mạnh 
hơn), nhưng nhìn chung lại thì vẫn giống nhau. 


Như vậy, ta có thể khẳng định được rằng về cơ bản thì vai trò 
của Khổng Mạnh, Trình Chu ở đâu cũng như nhau. Cái khác chỉ 
bắt đầu vào thế kỷ XIX, khi phương Tây xâm nhập châu Á. Nó 
đánh vào Trung Quốc, vào Nhật Bản, vào Việt Nam và lần lượt các 
nước này có những số mệnh khác nhau. Nhật Bản đầu tiên bị 
đánh, chống trả lại thì thua và duy tân. Năm 1868, Nhật Bản đã 
duy tân, từ đó đến nay nước này trở thành một'cường quốc. Việt 
Nam thì chống Pháp; đến cuối thế kỷ XIX, Pháp thực hiện được sự 
thay đổi cơ cấu xã hội, biến Việt Nam thành nước thực dân nửa 


165 


phong kiến. Còn Trung Quốc là nước lớn, các nước đế quốc không 
để xảy ra tình trạng “ăn mảnh”, chiếm làm của riêng của ai được, 
cho nên họ chia Trung Quốc ra, làm Trung Quốc tuy không mất 
độc lập nhưng vẫn trở thành một thứ thuộc địa. Vận mệnh các 
nước Đông Á đó khác nhau. Rồi lại đến chuyện Nhật Bản xâm 
lược Triều Tiên, Nhật Bản chiếm Đài Loan; rồi Trung Quốc làm 
cách mạng, Việt Nam làm cách mạng.... Trong các quá trình đó, 
vấn đề thái độ đối với Nho giáo được đặt ra khá bức thiết. Người ta 
hiểu Nho giáo ra sao ? Người ta có thái độ đối với Nho giáo như 
thế nào ? 


Thứ nhất, từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, đứng trước sức 
mạnh của phương Tây, nhất là sức mạnh khoa học kỹ thuật, người 
ta thấy rằng Nho giáo là lực lượng cản trở sự phát triển, cho nên 
phong trào duy tân Âu hóa ở Nhật Bản ưu tiên dưa khoa học kỹ 
thuật vào và tổ chức xã hội theo lối phương Tây (Âu hóa như thế 
đặt ra vấn đề về văn hóa truyền thống mà trong đó Nho giáo là cái 
chủ yếu không thích hợp và có hại). Cuối thế kỷ XIX, ở Trung 
Quốc cũng duy tân, lên án chế độ chuyên chế và chế độ quan liêu, 
quy kết Nho giáo làm cho nước yếu dân hèn, đi ngược lại mục tiêu 
phú cường. Nói đúng ra, những đại biểu của phong trào duy tân 
như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu... không chống toàn bộ Nho 
giáo, họ vẫn cho Nho giáo là tốt, chỉ có điều về chính trị là có hại. 
Cho nên điều giữa thế kỷ XIX họ muốn chỉ là “Đông học vi thể, 
Tây học vi dụng” (tư tưởng phương Đông, dùng thêm kỹ thuật 
phương Tây). Đến cuối thế kỷ XIX, họ đi xa hơn, đòi hỏi phải sửa 
chữa “thể” tức thể chế chính trị, một số mặt về học thuật, văn 
hoá.... Thái độ của họ là hai mặt, một mặt ca tụng truyền thống 
văn hóa phương Đông (trong đó chủ yếu là Nho giáo); mặt khác 
vẫn cho rằng trong đó có những cái làm cho nước yếu dân hèn. 


Cái tư tưởng như vậy sang Việt Nam là từ các nhà nho duy 
tân: Nguyễn Thượng Hiền, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.... 
Phong trào Đông kinh nghĩa thục tiếp nhận tư tưởng như vậy. 
Luận điểm chính của họ vẫn là Nho giáo làm cho nước yếu dân 


166 


hèn, nhưng họ chống là chống người hủ nho chứ không phải chống 
Nho giáo. Tức là chống lại những nhà nho hư hỏng, làm bậy, làm 
không đúng như Khổng Mạnh. Chưa ai nói là Khổng Mạnh sai cả. 
Đầu thế kỷ XX, tình hình chung vẫn là như vậy. Đọc Văn minh 
tân học sách của Đông Kinh Nghĩa Thục, ta có thể thấy rõ thái độ 
của họ đối với Nho giáo. Nên học tương lai vẫn được xác định là 
học kinh truyện, nhưng là kinh truyện chính văn chứ không phải 
học giải thích. Cũng là tư tưởng Nho giáo nhưng đồng thời phải 
cộng thêm kế sách làm phú cường của phương Tây, kỹ thuật 
phương Tây; - họ nghĩ đó là giải pháp cho các nước châu Á. Đấy 
là một giai đoạn. 


Đến khi khoa học phương Đông đi theo hướng nghiên cứu 
Macxit, tức là phân tích từ góc độ giai cấp (ở Nhật Bản khoảng 
những năm 20, ở Trung Quốc vào khoảng cuối những năm 20, ở ta 
chậm hơn), thì thực ra mà nói, ở ta phải coi quyển Khổng giáo 
phê bình tiểu lưận của Đào Duy Anh là quyển đâu tiên áp dụng 
phê bình từ góc độ giai cấp, khi mà chính ngay đảng Cộng sản còn 
chưa có ý kiến gì về chuyện này. Thế mới có cái chuyện xem Nho 
giáo là tư tưởng phong kiến, là ý thức hệ phong kiến, và vì vậy sau 
này chỉ cần nói đánh phong kiến là trong đó bao hàm đánh Nho 
giáo, có nghĩa là không có Nho giáo riêng nữa, nó là một bộ phận 
hữu cơ của phong kiến mất rồi. Quan niệm đó kéo dài suốt từ đầu 
thế kỷ đến những năm 60. và vẫn tiếp tục quan niệm Nho giáo làm 
cho nước yếu dân hèn. 


Ngoài ra, cái cách coi “phong kiến” là trung quân, là gia 
trưởng, là tam tòng tứ đức, là đàn áp phụ nữ ... cũng là cách giải 
thích ý thức hệ phong kiến Nho giáo của ta. Hầu hết các sách vở 
của ta đều viết như vậy. Không kể giai đoạn đầu thế kỷ chống hủ 
nho, từ khi ta bắt đầu nghiên cứu một cách khoa học thì đầu tiên là 
Phan Khôi với 21 bài phê phán Nho giáo (1929), tiếp theo là“Trần 
Trọng Kim viết 2 quyển về Nho giáo (1930), rồi Đào Duy Anh 
viết Khổng giáo phê bình tiểu luận (1943)'.... Phan Bội Châu viết 
Khổng học đăng. Công trình nghiên cứu Nho giáo ở nước ta hình 


167 


như chỉ có thế. Ngoài ra cũng có những bài phê bình ý thức hệ 
phong kiến đăng rải rác trên báo chí nhưng không phải là nghiên 
cứu hẳn hoi. 


Tuy nhiên, từ những năm 60 trở đi thì vấn đề được đặt ra theo 
một cách khác, xuất phát điểm không phải từ trong nước ta mà là 
từ thế giới. 


Thứ nhất: Trên thế giới có hai sự kiện mà ảnh hưởng của nó 
làm cho người ta đặt lại vấn đề Nho giáo: một là chủ nghĩa Mao 
Trạch Đông (Maoisme), thập niên 60, ở Trung Quốc xảy ra việc 
giương cao mấy ngọn cờ hồng, toan chuyển cả thế giới đi theo chủ 
nghĩa Mao; #i là cuộc đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. 


Có thể nói, bấy giờ các nhà khoa học xã hội thế giới đổ tâm 
lực vào đó khá nhiều, bởi đó là sự việc đáng sợ. Nó xảy ra với một 
dân tộc có hàng 800 triệu con người lúc đó và nó lôi cuốn cả dân 
tộc đó đi theo một cách kinh khủng đến thế, nó phi nhân đạo đến 
thế, Mà lại là nhân danh chủ nghĩa xã hội. Người ta lo lắng liệu nó 
có trở thành một nguy cơ cho văn hoá nhân loại, cho nên người ta 
(cả phe tư bản chủ nghĩa lẫn phe xã hội chủ nghĩa) đều tập trung 
giải quyết sự việc đó. Lúc bấy giờ có đến hàng vạn quyền sách 
viết về Maoisme, trong đó có một điều đáng lưu ý là hầu như 
người nào đi tìm nguồn gốc của Maoisme cũng đều đi đến kết luận 
rằng nếu không có Nho giáo thì không có Maoisme, Maoisme chỉ 
ra đời ở các nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo. 


Như thế thì Triều Tiên có hay không có, Việt Nam có hay 
không có Maoisme? Bấy giờ ta cũng đã bàn đến chuyện đó, nhưng 
rồi dẹp đi nói không, thế là thôi không bàn cãi gì nữa. Nhưng hiện 
tượng Maoisme gắn với tư tưởng truyền thống, đặc biệt là gắn với 
Nho giáo, thì điều đó được coi là một định luật. Và lưu ý rằng, thật 
ra Việt Nam (và cả Triều Tiên nữa) có thể không học theo 
Maoisme nhưng rõ ràng là có làm giống như Maoisme. Mà như tôi 
đã nói, cái anh học theo mà làm sai thì còn dễ chữa, chứ cái anh tự 


168 


làm mà sai thì khó chữa hơn nhiều. Thể chế chính trị - xã hội của 
Bắc Triều Tiên và của Việt Nam có nhiều vấn đề cần nghiên cứu 
và nó có liên quan đến Nho giáo. Trong lúc đó Nhật Bản là một 
nước Nho giáo nhưng ảnh hưởng Maoisme rất ít. Bằng chứng là số 
người theo Maoisme ở Nhật thậm chí còn ít hơn ở Pháp. Một nước 
vốn ở trong vùng truyền thống của ảnh hưởng Nho giáo mà lại 
chịu ảnh hưởng Maoisme ít hơn một nước Tây Âu điển hình thì 
quả là một vấn đề. Nó là hiện tượng đầu tiên đặt lại vấn để Nho 
giáo và phương Đông. 


Thứ hai: Còn có một hiện tượng làm cho Nho giáo tự đặt lại 
vấn để là sự phát triển của các nước Nhật Bản, Nam Triều Tiên, 
Đài Loan, Hồng Công - bốn nơi được mệnh danh là “bốn con rồng. 
châu Á”. Năm 1968, Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tôkyô và các 
quốc gia tham dự đều mục kích sự phát triển đáng kinh ngạc của 
Nhật Bản. Người ta giật mình. Dân dần Nhật Bản trở thành mối lo 
ngại cạnh tranh của các nước Âu - Mỹ. Kinh tế Nhật Bản phát 
triển với tốc độ vượt hơn tốc độ trong 200 năm phát triển của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. Giới khoa học, nhất là giới kinh tế, của 
các nước Au Mỹ là chủ yếu, bát đầu tổ chức nghiên cứu xem tại 
sao Nhật Bản lại phát triển nhanh đến thế, cụ thể là họ nghiên cứu 
cách quản lý của Nhật. Vấn để này được lý giải tương đối ngắn 
gọn và rõ ràng trong quyển 7heórie Z (đã dịch sang tiếng Việt). 
Có một điều nổi bật: cách quản lý Nhật Bản không giống cách 
quản lý Âu Mỹ. Và tốc độ Nhật Bản đạt tới là siêu tốc chứ không 
phải như tốc độ ở Âu Mỹ. Ngoài ra còn chú ý nữa là sự phân tích 
trong quyển Le nouyeau monde sinisé của Léon Vandermersch. 
Sách này chia văn hóa thế giới thành các vùng như sau: vùng Bắc 
Mỹ (gồm Mỹ và Canada), vùng Tây Âu (gồm Anh, Đức, Pháp và 
các nước lân cận), vùng Đông Âu (gồm Liên Xô và các nước 
Đông Âu), vùng Đông Á (gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, 
không kể Việt Nam), vùng Đông Nam Á (gồm Thái Lan, Nam 
Dương...) và vùng. Ấn Độ. Họ chỉ tính đến bấy nhiêu vùng vì họ 
cho rằng những vùng khác sự phát triển của chúng không có ý 
nghĩa gì đáng kể. Trong lúc các vùng khác có tốc độ phát triển cao 


169 


nhất là 6% (thường là các nước mới, bởi tốc độ mới phát triển 
thường nhanh) thì ở Nhật Bản là 10%, Nam Triều Tiên thường 
thường là 15 - 16%, có lúc lên đến 25%. Ấn Độ, Bắc Mỹ hay Tây 
Âu không bao giờ đạt được đến tốc độ ấy. Đó là do cách quản lý, 
cách tổ chức kinh tế. Người ta nhận ra rằng cách tổ chức quản lý 
của Nhật Bản là tiếp nhận truyền thống Đông Á mà trước hết là 
Nho giáo. Kết luận: nếu không có Nho giáo thì không có sự tăng 
tốc đó. Sau này, những Nam Triều Tiên, Hồng Kông, Đài Loan, 
Singapore càng chứng minh cho luận điểm của họ. Nam Triều 
Tiên, Đài Loan, cho đến Hồng Kông đều là Trung Quốc, 
Singapore thì gần 80% dân số là Hoa Kiểu. Điều này chứng tỏ 
rằng con người vùng này, văn hóa vùng này đã có tác động lớn 
đến tốc độ phát triển kinh tế. Nó thể hiện cụ thể qua ba điều sau: 


Một: Vùng này là vùng hiếu học, dù nghèo cách mấy người 
ta cũng đi học. Cha mẹ coi chuyện cho con đi học là nhiệm vụ cao 
cả phải hoàn thành. Đó là một điều khác với châu Âu. 


Hai: Vùng này là vùng cần kiệm, chịu khó và chịu khổ, tiền 
của làm ra thường không tiêu hết mà luôn tích cóp, để dành. 


Ba: Vùng này là vùng có kỷ luật, nghe cấp trên, không hay 
chống đối, có trên dưới chứ không vô chính phủ. 


Đó chính là những cái do Nho giáo đào tạo, bồi dưỡng trong. 
nhiều thế hệ. Cho nên người ta cho rằng công nhân Nhật Bản, 
Nam Triều Tiên là công nhân 4# nhất, có chất lượng nhất vì 
nằm trong vùng văn hóa như vậy. Từ đó đặt ra vấn đề Nho giáo có 
sự tác động giúp ích cho phát triển, mà lại là phát triển táng tốc. 
Đây là sự nhận định ngược lại so với giai đoạn đầu thế kỷ trong 
cách nhìn Nho giáo. Và Nhật Bản đã cho rằng cho đến tân hôm 
nay Nhật Bản vẫn là một nước Nho giáo, rằng chủ nghĩa tư bản 
Nhật Bản là chủ nghĩa tư bản Khổng giáo, Nho giáo. Nó không 
giống với chủ nghĩa tư bản phương Tây là chủ nghĩa tư bản Tin 
Lành (Protestantisme). 


170 


Vậy là do hai sự kiện trên - sự kiện Maoisme và sự kiện phát 
triển tăng tốc ở Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan - mà người ta đặt 
lại vấn đề Nho giáo. 


Ở đây ta có thể lưu ý thêm hai điều nữa. 


Một là, đây là điều đã được Vandermersch lưu ý: nếu vùng 
Nho giáo bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt 
Nam thì vùng tăng tốc lại không có Việt Nam. Thậm chí, 
Vandermersch còn nói là trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Triều 
Tiên phát triển nhanh nhất thế giới thì Việt Nam phát triển chậm 
nhất hành tỉnh. Tại sao lại nghịch lý như vậy? Vandermersch đã 
phân tích khá kỹ nguyên nhân trong E nouveau monde simisé. 
Thế thì, Việt Nam là Đông Á hay là Đông Nam Á? Ảnh hưởng 
Nho giáo có còn để lại cái tốt cho Việt Nam hay không? Và Việt 
Nam có lợi dụng được cái tốt đó để đi lên hay không?.... Dù sao, 
ngày nay ta thảo luận vấn đề Nho giáo không phải với những yêu 
cầu của thời kỳ gia nhập quỹ đạo thế giới như hồi đầu thế kỷ nữa, 
tức là không phải vấn để Nho giáo làm cho hay không làm cho 
nước yếu đân hèn nữa, mà là Nho giáo và vấn đề hiện đại hóa. 


Hai là, khi để cập đến Nho giáo với vấn đề hiện đại hóa, một 
câu hỏi đặt ra là liệu đi theo chủ nghĩa xã hội thì có đi đến 
Maoisme không? Câu trả lời là có. Trong các nước xã hội chủ 
nghĩa nó từng dẫn đến Maoisme, còn trong các nước tư bản chủ 
nghĩa nó giúp cho sự phát triển tăng tốc. Từ những năm §0 trở lại 
đây, vấn đề ta nghĩ thế nào về Nho giáo trong quá trình hiện đại 
hóa đã được đặt ra. Hiện nay, bên cạnh vấn đề đó ta cần phải lưu ý 
một vấn đề khác nữa. 


Vào những năm 70, ở Việt Nam xuất hiện hiện tượng trong 


nhà trường học trò đối với thầy rất tồi tệ, không còn lễ phép với 
thầy. Lúc đó Giáo sư Nguyễn Lân viết bài về Tiên học Lẻ, hậu 


171 


học Văn và báo Tiền Phong đã chuẩn bị một trận công kích ông 
nếu không có sự can thiệp đúng lúc của Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng. Nhưng trong nhà trường vẫn ngày càng suy thoái đạo đức, 
làm cho không ít người cho rằng cần phải tái lập nề nếp thầy trò 
ngày xưa, nghĩa là phải “tôn sư trọng đạo”. 


Thứ nữa là trong gia đình, hai thế hệ cha và con ngày càng. 
xung đột, con cái ngày càng coi nhẹ nghĩa vụ chăm sóc phụng 
dưỡng cha mẹ. Nhiều người đòi hỏi khôi phục các nề nếp Nho 
giáo như hiếu thảo, coi trọng bà con họ hàng .... Gần đây lại có 
hiện tượng xây lại nhà thờ họ, nghĩa địa, coi sóc việc cúng tế..... 
Cách đây vài tháng, tôi đã đến ba gia đình ở xã Điện An (Quảng 
Nam - Đà Nắng). Có một gia đình ông bố 70 tuổi, người con trai 
khoảng 30 tuổi, ở riêng, làm bí thư Đoàn thanh niên. Trong cuộc 
nói chuyện giữa tôi và ông bố, người con không được xen vào, nếu 
muốn nói anh ta phải xin phép trước. Tôi hỏi: Thế trong nhà bác 
có khi nào bác ngồi nói chuyện với con bình đẳng không? Ông bố 
bảo: Không, khi nào tôi đã ngồi ở bàn thì con tôi không được ngồi 
trước mặt tôi, con tôi phải ngồi sang bên cạnh. Tôi lại hỏi: Con cái 
của bác bây giờ đi ở riêng cả, thế thì nó quan hệ với bác như thế 
nào? Ông bảo: Nó ở cững gần đây thôi cho nên ngày nào nó, vợ 
nó cũng tạt qua nhà tôi một tí rồi nó về, điêu đó là thường xuyên. 
Ông cụ có ba, bốn người con, trong đó có một đứa học đại học tại 
Huế. Ông kẻ: Con tôi 18 tuổi thì tôi bắt tự túc, nhưng nếu nó còn 
đi học thì tôi tiếp tục cho nó. Vì vậy đối với đứa con trên 18 tuổi 
đang học ở Huế, ông vẫn cho mỗi tháng 60.000 đồng. Vài tháng 
trước anh chàng tiêu hết tiền nhưng không dám xin thêm bố mẹ, 
viết thư về xin người anh ruột đã ở riêng. Nhưng mấy người anh 
ruột nhận được thư em liền “báo cáo” với bố mẹ. Ông bố bảo: Nó 
đã xin thì mày cứ gửi cho nó, nhưng báo cho nó biết là tao bảo 
cho chừng này. Có nghĩa là ông ấy vẫn chỉ huy. Khi tôi hỏi đến 
chuyện quan hệ họ hàng ruột thịt trong gia đình, ông bảo là: Đi /qï 


(1) Tác giả đã nhắc đến sự kiện này trong Lời fựa (1994) cho cuốn Đến hiện 
đại từ truyền thống xuất bản lần đầu (xem sách trên, XE lần hai, Nxb Văn hoá, 
H. 1996, tr.7 - tr. 9~ Người biên soạn chú). 


172 


nhiều thì cũng không có thời giờ, bình thường thì cũng ít thôi 
nhưng ốm đau thì dứt khoát phải ở bên nhau. Giỗ thì dứt khoát 
dứa nào cũng phải đến, mà không đến thì phải xin phép. Đây rõ 
ràng là một ví dụ điển hình về sự khôi phục nề nếp cũ. 


Lần ấy, tôi được đọc một cái tộc ước mới viết, thông qua rồi 
mà chưa được lưu hành. Đó là một cái họ mà phạm vi cư trú từ 
Quảng Ngãi ra tới Quảng Nam. Ở Quảng Nam nó rải ra đến ba 
huyện, không rõ có bao nhiêu nhân khẩu nhưng hiện nay gồm có 
bốn chỉ (vùng này gọi là phái). Họ làm tộc ước như sau: PÒhdi khói 
phục tất cả các quan hệ họ hàng (có một lý do là để con cháu họ 
mình không thua họ khác); Trong thể lệ giáo dục có một điều là, 
những người bất hiếu (đối xứ với cha mẹ không tốt, không nuôi 
cha mẹ), bất mục (hỗn hào với anh em) thì bị họ đưa ra giáo dục ở 
phái, nếu nhưt ở phái cũng không được thì sẽ đưa lên tộc (từ Quảng 
Ngái đến Quảng Nam), nếu như đưa lên tộc cũng không được nữa 
thì khai trừ khỏi tộc và báo cáo cho chính quyền. Như vậy, vai trò 
của chính quyền trong việc bảo vệ tộc ước được mặc nhiên thừa 
nhận. Và kiểu khai trừ kia hệt như một hình thức rút “phép thông, 
công”. Chính cái họ đó đã làm một nhà thờ họ hết 25 triệu đồng. 
Đó càng là một bằng chứng khẳng định tầm quan trọng của việc 
khôi phục nề nếp họ hàng gia đình trong ý thức nhiều người dân. 


Cồn có một điều nữa là hiện nay, người già, nhất là các cán 
bộ quân đội vẻ hưu vì nghĩ lại về chuyện ta đã đập phá nhiều thứ 
trước kia, nên rất muốn khôi phục nề nếp Nho giáo cũ. Trong tình 
hình xã hội lộn xộn, “người già sợ trẻ con”, người ta không tránh 
khỏi nghĩ rằng khôi phục trật tự trên dưới theo Nho giáo là có ích. 
Chung quy, người ta nghĩ rằng đó là một cách ổn định xã hội, giữ 
vững truyền thống đồng thời lại vẫn phát triển được. Vấn đề khôi 
phục nề nếp cũ Nho giáo này nếu đặt trên quy mô rộng, nó sẽ gây 
ảnh hưởng nhất định đến văn hóa. 


Vấn đề Nho giáo ngày nay đã được đặt ra theo hướng khác. 
Nó liên quan đến vấn để hiện đại hóa đất nước, liên quan đến 


123 


nhiều mặt của văn hóa và có thể nói đến sự phát triển của con 
người Việt Nam. Theo cách như vậy, ta nên suy nghĩ về vấn đẻ 
Vandermersch đã đặt ra: Tại sao Việt Nam cũng ở trong vùng ấy 
mà lại không đi giống như các nước khác, liệu Việt Nam là Đông, 
A hay Đông Nam Ä? 


Việt Nam vừa là Đông Á vừa là Đông Nam Á. Vốn Việt 
Nam là Đông Nam Á, giống như vùng Miên Lào và ở dưới Nam Á 
này. Nhưng văn hóa Đông Á tràn vào Việt Nam từ con đường Bắc 
Bộ, nên ta có thể suy ra rằng từ Bắc Bộ, không kể các vùng thiểu 
số, tức là miễn người Kinh, đồng bằng sông Hồng vào đến Thanh 
Hóa - Nghệ An. Ở trong kia, từ thế kỷ XVII văn hóa Đông Á vào 
vùng Thuận Quảng mà vào Quảng là chính, rồi là Quảng Ngãi, 
Quảng Nam, Bình Định. Sau này mới đến Huế, khi là kinh đô, 
Huế là nơi tứ phương tụ hội, cho nên Huế vẫn khác Quảng Nam. 
Còn ở Gia Định, văn hóa Chàm - Khơme đến trước nhưng người 
Minh Hương, người Hoa Kiểu lại mạnh hơn. Nó tạo ra một vùng 
văn hoá khác với ngoài Bắc. Như vậy: Nho giáo ảnh hưởng đến 
Việt Nam ở vùng thứ nhất chủ yếu là từ miền Bắc cho đến Nghệ 
Tĩnh; ảnh hưởng đó khác đi ở vùng Quảng Nam và xung quanh; 
ảnh hưởng đó cũng khác nữa ở vùng Gia Định. Do đó, có thể nói, 
Việt Nam vừa là Đông Nam Á vừa là Đông Á, chứ không chỉ là 
Đông Á. 


Nhưng điều đó không ngăn cản Nho giáo bộc lộ sự ảnh 
hưởng rất mạnh về chính trị, về xã hội và về học thuật, bởi nó ảnh 
hưởng từ trên xuống. Trong cách sống hàng ngày hay trong nhiều 
mặt văn hóa, ảnh hưởng của Nho giáo không nhiều lắm, thậm chí 
còn mang nhiều tính chất pha tạp. Nhưng về ba lĩnh vực chính trị, 
xã hội và học thuật thì Nho giáo chiếm thế thượng phong. Nhà 
nước dùng Nho giáo để tổ chức chính quyền, tổ chức xã hội và 
dùng Nho giáo làm nền tảng giáo dục, học thuật, khoa cử. Thực tế 
đó cho phép ta kết luận rằng nếu như không hiểu kỹ Nho giáo thì 
ta không giải quyết được rất nhiều vấn để quan trọng của“ Việt 


174 


Nam trong chính trị, xã hội, học thuật, văn hóa. Nói cau khác, 
nếu không hiểu Nho giáo thì không hiểu được Việt Nam. 


Trong bài viết Mấy vấn đề nghiên cứu Nho giáo”) tôi có nói 
rằng ngày nay người ta tưởng rằng mình không còn Nho nữa bởi 
có còn ai học chữ Nho và thông thuộc kinh điển nữa đâu (nếu còn 
thì rất ít, thường là thế hệ trước còn sót lại). Nhưng cách sống 
người Việt thì vẫn rất Nho. Cả hình thức nhà nước và nhiều vấn đề 
văn hóa cũng vậy. Rõ ràng, vấn đề Nho giáo không phải chỉ là của 
quá khứ, nó liên quan chặt chẽ đến những vấn đề hiện tại của Việt 
Nam. 


2. Góc độ tiếp cận Nho giáo 


Bây giờ tôi nói về việc nên chọn cách nghiên cứu như thế 
nào? 


Việc nghiên cứu Nho giáo ở phương Đông diễn ra chậm hơn 
ở phương Tây. Cho đến thế kỷ XIX, ở phương Đông vẫn coi Nho 
giáo là học thuyết chính thống của nhà nước, vì vậy cách nghiên 
cứu, cách học Nho giáo có hai tính chất: Một là kinh viện. Hai là 
tiên chú. 


Kinh viện (coi lời thánh hiền là chuẩn mực, hoàn toàn nghe 
theo, không dám nghỉ ngờ tranh cãi) hay điên chứ (chú thích câu 
chữ để có thể hiểu được chứ không nghiên cứu, tức không có vấn 
để phê phán) thì đều là hoàn toàn nghe theo lời thánh hiển. Cái 
học phonš phương Đông là như vậy, cho đến cuối thế kỷ XIX, 
thâm chí còn sau này nữa, phương Đông vẫn theo cách học này. 
Chỉ đến khi các học giả phương Tây tiếp xúc với phương Đông, họ 
đứng trước một đạng tư tưởng rất lạ, không giống họ, của người 
bản xứ: họ hứng thú và tự lãnh trách nhiệm giải thích sự khác lạ 


(1) Tức là Äfấy ý kiến về Nho giáo. xem: Trấn Đình Hượu Đến hiện đại từ 
truyền thống, Nxb. Văn hóa, H., 1996, tr. 21 đến tr. 10§ (Người biên soạn). 


H75 


đó. Họ là những nhà Đông phương học đầu tiên nghiên cứu Nho 
giáo một cách có khoa học. 


Chính vì khoa học, nên không có gì lạ là các sách viết về 
Nho giáo của phương Tây chất lượng cao hơn của phương Đông. 
Các bạn đọc sẽ thấy Đức, Pháp viết hay hơn là bản thân Trung 
Quốc viết về Trung Quốc. Trình độ khoa học của ta thấp hơn, có 
một thời ta cho rằng muốn nghiên cứu Trung Quốc thì phải sang 
Trung Quốc mà học; cách nghĩ ấy không khoa học. Thực tế, sách 
Đức, Pháp viết vẻ Trung Quốc còn hay hơn nhiều so với sách 
Trung Quốc viết về Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây có vài quyển 
sách của Nhật Bản viết khá tốt. Thêm nữa, mười năm nay nghe nói 
ở Trung Quốc có nhiều công trình nghiên cứu hay về phương 
Đông, nhưng sách vở Trung Quốc không sang ta, tôi nghe nói chứ 
chưa được đọc. Có khả năng là sau mươi, mười lãm năm nữa 
phương Đông bàn vẻ phương Đông sẽ hay hơn phương Tây, nhưng 
cho đến bây giờ thì phương Tây bàn vẫn hay hơn. 


Như vậy, ở cả Đông lẫn Tây đều có rất nhiều công trình 
nghiên cứu Nho giáo. Nho giáo có lịch sử 25 thế kỷ ở 4 nước nên 
sách vở viết về nó rất nhiều. Làm thế nào để có một cách nhìn 
nhận về Nho giáo ngắn gọn và đúng đắn, đó là một điều khó. Và 
chúng ta nên theo cách thế nào để nhìn đối tượng cho rõ mà 
nghiên cứu. Đó cũng là một vấn đề. Lâu nay người ta vẫn phân 
chia lịch sử phát triển của Nho giáo thành ba thời kỳ: 

- Một là thời kỳ Tiên Tần (Nho giáo Khổng Mạnh): Sự phát 
triển Nho giáo từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến năm 22I 
tr.CN. tức là năm Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. 


- Hai là Nho giáo thời Lưỡng Hán tịnh Nho): từ thế kỷ II 
tr.CN đến thế kỷ II sau CN. 


- Ba là Nho giáo thời Tống (Tống Nho): từ thế kỷ XI về sau. 


176 


Đó là sự phân chia theo thời gian. Theo không gian, ngoài 
Nho giáo ở Trung Quốc người ta còn nói đến Nho giáo Nhật Bản, 
Nho giáo Triều Tiên và Nho giáo Việt Nam. Sự phân chia như thế 
là chính xác, song nó có thực sự cần thiết không ? Ta có thể bàn 
đến một Nho giáo chung không? Tức là có một Nho giáo chung 
của cả ba thời kỳ đó ở Trung Quốc và cả ba nước ấy? Tức là đi sâu 
vào một cái gì đó như là một định tính của Nho giáo, còn nó thì 
còn Nho mà không còn nó thì không còn Nho. 


Muốn cho ngắn gọn, ta phải bàn về Nho giáo ấy chứ nếu tính 
theo thời kỳ thì không còn cách nào khác là học lịch sử, mà phải là 
lịch sử tư tưởng Trung Quốc, lịch sử tư tưởng Triều Tiên, lịch sử tư 
tưởng Nhật Bản, lịch sử tư tưởng Việt Nam. Công việc đó cực kỳ 
nhiêu khê, chứ không hề đơn giản. 


Cho nên cách tôi chọn là nói về một Nho giáo đúng với tất 
cả. Vấn đề đó có cơ sở khoa học không ? Ý định ấy tốt, nhưng nếu 
làm như thế lại là làm bậy, thì có được không? Cho nên phải giải 
thích làm như thế là có cơ sở. Tôi sẽ nói là tuy có sự phát triển như 
vậy nhưng vẫn bảo vệ một điều không thay đổi của Nho giáo. Hai 
là Nho giáo từ Đường, Tống sang Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam 
và nó cũng bảo vệ đúng những cái đó. Như vậy tuy có đị biệt giữa 
ba nên văn hóa Nho giáo này nhưng những dị biệt ấy vẫn trên cơ 
Sở tôn trọng và bảo vệ một cái gì đấy không thay đổi của Nho 
giáo. ` 


Nho giáo thời Tiên Tần tất nhiên là tính từ Khổng Tử. Khổng 
Tử được coi là người đặt nền móng cho Nho giáo, là ông tổ của 
Nho giáo. Hai thế kỷ sau khi ông mất, Nho giáo chia làm tám phái 
(Nho phân vi bát) mà hai phái nổi bật hơn cả là Tuân và Mạnh. 
Điều đáng lưu ý là Tuân Tử về mặt triết học thì sâu sắc hơn và về 
mặt lịch sử thì tiến bộ hơn Mạnh Tử, nhưng Tuân Tử lại đi trái với 
Nho giáo truyền thống, chỉ nổi bật thời Xuân Thu Chiến Quốc, từ 
đời Hán về sau thì hầu như mất ảnh hưởng. Thay vào đó là Mạnh 


171 


"Tử. Cả bốn nước Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam 
đều theo khuynh hướng giống nhau là đề cao Khổng Mạnh. 


Đến đời Hán, Tần Thủy Hoàng chủ trương Pháp trị, tức là 
một tư tưởng bắt đầu từ Tuân Tử sang Hàn Phi (kết hợp tư tưởng 
Đạo gia, Pháp gia, tư tưởng Nho gia). Hai học trò của Tuân Tử là 
Hàn Phi và Lý Tư, trong đó Lý Tư là tế tướng của Tần Thủy 
Hoàng. Lý Tư ra lệnh phần thư khanh nho (đốt sách và chôn nho 
sỹ. Đốt sách là đốt sách Nho giáo, kinh điển, triết học, luân lý đạo 
đức, chính trị ..., chỉ để lại sách luật, sách nông học, y học .... 
Khanh nho là chuyện chôn sống nhà nho, kể cả những người hay 
bàn luận chính trị theo kiểu nhà nho (lấy kinh điển để bàn chính 
trị). Sau công cuộc phần thư khanh nho này, Pháp trị được độc 
tôn, và Tần hoàng đế đẩy Pháp trị lên đỉnh điểm, cai trị cực kì tàn 
bạo. Pháp gia vốn chủ trương mọi điều bình đẳng trước pháp luật 
và chỉ cần nghe theo pháp luật, nhưng lại xem con người bình 
đẳng trước pháp luật chỉ như những súc vật, sự bình đẳng trước 
pháp luật kia có nghĩa là ai có ích thì mới cho ăn, mới thưởng cho, 
mà thưởng càng hậu nó càng hãng máu nó làm. Đó là một quan 
niệm rất mất nhân tính của Pháp gia. 


Cho nên thuyết nhân nghĩa của Nho gia chống Pháp trị cũng 
có nghĩa là chống bạo tàn, đề cao nhân tính. Nhưng đồng thời, 
Nho giáo lại đưa ra cách cai trị theo kiểu gia trưởng. Chung quy, 
cả hai đều đứng trên lập trường vương công, chứ không phải lập 
trường của nhân dân. 


Nhà Hán lên, đưa Nho giáo lên địa vị thống trị, chống lại 
Pháp trị bằng những hành động của Trương Lương mà tôi cho là 
cực kỳ cố ý nghĩa: 


- Một: Phế bỏ pháp luật phức tạp của nhà Tần, đưa ra Ước 
pháp tam chương gồm ba điều ai giết người thì phải chết, ai ăn 
trộm thì thế nào, ai làm gì khác thì sao, túc là khôi phục cách sống 
đơn giản của nông thôn, của công xã. 


178 


- Hai: Khôi phục quyền tam kha, tam lạc, tức là địa vị cha 
anh trong xã hội 


- Ba: Dùng cỗ thái lao tế Khổng Tử. 


Tóm lại, Trương Lương đã trở về với cách sống đơn giản của 
các công xã, khôi phục Nho giáo. Đến đời Hán Võ Đế, Nho giáo 
được độc tôn. Hán Võ Đế đã giải quyết vấn để hương đảng tộc 
eư, đưa Nho giáo lên làm quốc giáo, tổ chức thi cử chọn hiển tài. 
Mà Hán Võ Đế dựa vào tư tưởng Đồng Trọng Thư, nên Hán Nho 
là Nho Đồng Trọng Thư. Đồng Trọng Thư không thay đổi tư 
tưởng Nho giáo Khổng Mạnh, mà tổ chức Nho giáo thành một thể 
chế chính trị và một tôn giáo. Cụ thể Đồng Trọng Thư đã biến 
thành những giáo điều, thành những “dogme” để thực hiện theo 
hai hướng thể chế chính trị và tôn giáo. Cho nên, Nho giáo đời 
Hán có tính chất chính trị, học thuyết nhà nước và *dogme”, giáo 
điều. 


Khác với Nho giáo thời Khổng Mạnh là Nho giáo dựa vào 
Kinh Thi, Kinh Thư và Kinh Lễ, Nho giáo đời Hán chủ yếu dựa 
vào Kinh Xuân Thu. Kinh Xuân Thu là bộ sử nước Lỗ mà trong 
đó căn cứ và việc đúng lễ hay không đúng lễ của ông vua để phê 
phán và thêm chữ (chiêu đài). Đây là Nho giáo trong hình thức 
thực hành (căn sử thực hành). Đồng Trọng Thư đề cao Kinh Xuân 
Thu này. Nho giáo đến đời Hán do vậy trở thành một học thuyết 
thực hành để thực hiện trong chính trị và tôn giáo. Tư tưởng như 
vậy kéo dài đến thế kỷ VIII. 


Nhà Hán đưa Nho giáo lên vị trí độc tôn, nhưng lại phải gánh 
chịu hậu quả của cuộc phần thư khanh nhớ xưa kia. Sách vở bị 
nhà Tần đốt hết đẫn đến tình trạng không ai biết Nho giáo là gì. 
Hán Võ Đế đã ra lệnh khuyến khích dâng sách giảng kinh. Nhiều 
người ngày xưa đọc thuộc bây giờ chép lại (Kinh 7È¿ là do Phục 
Sinh đọc thuộc cho ghi lại, Xirh Thư cũng vậy). Nhưng cũng có 
chuyện sách bậy, sách rởm. Có nhiều người dâng những sách do 


179 


chính họ làm ra bằng cách này hay cách khác. Vụ làm sách rởm 
có tính chất lịch sử nhất là vụ của cháu Khổng Tử là Khổng An 
Quốc. Anh này báo là nhà Khổng Tử đổ nên trong vách tìm được 
tất cả các kinh sách đầy đủ và dâng vua chỗ sách đó. Sách từ trong 
nhà Khổng Tử thì không thể nghỉ ngờ được gì về tính chính thống 
của nó. Nhưng về sau người ta tranh cãi mãi và thấy rằng đó chính 
là sách của Khổng An Quốc làm chứ không phải sách của Khổng 
Tử. Rốt cuộc là cuộc tranh luận kim văn, cổ văn, thật giả kéo dài 
từ thời Hán đến mãi thế kỷ XIX, rất phức tạp. Vì vậy, ba ông vưa 
nhà Hán quyết định triệu tập các học giả ở Thạch Ngự Các, ngồi 
bàn nhau từng câu từng chữ xem giải nghĩa như thế nào và người 
quyết định cuối cùng là vua. Quyết định xong rồi thì đem chọn 
một cách giải thích chính và khác lên trên đá đặt ở nhà Thái Học, 
coi đó là kinh điển chính thức của nhà nước. Người đứng ra làm 
công việc khó khăn đó, người được tôn trọng nhất là Trịnh Huyền. 


Trong Tam Quốc chá có hai chỉ tiết ít người để ý. Một là chỉ 
tiết kể Lưu Bị học với Trịnh Huyền, ý muốn đề cao Lưu Bị học 
vấn uyên thâm, được học với người thầy lớn nhất nước thời bấy 
giờ, hai là kể Quan Vân Trường rất thích và am hiểu Kinh Xuân 
Thu, ý muốn đề cao trình độ văn hóa của ông. Đời Hán là vậy. 
Đời Hán là Đổng Trọng Thư, là Trịnh Huyền, là X¿w Xuán Thu. 
Chung quy học thuyết Nho giáo được đưa vào thực hiện trong 
chính trị và trong tôn giáo. Nhưng nội dung nghĩa lý cũng như tất 
cả mọi cái của Nho giáo đều không thay đổi. 


Từ đời Đường đến Chu Hy (mà Konrad cho đó là thời kỳ 
“Phục hưng” của Trung Quốc), có một sự đối lập lại tư tưởng Nho 
chính thống mà nội dung của nó là khôi phục tư tưởng nhân nghĩa 
của Nho giáo. Đó là một điểm: Mới là một điểm thôi vì đến Tống 
Nho thì Nho giáo mới hoàn thành các hệ vấn đề của nó và thành 
một hệ triết học. 


Một điểm quan trọng nữa là từ Đường đến Tống có một trào 
lưu nhân đạo chủ nghĩa, đại điện là Hàn Dũ và Chu Hy. 


180 


Cuối cùng là sự liên quan đến Tống Nho và Nho giáo Việt 
Nam là Chu Hy (1132 - 1200). Sau khi Chu Hy chết, nhà Tống 
cũng mất, tiếp theo là nhà Nguyên. sau đó nhà Minh đánh đổ nhà 
Nguyên khôi phục Trung Quốc. Thái Tổ nhà Minh là Chu Nguyên 
Chương tự nhận là con cháu Chu Hy, vì vậy Chu Hy được đề cao, 
tất cả tác phẩm Trình Chu được nhà Minh coi là chính thống. Tống 
Nho chính thức trở thành học thuyết nhà nước vào giữa đời Minh. 
Năm 1414, nhà Minh tiến hành tập hợp các chú thích được coi là 
chính thống và in thành sách Wgã kinh đại toàn, thừa nhận cách 
giải thích của Trình Chu là chính. Lúc đó nước ta đang bị nhà 
Minh đô hộ, nhà Minh coi An Nam là một vùng nội địa, vì thế 
nước ta cũng là một đơn vị được gửi sách Öai đoàn đến. Ngoài ra, 
năm 1434, sau khi Lê Thái Tổ đánh thắng quân Minh, Nguyễn 
Trãi đã cử mấy phái đoàn sang Trung Quốc để xin sách Đại toàn 
về truyền bá. Chơ đến thế kỷ XIX, các khoa thi của ta vẫn lấy sách 
Đại toàn là sách chính thức. Như vậy, từ thế kỷ XVđến thế kỷ 
XIX, đầu thế kỷ XX cách giải thích kinh điển Nho giáo ở Việt 
Nam là theo sách Đại foàn. Ở Trung Quốc có lúc xuất hiện những 
khuynh hướng không hoàn toàn đồng ý với Trình Chu như tư 
tưởng Vương Dương Minh, Lục Cửu Uyên, nhưng ở Việt Nam hầu 
như không ai biết đến. Xu hướng học tập theo kiểu Vương An 
Thạch ở nước ta cũng không có (chính xác thì có Hồ Quý Ly, 
nhưng vận của nhà Hồ quá ngắn). Như vậy, ở ta theo kiểu Khổng 
Mạnh Trình Chu - tức là giải thích, tiên chú Khổng Mạnh theo 
cách của Trình Chu. Nguyễn Trãi viết rằng “tuấn kiệt như sao buổi 
sớm, nhân tài như lá mùa thu”, học thuật không có ai cả, không 
phải là không có lý. Từ đời Trần ở Việt Nam số người Nho học 
chưa có bao nhiêu, mà những nho sĩ đầu tiên của ta là Chu Văn 
An, Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát .... đều là Tống 
Nho cả. Từ họ đến Nguyễn Trãi rồi đến thế kỷ XIX, Nho học Việt 
Nam là Tống Nho, chống Phật theo kiểu Tống Nho. Trong bài Đặc 
điểm của tư tưởng Việt Nam (quyền Kịch sử tư tưởng Việt Nam), 
tôi có nói rằng tôi không tin là Nho giáo đời Hán và Nho giáo đời 
Đường được truyền bá sâu sắc ở Việt Nam. Bởi vì đời Hán thì họ 
chưa in được sách vở, còn đời Đường tuy đã in được nhưng nho sĩ 


181 


Việt Nam đi thi còn phải sang tận Tràng An, làm sao có được sách 
vở mà truyền bá. Nho giáo được truyền bá sâu sắc ở Việt Nam là 
Tống Nho. Khác với ở Nhật là nơi Nho giáo phát triển độc lập với 
Nho giáo Trung Quốc. Bên Nhật không có khoa cử Nho học, do 
đó Nho học làm hình thành các trường học thuật. Trong các trường. 
học thuật đó, người Nhật tiếp xúc với Trung Quốc nên các xu 
hướng của Vương Dương Minh, Lục Cửu Uyên có sang Nhật. Ở 
Việt Nam không như vậy, cho nên Việt Nam thuần theo Trình 
Chu. 


Có một giai đoạn hơi khác đi một chút và cần lưu ý đối với 
Nho giáo ở Việt Nam là giai đoạn Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn đi sứ 
Trung Quốc, ở một năm bên ấy, đọc khá nhiều sách theo xu hướng 
Minh Thanh (cũng là xu hướng Chu) thiên về khảo chứng, tranh 
luận. Lê Quý Đôn học theo xu hướng đó nên viết sử, viết Phủ biên 
tạp lục, viết các sách sưu tâm văn hóa không giống với trước. 
Nhưng học trò Lê Quý Đôn vẻ mặt này cũng chỉ có mấy người: 
Bùi Dương Lịch, Bài Huy Bích.... Đến thế hệ sau họ thì Nho giáo 
lại trở về với lối học từ chương, tầm chương trích cú, bởi khảo biện 
sưu tầm không giúp ích gì cho việc thi cử đỗ đạt cả. 


Ở Nam Bộ, Nho giáo không phải truyền bá từ ngoài Bắc vào 
mà theo đường Hoa Kiểu vào Hà Tiên. Đọc Hè Tiên bát cảnh 
thập vịnh, ta thấy các trí thức Hoa Kiểu sang Hà Tiên làm thơ văn 
rồi về in ở Quảng Đông, sau lại gửi sách sang Việt Nam. Trí thức 
Hoa Kiều vừa ở Hà Tiên vừa ở Gia Định. Gia Định tam giá đều là 
Hoa Kiều cả, người là Minh Hương, người trực tiếp từ Tàu sang. 
Ví như Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức .... Gia Long lên là dựa 
vào trí thức Nam Bộ như các ông này. Cho nên lối chú thích kinh 
điển theo kiểu khảo chứng Minh Thanh đã xuất hiện trong các bộ 
Đại Nam thực lục, Đại Nam nhát thống chí... các bộ hội điển 
đêu mang ảnh hưởng khác chứ không chỉ nhà nho miền Bắc mới 
làm được. Nhưng dù sao thì Nho giáo ở miền Nam vẫn phát triển 
chậm nhiều so với miền Bắc, đến Phan Thanh Giản mới có vị Tiến 
sĩ đầu tiên, làm cho nền học thuật ở Nam Bộ vẫn khó định hình. 


182 


Thời Minh Mạng, Thiệu Trị, nhất là thời Tự Đức, các khoa 
thi tiến sĩ vẫn được tổ chức thường xuyên, thi theo lối từ chương, 
thi thơ văn phú lục, và các ông đồ Bắc Bộ chiếm hết bảng vàng. 
Các vị tiến sĩ nhà Nguyễn đại đa số là nho sĩ Bắc Hà, học theo lối 
từ chương miền Bắc, vào triều đình lại nắm giữ hết các vị trí chính 
trị, học thuật; rốt cục, Nho giáo hai miền “thu về một mối”. 


Trở lại vấn đề Tống Nho. Như trên trình bày, Tống Nho là 
khuynh hướng đưa Nho giáo thành một hệ triết học, khôi phục nội 
dung chính của Nho giáo là hân nghĩa, và tìm cách nối tư tưởng 
nhân nghĩa này với thế giới quan, với vũ trụ, với chính trị, với đạo 
đức. Tức là đem tất cả quy về hán nghĩa. Vậy thì kinh điển mà 
Tống Nho dựa vào là gì ? là Kinh Dịch. Phần vũ trụ quan vẫn là 
phần quan trọng nhất nên Kinh Dịch được đưa lên hàng đầu. Như 
vậy, thời Tiên Tần, Nho giáo là Thi, Thư, Lễ; thời Hán Nho giáo 
là Kinh Xuân Thu; thời Tống là Kinh Địch .... đó là sự biến 
chuyển khác nhau của Nho giáo. Đến đời Minh Thanh xuất hiện 
xu hướng "khảo chứng biện luận” cũng chỉ là làm rõ nghĩa chứ 
không phải là thay đổi nội dung. Không chỉ ở Trung Quốc mà ở 
Việt Nam, ở Nhật Bản về đại thể nội dung không khác di, nên tôi 
cho rằng có thể nói đến một Nho giáo chung, nếu còn cái đó là 
còn Nho và không còn cái đó là không còn Nho. 


Bàn về đối tượng nghiên cứu là như vậy. 
3. Về phương pháp nghiên cứu Nho giáo 


Về phương pháp, bấy lâu nay ta có mấy cách nghiên cứu về 
Nho giáo như sau: 


Một: Ta nói rằng Nho giáo là một học thuyết phong kiến với 
nội dung chính là trung, hiếu, tiết, nghĩa; là tam tòng tứ đức. Nói 
cách khác, Nho giáo là học thuyết bênh vực tam quyền: quân 
quyền, phụ quyền, nam quyền. Vì vậy nó là phong kiến, là phản 
động, phải quét sạch nó đi. 


183 


Hai: Về nội dung Nho giáo có hai khuynh hướng chính. 


Thứ nhất: Nội dung Nho giáo là trung, hiếu, tiết, nghĩa, hay 
chỉ là rung nghĩa. 


Thứ hai: Nội dung Nho giáo là nhán nghĩa, hay chỉ là nhân. 


Ngoài ra, còn có người nói hình thức Nho giáo là cương 
thường, người nói là trung dung, người nói là tuỳ thời biến 
địch.... Nói như thế đều đúng cả, vì dựa vào kinh nào thời nào thì 
Nho giáo nó đúng như vậy: đời Hán thì là rung - hiếu - tiết - 
nghĩa, đời Tống thì phải là fwỳ thời biến dịch; đời Xuân Thu 
Chiến Quốc là nhân nghĩa; trở về đời Khổng Tử thì là nhân, sang 
Mạnh Tử thì là nhân nghĩa ... 


Còn có một phương pháp nữa mà nhiều người sử dụng là 
phân tích từ góc độ giai cấp và tìm nội dung giai cấp của Nho 
giáo, tức là đi vào bản chất. Khi nói Nho giáo là phong kiến tức là 
đi theo hướng nghiên cứu này. Cách nghiên cứu giai cấp, lấy nội 
dung giai cấp là chính không phải là sai, chỉ có điêu dựa vào đây 
để tìm ra vấn đề cốt lõi của Nho giáo thì chưa chắc sẽ đi đến dích, 
đến một kết quả đúng. 


Thứ nhất: Khi nói rằng Nho giáo là một hình thức phong kiến 
thì phải thừa nhận rằng nó ra đời, tồn tại và mất đi cùng với chế độ 
phong kiến. Về chuyện này, trước hết ta phải bàn đến chế độ 
phong kiến, mà phải là phong kiến ở Trung Quốc. Vấn đề thú vị là 
trước câu hỏi: chế độ phong kiến ở Trung Quốc ra đời từ bao giờ? 
cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Ông Phạm Văn Lan (Viện trưởng, 
Viện Sử học Trung Quốc) lấy một con số là thế kỷ XH tr. CN (từ 
đời nhà Chu). Ông Pêtơrốp (Viện trưởng Viện Sử học Liên Xô, 
Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên Xô) cho ràng thời điểm đó 
vào quãng thế kỷ II sau CN. Ông Quách Mạt Nhược thì bảo là thế 
kỷ IV tr. CN. Đây là các tác giả tầm cỡ thế giới, không thể xem 
nhẹ ý kiến của họ. 


184 


Cùng một câu hỏi: chế độ phong kiến ra đời từ khi nào? mà 
đã có ba câu trả lời khác nhau, trong đó hai câu trả lời cách nhau 
một vài thế kỷ còn tạm chấp nhận được chứ hai câu trả lời cách 
nhau 14 thế kỷ (giữa Phạm Văn Lan và Pêtơrốp) thì không chấp 
nhận được. Sở đĩ như thế vì đây là một hiện tượng rất khó đoán 
định. Vì vậy cần phải thảo luận một vấn đề liên quan đến vấn để 
phong kiến: đó là có hay không có chế độ chiếm hữu nô lệ ở 
Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản. 


Về lịch sử nhân loại, ta có học thuyết của K. Marx về Š 
phương thức sản xuất: 


~ Chế độ cộng sản nguyên thủy. 
~ Chế độ chiếm hữu nô lệ. 


- Chế độ phong kiến hai thời kỳ (phong kiến phân tán và 
phong kiến tập trung). 


- Chế độ tư bản chủ nghĩa. 
- Chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Cứ cuối mỗi một phương thức sản xuất là xảy ra một cuộc 
cách mạng xã hội, đưa tới những thay đổi lớn về kinh tế - xã hội 
và xây dựng lại một thể chế khác. Lý thuyết về 5 phương thức sản 
xuất đó chính là cơ sở để chúng ta nói rằng nhất dịnh phải tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, vì đó là tất yếu lịch sử. 


Ở Việt Nam, cho đến năm 1945 ta còn rất nhiều công điển. 
Công điển là gì? Công điền là di tích của công xã, nó là của công 
xã mà sau được nhà nước hóa. Ở ta ngày xưa có chuyện bán con 
bán cháu, có chuyện đứa ở ... đó là đi tích của chế độ nô tì. Xã hội 
có các hào cường, hào trưởng ở địa phương, đó là phong kiến phân 
tán; có một vị vua trên toàn quốc, đó là phong kiến tập trung. Và 


185 


ta còn có các kiểu buôn bán ở khắp các chợ phổ biến nhưng chưa 
phải là tư bản chủ nghĩa. 


Rõ ràng sự phát triển như trên không phải là theo thuyết 5 
phương thức. Đây là một sự trầm tích giữa các phương thức, chúng. 
chồng chéo đan xen nhau chứ không phải cái này xuất hiện thì 
triệt tiêu, phủ định cái kia. Không phải phong kiến phân tán xóa 
chiếm hữu nô lệ, hay chiếm hữu nô lệ xóa công xã, mà là cái này 
chồng lên cái kia. Đó chính là một đặc điểm phát triển. Vì vậy ở 
một giai đoạn này gọi là nô lệ cũng được, gọi là phong kiến cũng, 
đúng. Ông Pêtơrốp nói là đến thế kỷ II chế độ nô lệ kết thúc, chế 
độ phong kiến bắt đầu, nhưng thực ra di tích về chế độ nô lệ vẫn 
còn kéo dài suốt những thế kỷ sau dưới dạng nô tì. Do đặc điểm 
phát triển này mà chữ “phong kiến” ở giai đoạn này có vấn đề. Đó 
là điều thứ nhất. 


Điều thứ hai là khi nói đến phong kiến thì phải kể đến cả 
phong kiến phân tán và phong kiến tập trung. Phong kiến phân tán 
là sự tồn tại của các lãnh ấp, đất nước chia ra thành nhiều lãnh ấp 
trong đó có lãnh chúa và nông nô. Và để cai trị, các lãnh chúa 
thường dựa vào đẳng cấp võ sĩ (đẳng cấp hiệp sĩ) và đẳng cấp tu sĩ. 
Thời Trung cổ thống trị bằng tôn giáo và bằng đẳng cấp hiệp sĩ 
nên ba nhân vật chính của thời này là lãnh chúa, hiệp sĩ và tu sĩ. 
Đọc Aivanhớ'” hay các hài kịch của Molière đều thấy nói đến ba 
nhân vật chính ấy. Chính giai đoạn xóa bỏ đẳng cấp là giai đoạn 
làm cho ba nhân vật đó thành những nhân vật hài hước. Molière 
chế giễu ông Hầu tước ngớ ngẩn, chế giễểu tu sĩ dốt nát tham lam, 
chế giểu hiệp sĩ. Đó là ba nhân vật của phong kiến phân tán. Sự 
xóa bỏ ba nhân vật ấy đánh dấu bước chuyển từ phong kiến phân 
tán sang phong kiến tập trung. 


Trong thời phong kiến phân tán có một ông chúa có uy thế 
nhất là vua - người duy nhất nắm hoàng quyền. Đến thời phong, 
kiến tập trung, các lãnh ấp bị xóa bỏ đánh dấu bằng việc giai cấp 


(1) Iyanhoe (1819), tiểu thuyết lịch sử của W. Scott, nhà văn Anh (NBS). 


186 


tư sản phát triển, kinh tế hàng hóa phát triển, mà ranh giới các 
lãnh ấp là trở ngại của sự phát triển đó. Giai cấp tư sản ra đời trong. 
các đô thị (bouzgs, từ đây về sau có chữ bowrgeois) liên minh với 
hoàng quyền tức là với ông lãnh chúa mạnh nhất để xóa bỏ các 
lãnh ấp, để thống nhất đất nước, phát triển lưu thông. Đi kèm với 
hiện tượng đó có mấy điểm sau: Một là xuất hiện nhà nước dân 
tộc, quốc gia thống nhất, lãnh thổ thống nhất. Hai là địa vực hóa 
hành chính, chia ra tỉnh huyện chứ không có lãnh ấp nữa. Ba là 
hình thành dân tộc và văn hóa dân tộc. 


Châu Âu vào khoảng thế kỷ XV, XVI là giai đoạn như vậy, 
xuất hiện các ởøwrgs rồi giai cấp tư sản liên minh với hoàng quyền 
xóa bỏ lãnh ấp thành lập nhà nước dân tộc, thành lập lãnh thổ 
quốc gia đân tộc, địa vực hóa và xây dựng văn hóa dân tộc mà 
thường đây là thời điểm ra đời nền văn học cổ điển (clasiqwe) của 
đân tộc đó, điển phạm cho dân tộc đó, cho ngôn ngữ đó. Quá trình 
này kéo dài đến khoảng thế kỷ XVII. 


Việc chuyển từ phong kiến phân tán sang phong kiến tập 
quyền là do một nhân tố rất quyết định, đó là sự ra đời của các 
bourgs. các đô thị. Ở các vùng ven biển, không thuộc về lãnh ấp 
nào, không thuộc ông chúa đất nào, xuất hiện những tên cướp biển 
phiêu lưu vừa ăn cướp vừa buôn bán, thường là đường biển. Đầu 
tiên nó đi cướp biển là chính, bán hàng là phụ, sau do cướp biển 
không lâu dài ổn định bằng buôn bán, nên nó lại lo chuyện có 
hàng hoá để buôn. Từ đó dẫn đến một hiện tượng lớn là tập trung 
thợ khéo tay để làm hàng xuất khẩu. Lúc này bên cạnh thợ thủ 
công còn xuất hiện chủ xưởng. Tên cướp biển phiêu lưu và anh 
chủ xưởng là hai nhân vật đầu tiên của øurgs. 


Khi tên cướp biển có nhiều của, anh chủ xưởng có nhiều 
công nhân thì các öøwrgs trở thành sức hút đối với các lãnh ấp. 
Các nô lệ, nông đân, nông nô chán lối sống với các lãnh chúa, trốn 
ra ở với các ông chủ mới. Bên cạnh đó, các thợ thủ công khéo tay 
ra làm ăn tự do tạo thành một tầng lớp thị dân; tầng lớp này quan 


187 


hệ với ông chủ, chứ không phải với lãnh chúa, đó là mối quan hệ 
tư sản. Tiếp sau là các nghệ sĩ hát, đàn ... trước kia phục vụ cho 
các nhà thờ, lãnh chúa, giờ đây cũng bỏ những nơi cũ để ra đô thị 
mua vui cho tầng lớp thị dân. Đó là đám froubađours, các loại hề 
hát rong phục vụ công chúng thị dân. Họ là những nghệ sĩ tự do. 
Cuối cùng là đến trí thức. Trí thức trước kia gắn bó với nhà thờ. 
Ngoài nhà thờ là không có trí thức, ngoài nhà thờ là không có văn 
hoá. Thời kỳ mới, những trí thức tự do chống lại sự kìm hãm trí 
tuệ của nhà thờ, chạy ra đô thị. Ở xã hội đô thị xuất hiện những 
nhà kỹ thuật, những nhà khoa học và những người làm nghề tự do, 
trước hết là thầy thuốc và thầy giáo, rồi đến nghệ sĩ, nhà khoa học. 
Trên cơ sở đó các nhà triết học ra đời ở đô thị thế chỗ cho các nhà 
thần học. Trên cơ sở triết học này, nền chính trị dân chủ ra đời. Đó 
là quá trình hình thành của đô thị và vai trò của đô thị trong sự 
phát triển nhân loại. 


Đô thị đầu tiên là đô thị tự trị chứ không phải đô thị thuộc 
lãnh chúa. Có thoát ra được sự khống chế của các lãnh ấp thì nó 
mới làm được như vậy. Bowrgeoisie (tầng lớp thị dân) được Marx 
kể lần lượt bao gồm: Tên cướp biển phiêu lưu, ông chủ xưởng, 
nghệ sĩ tự do, nhà kỹ thuật, nhà khoa học, nhà triết học, nhà chính 
trị dân chủ. Thứ tự đó phản ánh quá trình ra đời một nhân tố mới 
có vai trò xoá bỏ chế độ phong kiến. 


Ở phương Đông, ở Trung Quốc không có sự kiện này. Ngay 
từ đầu ở Trung Quốc đã xuất hiện một ông đế (một ông vua trùm 
lên tất cả ngay từ thế kỷ XX tr. CN) có quyền với tất cả; hãy nhớ 
câu ghi trong Kinh Thư: *Phổ thiên chỉ hạ mạc phí vương thổ, 
suất hải chỉ tân mạc phi vương thần” (đất đai dưới trời đâu chẳng 
là của vua, người ở trên đất ấy ai chẳng là thần dân của vua). Đó là 
cơ sở lập hiến cho một ông vua chuyên chế. Vì thế Thiên Tử nhà 
Hạ hay nhà Ân, nhà Chu đều có quyền đặt nước, cử vua, xóa bỏ 
nước, xoá bỏ vua của các nước chư hầu. Đến thế kỷ XI tr. CN (mà 
Phạm Văn Lan gọi là phong kiến), nhà Chu cho ra đời một loạt 
800 chư hầu (tức là những nước cùng nhà Chu đánh tộc Ân). Vì 


188 


thế Phạm Văn Lan coi đó là hiện tượng phong kiến. Nhưng thực ra 
việc cử vua chư hầu này nằm trong truyền thống của ông Đế kể 
trên. Cho nên thiên tử nhà Chu vẫn là ông Đế nhà Ân. Đây là tiền 
thân của ông Hoàng đế Tân Thuỷ Hoàng. Từ khi Tần Thuỷ Hoàng 
thành lập chế độ chuyên chế ở Trung Quốc đến khi nhà Tần mất, 
nhà Hán khôi phục lại cũng theo kiểu như vậy. Nhà Hán mất thì 
nhà Tấn lập lại, nhà Tấn mất thì nhà Tuỳ lập lại, nhà Tuỳ mất thì 
nhà Đường lập lại, nhà Đường mất thì nhà Tống lập lại, nhà Tống 
mất thì nhà Nguyên lập lại, nhà Nguyên mất thì nhà Minh lập lại, 
nhà Minh mất thì nhà Thanh lập lại. Cứ thế chế độ chuyên chế 
được duy trì... Ở ta thì Đinh, Lê, Lý,Trần... cũng tương tự. Đây là 
một hiện tượng đáng chú ý. 


Cuốt chế độ chiếm hữu nô lệ xuất hiện một giai đoạn gọi là 
Empire (đế chế), tức Tà hiện tượng một ông tướng giỏi có quân đội 
mạnh, bành trướng ra xung quanh, lập ra một vùng đất rộng của 
mình tự xưng Hoàng đế. Kiểu như Ceasar, Alexandre.... Nhưng đế 
chế ở châu Âu không tồn tại được lâu, thường chỉ được một, hai 
đời là nhiều. Sau khi ông Hoàng đế đó mất đi thì mỗi người chiếm 
một vùng lập thành lãnh ấp. Cho nên ở phương Tây, đế chế là giai 
đoạn ngắn đi trước các lãnh ấp. Còn ở phương Đông, đế chế không 
mất mà lập đi lập lại. Tan ra rồi lại lập lại, nên ta có thể nói đế chế 
Tần, đế chế Hán, đế chế Tống, đế chế Nguyên, đế chế Minh, đế 
chế Thanh. Bên ta thì Lý, Trần, Lê, Nguyễn, đều là đế chế cả. Đó 
chính là một đặc điểm phát triển không giống phương Tây. Và như 
vậy là không có chữ phong kiến tương đương với phương Tây. 


Ngoài cái lịch sử khác nhau đó, còn có một điều quan trọng 
nữa là nhân vật của xã hội phương Đông cũng khác nhiều so với 
phương Tây. Ở phong kiến phương Tây, các nhân vật bao gồm 
lãnh chúa, hiệp sĩ, tu sĩ; về sau là người tư sản, ông vua chuyên 
chế (hoàng đế). Ở phương Đông không như thế. Từ đời Tân cho 
đến thế kỷ XIX, thế kỷ XX phương Đông chỉ có Vua và Dân. Vua 
đối lập với Dân. Vua cố quan, quan có lại. Còn Dân thì gồm sĩ, 
nông, công, thương; tức là £ứ đám và trong #ứ đán thì sĩ là đặc biệt, 


189 


nó là tầng lớp chuẩn bị làm quan. Như vậy cách tổ chức xã hội 
theo kiểu phương Tây và cách tổ chức xã hội theo kiểu phương 
Đông là hoàn toàn khác. 


Đặc điểm thứ nữa là ở phương Đông không có các bourgs tự 
trị. Đất đai dưới trời đâu đâu cũng là của vua, không có mảnh đất 
trống nào dành cho sự ra đời đô thị cả. Đô thị ra đời thì phải phụ 
thuộc. vào triều đình, bị quan lại quản lý khá chặt. Trong Bóng 
nước Hồ Gươm, Chu Thiên mô tả sự việc ở thế kỷ XIX, khi thầy 
Bá Kim đuổi mắng học trò, học trò nổi dậy rồi quan tổng đốc và 
quan đốc học đến với bộ dạng rất uy nghiêm cho đánh Bá Kim 
mấy roi và giải tán học trò. Có nghĩa là trong đô thị phương Đông, 
người có quyền là quan, công tử và tiểu thư con quan chứ không 
phải là người có của. Một trong những đặc điểm tư sản là quyền 
của người có của. Bá Kim mặc dầu giàu có nhưng không có quyền 
vì ở phương Đông quyền thuộc vẻ quan chứ không phải thuộc về 
người có của như những nhà buôn, nhà công nghiệp ở phương Tây 
tư sản. Đó chính là do nhà nước chuyên chế phương Đông không, 
tạo điều kiện cho các bourgs ra đời cũng như không trao quyền 
hành cho các nhân vật thị dân. Nhưng nói đấy không phải phong 
kiến thì không đúng. Vì sao? Vì nó vẫn thu tô. Đã có thu tô là 
phong kiến, chỉ có điều tô ở đây được thu dưới hình thức thuế nhà 
nước. Đây là một kiểu khác. 


Vậy nếu nói Nho giáo là ý thức hệ phong kiến thì phải chỉ rõ 
ra là phong kiến như thế nào, nếu chỉ nói phong kiến không thôi 
thì rất dễ bị lầm lẫn. Mà chính vì lầm lẫn nên ta không hiểu đúng 
đặc điểm xã hội của ta, ta xử lý nhiều vấn đề xã hội không đúng. 
Vả lại Khổng Tử khi làm Wgñ kinh có nói một câu: “Ngô thuật 
nhỉ bất tác” (tôi chỉ nói lại chứ không sáng tác gì cả) việc Khổng 
Tử làm đều là của các thời trước ông chứ không phải bản thân ông 
đặt ra. Ông đã nói rất thật về công việc của mình chứ không phải 
khiêm tốn đâu. 


190 


4. Đôi nét về Tứ Thư, Ngũ kinh 


Tôi trở lại với Tứ Thư, Ngũ kinh để nói rằng bấy lâu nay 
chúng ta có thái độ cực kỳ sai lâm về Khổng Tử. Nếu nhân loại có 
khoảng trên mười vĩ nhân văn hoá thì Khổng Tử phải là một trong 
số đó, vì nhờ có Khổng Tử mà Trung Quốc và cả thế giới mới có 
thể biết quá khứ của Trung Quốc. Khi đã 50 tuổi và thôi làm tể 
tướng nước Lỗ, Khổng Tử để hai mươi năm trời bôn ba đi tất cả 
các nước nằm ở lưu vực sông Hoàng Hà (tức là tất cả lãnh thổ 
“Trung Quốc lúc bấy giờ). Một là để tìm một vị vua có thể nghe 
mình mà thay đổi chính trị. Hai là để sưu tầm các tư liệu văn Hóa, 
chỉnh lý ổn định lại thành sách vở. Ba là chọn học trò giỏi để dạy. 
Khổng Tử nói mình chỉ có ưu điểm là: học không biết chán và dạy 
không biết mỏi. Công việc sưu tầm của Khổng Tử làm hình thành 
năm bộ kinh (Wgã kinh). 


Một là Xinh Thị. Thị là bộ sách sưu tập các bài ca ở các 
nước (cả đân gian, cả ở các đô), nghi lễ ở các nước, chủ yếu trong 
giai đoạn từ thế kỷ XI tr. CN đến thế kỷ VI tr. CN. 


Hai là Kinh Thư. Thư là sách ghi chép các tư liệu lịch sử, 
các lời tuyên bố của các lãnh tụ chính trị và quân sự, các ý kiến 
liên quan đến chính trị và quân sự từ thế kỷ XVI tr. CN cho đến 
thế kỷ VIII tr. CN. 


Ba là Kinh Lễ. Lễ là sách ghỉ chép vẻ các chế độ, các thể chế 
tổ chức, các nghi lễ, các phong tục của các nước từ thế kỷ XII tr. 
CN cho đến thế kỷ VINH tr. CN. 


Bốn là Kinh Nhạc. Nhạc là sách ghi chép các bài nhạc trong 
lịch sử ở các nước thuộc Trung Quốc. Kinh Nhạc đã bị mất vào 
khoảng thế kỷ II - IV, ngày nay ta chỉ còn biết cái tên. Có một chỉ 
tiết rất quan trọng là Khổng Tử khi đi qua nước Tề nghe có người 
hát bài nhạc 7iều (nội dung nói những điều xảy ra khoảng thế kỷ 
XX tư. CN), ông thích quá, dành ba tháng liền học bài đó và suốt 


191 


thời gian ấy “fam nguyệt bất trí nhực vị” lúc ăn không còn biết 
mùi thịt mùi cá nữa. 


Khổng Tử là người hết sức cố công với văn hóa. 


Năm là Khổng Tử tham gia san định Kinh Dịch. Dịch là 
sách ghi chép các quẻ bói trên mai rùa, tức là bói bằng cách đôt 
mai rùa, sẽ xảy ra hai trường hợp: một là nó nứt, hai là không nứt 
mà nguyên dạng. Người ta quy định vết không nứt là jương, vết 
nứt là Am; có đứt quãng là Âm, không đứt quãng là Dương. Căn 
cứ vào sự sắp xếp Âm Dương đó người ta đoán và đoán được đúng 
thì người ta ghi lại kết quả. Dần dần tư liệu tích lũy càng ngày 
càng lớn, làm nảy sinh tư tưởng cho là vũ trụ được cấu tạo bảng 
Âm Dương và phát triển, vận động theo sự thay đổi Âm Dương, 
Từ đó người ta xác định và cố định lại các quẻ, các hào. Cứ ba nét 
là một quẻ, ví như quẻ Khôn, quẻ Càn ... Có 64 quẻ, xếp các quẻ 
với nhau thì có rùng quái. Bàng cách đó người ta hình dung một 
sơ đồ về vũ trụ và vận động vũ trụ. 


Từ chuyện ghi chép quẻ bói đến việc hình thành một thế giới 
quan, phải trải qua thời gian hàng mấy chục thế kỷ. Ghi chép thì 
có thể có từ rất sớm, nhưng giải thích từng đoạn và hình thành cả 
hệ thống thì lâu đài. Vì vậy việc Khổng Tử có tham gia vào việc 
san định Kinh Dịch hay không là một chuyện, còn vai trò của 
Khổng Tử đến đâu là chuyện khác. Từ trước đến nay, các nhà nho 
ở ta đều cho rằng Kinh Dịch là của Khổng Tử. Bởi Nho giáo của 
ta theo Tống Nho mà Tống Nho xem Kinh Dịch là quan trọng 
nhất thì cố nhiên các nhà nho của ta xem Kinh Dịch phải là của 
Khổng Tử. 


Nhưng học giả Quách Mạt Nhược thì không công nhận như 
vậy. Am hiểu lịch sử ngôn ngữ, ông cho rằng Kinh Dịch chỉ có 
thể ra đời và ổn định vào thế kỷ IV tr. CN, chứ Khổng Tử chưa 
làm được điều đó. Căn cứ vào văn Khổng Tử viết, Quách Mạt 


192 


Nhược khẳng định thời Khổng Tử Kinh Dịch chỉ mới ở giai đoạn 
lrình thành. 


Sáu là Khổng Từ viết Kinh Xuản Thu, bộ sử 242 năm của 
nước Lỗ quê hương ông. 


Đúng ra ta phải gọi là Lực Kính, nhưng vì Kinh Nhạc không 
cồn nữa, ta còn Wgøữ kinh. Thị, Thư, Dịch, Lẻ, Xuân Thu là sách 
kinh điển cơ bản của Nho giáo. Tất cả các kinh này đẻu hình thành 
ít nhất là từ thế kỷ XH tr.CN. Cho nên tư tưởng Nho giáo liên quan 
đến một sự phát triển từ trước cả thời Khổng Tử. “Thuật nhỉ bất 
rác”, nghĩa là không phải phong kiến mà là một cái khác. Tôi nghĩ 
đây là điều quan trọng, bởi nếu Nho giáo thuộc phong kiến thì khi 
phong kiến mất, nó cũng phải mất theo. Thế mà khi phong kiến 
mất, nó vẫn tồn tại. Có lẽ Nho giáo liên quan đến một hiện tượng 
kéo dài trong lịch sử Trung Quốc trước cả khi phong kiến hình 
thành và sau đó nữa. Vì thế mới xuất hiện Maoisme. 


Hiện tượng đó là gì ? Đó là vấn đề ta phải bàn. Tôi sẽ không 
giải thích chuyện Nho giáo gắn với phong kiến. Thứ nhất, tôi sẽ 
nói tổng kết các vấn để của Nho giáo, thứ hai tôi sẽ bàn một Nho 
giáo không liên quan đến phong kiến. 


Tôi nghĩ phải làm được ba điều này. Một là mô tả được diện 
mạo của nó: nó là zhế nào? Hai là quan hệ giữa điều kiện với nó: 
nó sinh ra, tổn tại, mất đi trong điều kiện nào? Ba là sản phẩm của 
nó: trong thời gian tồn tại, nó để ra cái gì ? 


Nếu bạn nói cho tôi ba điều đó. tôi sẽ nói rõ nó là cái gì, - tôi 
sẽ nghiên cứu Nho giáo bằng cách đó. Tôi sẽ mô tả Nho giáo là 
cái gì; sau đó phân tích cơ sở kinh tế xã hội mà nó nảy sinh và tồn 
tại; cuối cùng là các sản phẩm của nó: xã hội thế nào, con người 
thế nào, văn hoá thế nào. Tôi nghĩ cách trình bày như vậy sẽ giúp 
các bạn thấy rõ Nho giáo. Và nếu như vậy thì Nho giáo Trung 
Quốc, Nho giáo Nhật Bản, Nho giáo Triều Tiên, Nho giáo Việt 


193 


Nam là giống nhau; cố nhiên cạnh cái chung có cái khác nhau. 
Nhưng. cái chung thì giống nhau. Chỉ vì ở bên này có cái này mà 
không có cái kia nên phát triển khác đi. Ví dụ một câu hỏi có 
người Nhật Bản hỏi tôi là: Tại sao các anh là Nho, chúng tôi cũng 
Nho, mà chúng tôi phát triển lên chủ nghĩa tư bản được, còn các 
anh không được ? Hay họ hỏi: Tại sao đều là Nho mà các anh là 
quan liêu, chúng tôi là võ trị ? Phải tìm một cách nào đó giải thích 
tất cả những chuyện đó. 


194 


PHẦN THỨNHẤT 


NỘI DUNG HỌC THUYẾT NHO GIÁO 


Năm Kinh là sách kinh điển của Nho giáo, ngoài ra còn một 
hệ thống truyện kinh dùng để trình bày hoặc giải thích Kinh. 
Truyện kinh thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử. Ví dụ, đời Hán 
người ta để cao Xinh Xuân Thu nên việc học Nho còn kèm theo 
Cốc Lương, Tả Truyện ... là những bộ kinh sử căn cứ vào đó có 
thể giải thích Kinh Xuân Thu. Ngoài ra thời này còn chú trọng 
học Luận Ngữ (cuốn sách ghi chép lời của Khổng Tử, lời của học 
trò, rồi lời của học trò của học trò Khổng Tủ) cùng với sách Hiếu 
Kinh .... Đời Tống, Kinh Dịch được dễ cao nên vai trò của Mạnh 
Tử được nhấn mạnh, sách Mạnh Tử được chú trọng. Mạnh Tử là 
học trò của học trò của cháu Khổng Tử nên về sau ông được xếp 
vào hàng “Á Thánh”. Sách ?rwng Dưng là một luận văn quan 
trọng do Khổng Cấp (hay Tử Tư) là cháu nội của Khổng Tử biên 
soạn, cũng có ý kiến coi sách này là của Tăng Sâm - học trò trẻ 
nhất của Khổng Tử. Đây là cuốn để cương trình bày Nho giáo, 
song Trung Dung và Đại Học vốn là hai chương của Kinh Lễ sau 
Trình Di tách ra vì ông cho đây là hai chương quan trọng nhất. 


Theo Quách Mạt Nhược, Ø¿ Học là tác phẩm của học trò 
Mạnh Tử, chỉ có thể ra đời vào thế kỷ [V. Căn cứ vào đây thì Nho 
giáo ở Việt Nam khởi đầu từ Khổng Mạnh - Trình Chu, tức là từ 
Tống Nho. 

1. Vẻ Khổng Tử 


Ông là người sáng lập Nho giáo, một con người có tư tưởng 
nhân đạo và cứu thế, ông sinh thời Xuân Thu (thế kỷ VIII tr. CN - 


195 


thế kỷ V tr. CN) và năm mất của ông dược coi là thời điểm kết 
thúc thời Xuân Thu (479 tr. CN). Thời Xưán Thu ở Trung Hoa là 
thời chiến tranh giặc giã, như đã thấy trong Đông Chu liệt quốc. 
Con người rơi vào cảnh khốn khó đến cùng cực, người ta phải đổi 
con cho nhau để ăn thịt, chẻ xương người để đun bếp. Khổng Tử 
xây dựng học thuyết của ông từ điều kiện xã hội này. Năm 50 tuổi, 
Khổng Tử từng được làm quyền Tể tướng ở nước Lỗ, song cũng 
chỉ đến năm 51 tuổi, vì vua Lỗ không nghe lời khuyên của ông, 
ông lại bỏ đi chu du thêm 20 năm nữa. Sống trong thời tao loạn, 
Khổng Tử hiểu thế nào là loạn ly và ông cho rằng chính Nho giáo 
là công cụ có thể cứu con người ra khỏi cảnh loạn ly ấy. Khổng Tử 
coi thời đại của ông là thời tranh giành, kiện tụng, chiến tranh. 
Ông muốn chấm dứt tình trạng này khi nói: “Xử kiện cho công 
bằng thì ta làm như mọi người thôi, nhưng điều ta muốn là không 
có kiện tụng”. Đến nước Vệ, Vệ Linh Công hỏi về chiến tranh, 
Khổng Tử trả lời ông không biết gì về chiến tranh, rồi ông bỏ đi vì 
ông nghĩ nhà vua vừa mới gặp mà đã hỏi về chiến tranh thì không 
đáng làm vua. Khổng Tử cho rằng nước loạn thì phải trị. Theo 
ông, nước loạn là nước luôn có tranh giành, kiện tụng, chiến tranh, 
mọi người ai cũng không bằng lòng với cái mình có mà đều muốt 
ngoi lên cho giàu hơn. Từ đó mới có tình trạng con giết cha, tôi 
giết vua. Tất cả đều xuất phát từ lòng dục, lòng tham ở trong con 
người (điều này về sau Mạnh Tử nhắc đến nhiều hơn Khổng Tử), 
vì vậy, ông khẳng dịnh phải chống lại xu hướng chạy theo lợi. 
Muốn thế phải thiết lập một xã hội mà khả năng con người hoàn 
toàn có thể làm được, đó là xã hội: Hòa (hòa mục): mọi người 
thương yêu, thân ái nhau. Bình: luôn ổn định, không xáo trộn thay 
đổi. Tự: trật tự, không lộn xộn. 


Muốn vậy, về chính trị phải xây dựng một xã hội tốt, về 
đức phải xây dựng con người tốt. Điều này làm cho học thuyết 
ông ngay từ đầu đã là một học thuyết chính trị - đạo đức. Theo 
Khổng Tử, một xã hội tốt phải là một xã hội thống nhất về một 
mối (định vu nhất) và con người có thể làm cho xã hội ổn định 
chính là nhà vua, nhưng phải là nhà vua không thích giết người. 


196 


Vẻ hoàng tộc thì phải có:dòng chính thống, không ai được nhòm 
ngó dù đó chỉ là ông vua một hai tuổi. Khổng Tử kịch liệt chống 
"“tiếm việt”, ông khẳng định không được tranh cái mình không 
được có, không được vi phạm lễ vua tôi. phải tôn trọng quyền tối 
thượng của nhà vua. Phải tạo ra một xã hội trong đó vua có sở hữu 
toàn bộ (ương hữu), thân dân hoá tập thể, tước lộc vua ban, ruộng 
đất vua cho. Trật tự xã hội phải được thiết kế theo thứ bậc: Vưa - 
Quan (có thứ bậc) - Dân (có hạng). Mỗi người đều có một “vƒ”(vị 
trí của từng người) để qua đó xác định “danử°(cái chỉ vị trí của 
từng người). Căn cứ vào danh vị mà mỗi người đều có Quyển và 
Lợi. Do đó quyền lợi của mỗi người được xác định không căn cứ 
vào quyền sở hữu. Khác với phương Tây, ở phương Đông quyền 
lợi đi liền với danh vị. Căn cứ vào quyền lợi mỗi người lại có một 
“phận” khác nhau. Vua có quyền xác định “` cho mỗi người, và 
quyển - lợi được xác định đến chỉ tiết: cách đi đứng, cách ngồi; ăn 
nói to hay nhỏ, trước hay sau; mặc như thế nào đến cả chất liệu, 
màu sắc, độ dài ngắn; nhà cửa cao hay thấp, ít hay nhiều gian... ai 


làm quá bị coi như vượt “phận”, đẫn đến vượt “vị”. 


Từ đó, Khổng Tử đẻ xuất khái niệm “¿„ản”, nhưng ông coi 
“quân” không phải là sự cào bằng mà là sự hợp lý (không sợ ít chỉ 
sợ chia không đều) để tạo ra một tương quan hợp lý trong Xã hội. 
Để có “quán” mọi người cần phải *#ð2” tức là ai cũng phải an 
phận mình. Cần lưu ý rằng ở đây, Nho giáo rất chú ý tới con người 
xã hội và sự yên ấm của con người trong gia đình. Khổng Tử 
không thích nói đến con người tự nhiên, trong khi đó cùng thời với 
ông còn có học thuyết Lão - Trang (từ Dương Chu đến Lão 
Nhiêm, Tống Kiên, Trang Tử) lại cho rằng con người có ngũ giác 
nên có “vị ngã” và cần phải thoả mãn những khoái cảm-của ngũ 
giác. Lão - Trang đối lập với Nho giáo khi Nho giáo coi con người 
có “ngũ luân”: quan hệ gia đình gồm cha con, anh em, vợ chồng; 
quan hệ xã hội có bè bạn; quan hệ nhà nước có vua tôi (bắt 
buộc). Theo Nho giáo, quan hệ bè bạn giống với quan hệ anh em, 
quan hệ vua tôi giống với quan hệ cha con, như vậy xã hội xét đến 
cùng. thực chất cũng là một gia đình, để rồi thế giới cũng được 


197 


hình dung như một gia đình: cha là mặt trời, mẹ là mặt trăng ... từ 
đó tạo nên sự yên ấm như con cái phải phục tùng và biết ơn cha. 
Theo tôi, đích của Nho giáo là một xã hội ổn định chứ không phải 
một xã hội phát triển và con người Nho giáo lý tưởng là con người: 


- Hiếu đê: Phải biết hiếu để với cha mẹ, anh em như Tử Lộ 
nói người chưa có học mà có hiếu để chính là người có học. Từ 
hiếu đề trong gia đình mà con người biết tôn trọng các bậc cao 
quý trong xã hội, có như thế mới biết phục tùng nhà vua. Nên với 
Nho giáo, tội bất hiếu là tội ghê gớm nhất đáng phải phê phán. 


- Lễ nhượng: Con người không được tranh giành nhau phần 
hơn về kinh tế, chỉ có hai việc có thể tranh giành là thi bắn và 
giành đạo đức hơn người. Nho giáo không khuyến khích đòi công 
bằng mà khuyến khích chịu thiệt, bởi thế nó chủ trương “đn bản 
lạc đạo”, bằng lòng với cái mình có, vui vẻ với sự nghèo khổ của 
mình, như Khổng Tử rất khen Nhan Hồi vì nhà rất nghèo nhưng 
học rất giỏi. Điều này làm nảy siảh sự đối lập giữa nghĩa và lợi 
khi Nho giáo cho rằng chạy theo /øï là xấu, vì lợi mà không có 
nghĩa thì không làm. 


Tóm lại, con người theo Nho giáo là con người sống theo 
Tình (cha con, vua tôi, anh em, bè bạn), Nghĩa (quy định tính 
đúng mức, có khuôn phép như tang cha dù thương cũng chỉ để ba 
năm), Lễ (là sự chỉ tiết hoá, cụ thể hoá trong từng trường hợp từ 
những yêu cầu do nghĩa đặt ra, như „ghữa cha con sẽ quy định lẻ 
cha con, mgiữœ vợ chồng sẽ quy định #ế vợ chồng...Lễ làm bó 
buộc các quan hệ tình cảm, con người trở nên khắc kỷ, cố gắng 
kiểm chế dục vọng, nghiêm cẩn, đè nén tình cảm, không có phong 
thái tự do). Nho giáo cho trời - mệnh đã quy định những phận vị 
riêng, con người chỉ có hai nơi tự do là học hành để phân biệt giữa 
trí với ngu và tu dưỡng sao cho có đạo đức. Con người theo Nho 
giáo được khuyến khích phấn đấu để có học và có đạo đức đồng 
thời an mệnh của mình. Từ những quan niệm về xã hội, con người 
như vậy, Nho giáo đánh giá xã hội bàng chính trị, đánh giá con 


198 


người bằng học hành tu dưỡng. Tuy nhiên cũng phải đến Khổng 
Tử thì Nho giáo mới chính thức có chủ trương: 


- Đức trị: Cai trị xã hội bằng đứe, người cầm quyền phải nêu 
gương, cảm hoá người dưới bằng đạo đức của mình, tức là phẩm 
chất người cai trị quan trọng hơn công việc ông ta làm 


- Lễ trị: Cai trị xã hội bằng /ể, phải quy định mọi việc mà 
từng người phải làm tương ứng với vị trí của họ, như người nhiều 
tuổi ở chỗ này thì ứng xử theo kiểu người nhiều tuổi nhưng ở chỗ 
khác ông ta là ngươi trẻ nhất thì phải ứng xử theo kiểu người trẻ 
nhất. 


Đức trị và Lễ trị luôn mâu thuẫn với Pháp trị, theo Khổng 
Tử thì lấy hình phạt mà bất người ta làm theo thì người ta dám 
nhận lỗi nhưng không biết thẹn, còn lấy đức bắt người ta làm theo 
thì người ta không dám làm bậy mà còn cảm ơn người đã giáo hoá 
họ. Như vậy Nho giáo chủ trương lấy nghĩa tình làm nên tảng cho 
Nhân trị, nó coi trọng việc giáo hoá và coi đây là trách nhiệm của 
người cầm quyền, đó là lý do giải thích tại sao ở các quốc gia theo 
Nho giáo người ta rất coi trọng văn hiến, và chúng ta thường nhắc 
đến một khái niệm khác của Nho giáo, đó là Văn trị. 


- Văn trị: Cai trị xã hội bằng văn hoá, coi truyền bá lễ nhạc, 
phổ biến các nguyên tắc giáo dục... là chức năng của nhà nước. 
Học thuật và nghệ thuật cũng có tính chất nhà nước. Không phải 
Nho giáo không chú ý tới kinh tế, kỹ thuật vì nó coi nước giàu là 
điều tốt, nó coi một quốc gia đông dân, giàu có vẫn luôn phải được 
giáo hoá. 


Mạnh Tử nói con người phải “hẳng sản hằng tám” mới có 
đạo đức và những năm mất mùa đói kém con người dễ trở nên 
hung bạo. Mạnh Tử chủ trương “'chế đân sản” nghĩa là mỗi người 
chỉ có một tài sản tương ứng với vị trí xã hội của mình, ông đưa ra 
quan niệm “u điển” - đất vua ban tính theo chữ tử: (gồm 9 


199 


phần đều nhau): một phần nộp vua, tám phần ăn. “Tỉnh” thấp nhất 
là 900 mẫu (mẫu thời ấy chắc nhỏ vì theo Mạnh Tử nhà có 100 
mẫu thì 9 người đủ ăn trong năm đói kém, sung túc khi được 
mùa). Ai được xuất nào dùng xuất đó, không được bành trướng, 
vua giỏi là vua không cho khai hoang! Từ đó mà xuất hiện chế độ 
“quân điển”. Có thể thấy rằng Nho giáo khuyến khích xây dựng 
một xã hội trên cơ sở Tỉnh - Lễ - Nghĩa, không khuyến khích xây 
dựng một xã hội Pháp trị (Nhật Bản phải tốn rất nhiều công sức 
mới xoá bỏ được điều này trong xã hội). N. Konrad có nói đại ý: 
học thuyết nào dù hay đến đâu nhưng nếu chỉ chú trọng xây dựng 
hệ thống thực hiện thì rất đễ đẩy tới tình trạng kinh viện, điều này 
có lẽ cũng khá chính xác khi dùng để đánh giá sự tồn tại của Nho 
giáo trong lịch sử của nó. 


2. Một số tư tưởng cơ bản của Nho giáo 


Trên đây tôi đã trình bày điểm xuất phát để hình thành Nho 
giáo là chủ trương chống loạn và cái cách Khổng Tử hình dung 
đường lối chống loạn. Sau đây tôi sẽ trình bày những vấn đề theo 
tôi là cơ bản để Khổng Tử có thể thực thi đường lối của ông. 


a. Về Nhân và Nghĩa 


Phần cốt lõi của học thuyết Nho giáo là tư tưởng nhản 
nghĩa. 


Đầu những năm 60, ở Trung Quốc có một cuộc thảo luận rất 
sôi nổi và rộng rãi vẻ vấn đề cái gì là phần chính (mà họ gọi là 
“hạch tâm”, “hạt nhân”) của học thuyết Nho giáo. Có nhiều ý kiến 
khác nhau: người thì nói rằng đó là cương thường, người nói đó là 
trung hiến tiết nghĩa, người nói đó là nhân nghĩa, người nói đó là 
chính danh, người nói đó là lễ, người nói đó là từy thời biến 
dịch... khá là phức tạp. Cá nhân tôi cho rằng cái lõi của tư tưởng 
Nho giáo là nhân và nghĩa. Vì sao thế ? 


200 


- Khi Khổng Tử mất, có một học phái là học phái Mặc Tử nổi 
lên chống lại tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử. Mặc Tử phê 
phán tư tưởng về nhân nghĩa của Khổng Tử là biệt ái (nghĩa là chỉ 
yêu lấy người của mình) và đưa ra thuyết kiêm ái để chống lại. 
Một học phái nữa là Dương Chu cũng chống ðiệt ái bằng cách đưa 
ra thuyết vị ng. Sau này Ögo đức kinh cũng chống Nho giáo ở 
điểm đó. Cho nên vấn để đặt ra là tất cả các phái thù địch đều nhìn 
đó là cái lõi của Nho giáo. 


- Về sau, Mạnh Tử cũng nói học thuyết của mình là nhân 
nghĩa. Khi Mạnh Tủ đến gặp Lương Huệ Vương, Lương Huệ 
Vương hỏi cụ không quản ngàn dặm xa xôi mà đến với tôi chắc cụ 
cũng có điều gì đó làm lợi cho nước tôi chăng? Mạnh Tử trả lời: 
“Vua nói lợi mà làm øì, chỉ có nhân nghĩa mà thôi”. Như thế có 
nghĩa là Mạnh Tử khẳng định học thuyết chính của mình là nhân 
nghĩa và về sau, các nhà nho truyền đạt lại tư tưởng nhản nghĩa 
này. Cho nên việc nghiên cứu Nho giáo thường tập trung vào hán 
nghĩa. Về sau trong tư tưởng ở những nước chịu ảnh hưởng Nho 
giáo cũng đều ăn sâu nếp nghĩ như vậy. Tư tưởng nhân nghĩa 
chính là hạt nhân của học thuyết Nho giáo. 


Về nhân nghĩa, tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề: 


1. Nhân nghĩa là gì? 
2. Nhân nghĩa kết hợp với các phần khác như thế nào? 
3. Vấn đề con người trong nhân nghĩa. 


Trước hết là chữ nhán. Khổng Tử chỉ mới nói đến nhán, 
cũng có nói đến mghĩa, nhưng chưa bao giờ ông nói nhân nghĩa 
đi với nhau. Còn Mạnh Tử thì nói nhán nghĩa và với nội đung cụ 
thể hơn. Trong Lưận ngữ, Không Tử 105 lần nói đến chữ nhân và 
trong cách nhìn của Khổng Tử thì nhân là một đức mục cao nhất. 


Nhan là cái đích của sự tu dưỡng. Nhán là tính thần của lễ 
nhạc và của chính trị; tính thần của lễ nhạc, của chính trị là phải 


201 


đạt đến nhân, phải thực hiện điều nhán. Khổng Tử nói: “Nhản 
nhỉ bất nhân như lễ hà, nhân nhỉ bất nhân nhĩt nhạc hà (người ta 
mà không nhân thì lễ làm sao, người ta mà không nhân thì nhạc 
làm sao). Chung quy, nó là đích cao nhất của sự tu dưỡng và là 
tỉnh thân của lễ nhạc và của chính trị. Khổng Tử là như vậy, nhưng 
Khổng Tử cũng như mọi người phương Đông ngày trước đều 
không định nghĩa được. Định nghĩa là việc khó chứ không phải dễ. 
Người phương Đông ta không quen việc định nghĩa. Dù ràng 
Khổng Tử đã nói 105 lần về nhán, nhưng mhản là gì thì ông 
không có định nghĩa nào thật rõ ràng. Vì vậy, muốn biết hân là 
øì, muốn hiểu nhám đúng theo tỉnh thần Khổng Tử thì ta phải tìm 
hiểu bằng cách tổng hợp, tập hợp tất cả những cái ông nói để tìm 
ra cái chính chứ không thể chỉ căn cứ vào riêng một câu nói nào 
đó của ông. Và ta bát đầu từ những câu đơn giản nhất đến những 
câu phức tạp nhất để hiểu. Khổng Tử là một ông thầy học, người 
học trò nào ông coi là kém thì ông nói rất ngắn tuy cũng là những, 
cái cơ bản, còn người học trò ông coi là giỏi thì ông nói rất dài và 
nói những vấn đề sâu. Phàn Trì có lẽ là người học trò mà Khổng 
Tử coi là kém nhất, khi nào hỏi cũng được Khổng Tử trả lời một 
cách rất ngắn, ví như '*Mhán giả ái nhân” (nhân là yêu người). Đó 
là câu ngắn nhất, cũng là câu chung nhất, bởi người như thế nào, 
yêu thế nào thì chưa rõ. Khi nói với Tăng Sâm, người học trò trẻ 
nhất của mình (ít hơn thây 40 tuổi), Khổng Tử nói rõ hơn một bậc 
“Sâm hồ, ngô đạo nhất dĩ quán cli° (Sâm ơi, đạo của ta chỉ có một 
cái nó quán xuyến tất cả). Thế nhưng Tăng Sâm lại không hiểu ý 
thầy nên chỉ dạ mà không hỏi thêm gì nữa. Khi Khổng Tử di ra 
tồi, các học trò hỏi, Tăng Sâm mới trả lời rằng: "Ngô phu tử chỉ 
đạo trung thứ nhỉ dĩ hĩ" (đạo của thầy chỉ có trung thứ mà thôi). 
Đây là câu giải thích chữ mhản, có nghĩa nhấn là trung thứ. 
Không phải chỉ có Tăng Sâm nói như vậy, chính Khổng Tử trong 
sách Trưng Đung cũng có một đoạn rất quan trọng nói về điều 
này. Khổng Tử nói: “Cái đạo của kể quân tử có bốn điều mà Khâu 
này chưa làm được điều nào cả. Cái mà mình muốn con mình dối 
với mình thì mình làm cho cha mẹ; cái mà mình muốn anh: em 
mình làm cho mình thì mình làm cho anh em mình; cái mà mình 


202 


muốn bề tôi mình làm cho mình thì mình làm cho vua mình; cái 
mà mình muốn bè bạn đối với mình thì mành làm trước cho bè 
bạn". Như thế có nghĩa là gì ? Như thế có nghĩa là khi nói con 
người là Khổng Tử đặt con người trong những quan hệ cha con, 
anh em, bè bạn, vua tôi; ở trong những quan hệ đó thì mình và 
người khác là như nhau. Mình muốn thì người khác cũng muốn và 
mình không muốn thì người khác cũng không muốn, cho nên 
trung thứ. Thứ là gì ? Thứ như Khổng Tử nói “Kỷ sở bất dục, vật 
thì nhân” (cái gì mà mình không muốn thì mình đừng làm cho 
người khác), “Kỷ dục lập nhỉ lập nhân, kỷ dục đạt nhỉ đạt 
nhân ”(cái gì mình muốn thì mình gắng làm cho người khác cũng 
dược như vậy). Tóm lại, cái mình muốn thì mình làm cho người ta 
được như vậy tức là rưng tứ, coi người khác như mình. Nhẩn và 
Kỷ, mình và người khác là như nhau, cái gì mình muốn thì người 
khác cũng muốn, vì vậy mình làm cho người ta; cái gì mình không 
muốn thì người khác cũng không muốn, cho nên đừng có làm cho 
người ta. 


Kỷ và Nhân là nhìn trong quan hệ cha con, anh em, bè bạn, 
vua tôi. Nho giáo nhìn con người trong quan hệ như vậy. Cho nên 
nhân là yêu người, nhân là coi mọi người như nhau và đồng thời 
làm cho người khác cái mà mình muốn và khônglàmcho người 
khác cái mà mình không muốn (hai chỗ này là những cái mà Mặc 
Tử phê bình). Vhân là cái đức mục cao nhất. Có một điều là trong 
những người đương thời không có ai được Khổng Tử coi là nhán 
cả; ông chỉ nói Nghiêu, Thuấn, Võ, Thang, Bá Di, Thúc Tẻ, Chu 
công - những người đã được lịch sử công nhận là thánh nhân, là 
nhấn thôi. Do đó học trò đã thử tìm bằng cách hỏi thầy xem người 
này hay người kia có nhán không. Có một chuyện rất đáng lưu ý 
là chuyện vẻ Lệnh đoãn Tử Văn. Lệnh doãn Tử Văn ba lần làm tể 
tướng nước Sở thì ba lần bị cách chức. Mỗi lần bị cách chức như 
vậy ông ấy lại đem tất cả mọi công việc bàn giao lại cho người kế 
vị một cách cực kỳ chư đáo. Ông ta không bao giờ bị xúc động về 
việc mình bị mất chức. Khi được hỏi Lệnh doãn Tử Văn có hân 


203 


không, Khổng Tử trả lời: “Ông ấy thì trung, còn nhân hay không 
thì ta không biế?°. Tôi cho chữ “không biết” này là quan trọng. 


Lại có chuyện ông Trần Văn tử. Ông Trần Văn tử là người 
nước Tẻ. Khi Thôi Trữ giết vua, Trần Văn tử cho người cầm quyền 
như vậy là vô đạo, không thể sống với y, nên ông bỏ nước Tề ra đi. 
Nhưng đến nước nào ông cũng bảo là người cầm quyền ở đấy đều 
là loại Thôi Trữ cả, và ông lại ra đi. Cứ như thế ông đi hết nước 
này đến nước khác, không kiếm được chỗ nào để ở lại được. 
Người ta hỏi Trần Văn tử có nhán không, Khổng Tử trả lời: Trần 
Văn tử thì trong sạch (thanh), còn nhân hay không thì ta không 
biết. 


Có người lại hỏi thế Tử Lộ (một học trò giỏi của Khổng Tử, 
nổi tiếng về tài năng quân sự và kinh tế) có nhân không ? Khổng 
Tử bảo nếu giao cho Tử Lộ nước một ngàn cỗ xe (tức là nước lớn 
bấy giờ) thì anh ta sẽ trị phú (vẻ quân sự và kinh tế thì giỏi) còn 
nhân hay không thì ta không biết. 


Như vậy, đạo đức như Lệnh Doãn Tử Văn, Trần Văn tử; tài 
năng như Tử Lộ cũng đều không biết là đã đạt đến nhân hay chưa. 
Cái đó là một vấn đề, khi Khổng Tử nói không biết khác với khi 
ông nói không. Anh không nhán hay anh chưa đạt tới zrhân, đó là 
những chuyện khác nhau; nhưng khi đã nói là “tôi không biết” thì 
có nghĩa là chưa đặt vào những tiêu chí, như vậy tôi không biết 
nhân hay không nhân. Vấn đề là ở chỗ đó. 


Có hai, ba câu mà Khổng Tử nói rất quan trọng và có ý 
nghĩa. Một câu là: kẻ quân tử mà bất nhân thì cũng có, còn kẻ tiểu 
nhân thì không bao giờ nhân cả. Ở đây có một sự lầm lẫn trong 
cách hiểu xưa nay về chữ quân tử và tiểu nhân. Người ta tưởng 
quân tử và tiểu nhân là một sự phân biệt về đạo đức mà như thế thì 
câu nói trên của Khổng Tử sẽ là vô nghĩa, bởi nó có nghĩa là trong 
số những kẻ có đạo đức thì có người không nhản còn những kẻ 
không có đạo đức thì không bao giờ „hán cả. Chữ quân tử và tiểu 


204 


nhân phải được hiểu theo đúng như Khổng Tử nói. Đó là một sự 
phân biệt đẳng cấp chứ không phải phân biệt đạo đức. Trong tổ 
chức xã hội thời ấy, vua và những người trong hoàng tộc của vua 
cùng với những người giúp việc cho ông ta (bách chấp sự chỉ nhân 
- hay cũng gọi là bách tính) ở trong các đô và thành, đó là quán tử 
(quán tử là con vua). Ngoài đô và thành là đZ (đã là đồng nội). 
Nhân dân lao động sống ở đã thì gọi là đã nhân hay tiểu nhân. Sự 
phân biệt này là rất quan trọng, nếu không nắm được thì không 
hiểu được nhiều câu nói của Khổng Tử. Có lần Phàn Trì hỏi 
Khổng Tử vẻ việc cấy lúa, Khổng Tử nói: “Ngỏó bất như lão 
nóng (điều đó ta không giỏi bằng người nông dân già) . Phàn Trì 
lại hỏi về việc làm vườn, Khổng Tử nói: “Ngó bất như lão phố”(ta 
không giỏi bằng người làm vườn già). Phàn Trì ra về rồi, Khổng 
Từ mới bảo: “Tiểu nhân tai Phàn Trì (cái thằng Phần Trì này mới 
tiểu nhân làm sao). Nếu ta hiểu câu nói đó theo nghĩa đạo đức thì 
chẳng có gì đáng nói là không đạo đức cả, nó vô nghĩa. Mà nếu ta 
hiểu câu nói đó đúng như chữ dịch ngày nay “thằng ấy đúng là 
thằng mhà q#£” thì mới đúng nghĩa của nó. Các sách của Mặc Tử 
và Mạnh Tử phân biệt hai chữ gưán tử và tiểu nhân rất rõ. Mạnh 
Tử nói tiểu nhân thì khi nào gọi nó đi làm việc thì nó đi làm việc, 
tức là khi nào điều động nó đi phu, đi lính thì nó phải đến. Đó 
chính là cái đám dã nhân ở ngoài đồng ruộng. Vậy nên cái câu 
Khổng Tử nói kẻ quân tử mà bất nhân thì cũng có, còn kẻ tiểu 
nhân thì không bao giờ hán cả là ý nói đến một sự phân biệt 
đẳng cấp chứ không đơn giản là vấn đề đạo đức. 


Một câu khác cũng có ý nghĩa như vậy là: “Quản tử khứ 
nhân ô hồ thành đanh”(Kẻ quân tử bỏ mất điều nhân thì sao gọi là 
quân tử nữa”. 


Như thế, ngoài việc nhán là yêu người, là trưng thứ, nó phải 
là đạo đức của người quân tử, những người thuộc giai cấp thống 
trị. Điểm thứ tư sau đây còn rõ hơn nhiều, nó cho phép ta hiểu chữ 
nhán của Khổng Tử một cách rõ ràng hơn. Khổng Tử nói ai làm 


205 


được 5 điểu này trong thiên hạ thì người đó là có Nhân: cưng - 
khoan - tín - mẫn - huệ. 


Cung là gì? Chữ cưng có khi người ta dùng cùng với chữ 
kính, cung hay kính đều cùng nghĩa với nhau tức là không coi 
thường. Ở đây có hai nội dung: một là không coi thường người 
khác, tức là không kiêu ngạo; hai là không coi thường việc, tức là 
không làm cho qua chuyện. Gặp việc thì làm chứ không chú ý, 
không quan tâm gì đến việc đó - thế là bất cung. Cưng đối với 
người là không kiêu ngạo, ewng đối với việc là làm đến nơi đến 
chốn. Khổng Tử nói “Kính sự nhỉ tín”, kính sự là coi trọng công 
việc, có kính sự mới có tín. Cung có hai nội dung chứ không phải 
một. 


Khoan là rộng rãi với nghĩa là không riết róng, là lấy của 
người ta mà không lấy hết, còn để lại chút ít cho người ta. Như anh 
đi thu thuế của dân mà không lấy hết của dân, còn để lại cho dân 
thì đó là khoan. ' 


Tín là nói cái gì là làm đúng như vậy. 


Mẫn là nhanh nhẹn, tháo vát, tích cực, năng động. Không Tử 
nói: “Mẫn đắc hữu công” có việc thì làm ngay và làm có kết quả 
chứ không bê trễ. 


Huệ cũng là rộng rãi nhưng với nghĩa là không bủn xỉn, tức 
là cho mà không tiếc của. Một người khoan là lấy mà không riết 
róng, một người J#é là cho mà không bủn xỉn, đó là hai mặt của 
Sự rộng rãi vậy. 


. Khổng Tử nói ai làm được 5 điều trên trong thiên hạ thì đạt 
đến nhân. Chữ thiên hạ ở đây rất quan trọng. Thiên hạ trong 
quan niệm Nho giáo là một khoảng không gian rộng lớn dưới trời. 
Thiên hạ còn rộng hơn nước. Trong các khái niệm nhà, mước, 
thiên hạ thì thiên hạ là có phạm vi rộng nhất. Ai làm được 5 điều 


206 


này thì người đó là nhân. Cho nên zán chỉ có thể là đức mục của 
người cầm quyền và như thế có nghĩa là Khổng Tử đòi hỏi phải có 
hiệu quả cụ thể chứ không phải chỉ có tấm lòng, nên như Trần Văn 
tử và Lệnh doãn Tử Văn chưa thể là „hân được. Anh phải có lòng 
thương dân và phải làm ra hiệu quả cho dân thì mới là nhân. 


Nhưng lại có một chuyện phức tạp là có người còn hỏi 
Khổng Tử rằng Quản Trọng có nhân không. Trong lịch sử Trung 
Quốc cho đến thế kỷ XI tr.CN, Chu Công là một nhân vật tài năng 
nổi tiếng; đến thế kỷ VIH trCN có một người nổi tiếng nữa là 
Quản Trọng. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc đó là hai người 
novyafewrs, hai người canh tân, thay đổi. Khi chính trị đang là của 
nhà Ân với chủ trương dựa vào tôn giáo để cai trị thì Chu Công là 
ngươi tổ chức lại đất nước, lấy lễ, đức để cai trị, bỏ nội dung dựa 
vào quỷ thân để cai trị của nhà Ân. Chu Công tổ chức lại thiên hạ 
nhà Chu, lập ra các nước chư hầu, đặt quan hệ giữa các nước chư 
hầu, đặt ra văn, đặt ra lễ, đặt ra tất cả. Có nghĩa Chu Công là một 
người cực kỳ tài năng (Khổng Tử đến cuối đời nói ta bây giờ thật 
suy yếu rồi nên đêm ta không nằm mơ thấy Chu Công nữa, tức là 
tâm trạng muốn thay đổi đất nước được thể hiện ra bằng việc đêm 
nào cũng nàm mộng thấy Chu Công). Đến thế kỷ VI - VII tr.CN, 
Tẻ Hoàn Công lên làm bá chư hầu và người giúp việc của ông ta là 
Quản Trọng. Quản Trọng tổ chức lại nước Tẻ một cách hoàn toàn 
khác. Cho nên thời Khổng Tử người ta coi Quản Trọng là một 
người tài năng cũng giống như Chu Công thế kỷ XI tr. CN. Thế 
nên khi được hỏi Quản Trọng có hân không, vấn để đâm ra phức 
tạp và câu trả lời rất thú vị. Quản Trọng thì ai cũng công nhận là 
tài nhưng đức thì còn phải nghi ngờ. Vì sao? Vì Quản Trọng lúc 
nhỏ còn nghèo cùng đi buôn với Bão Thúc Nha, khi chia lời lãi 
bao giờ Quản Trọng cũng lấy phần hơn. Người ta nói với Bão 
Thúc Nha là Quản Trọng tham, ông ta nói rằng không phải, vì 
Quản Trọng còn mẹ già nên phải tiêu nhiều hơn. Rồi hai người 
bàn nhau thế này: bây giờ vua Tề có hai người con là Công tử Tiểu 
Bạch và Công tử Củ, không biết đến khi chết vua sẽ giao ngôi cho 
ai ? Nếu tôi và anh (chỉ Bão Thúc Nha và Quản Trọng) cùng giúp 


207 


một người mà lỡ ra sau này vua không giao ngôi cho ngươì đó thì 
chúng ta mất trắng (tức là thương lượng rất con buôn!). Vì thế chỉ 
bằng tôi và anh, một người giúp người này, một người giúp người 
kia và đến khi vua giao ngôi cho người nào thì đến mời người kia 
sang. Bão Thúc Nha giúp cho Công tử Tiểu Bạch, Quản Trọng thì 
giúp cho Công tử Củ. Vua Tẻ chết, hai anh em đánh nhau để giành 
ngôi, Bão Thúc Nha và Quản Trọng ông nào ông nấy lo cho chủ 
của mình. Trong một cuộc giáp chiến, Quản Trọng bắn Tiểu Bạch 
suýt chết, Thế nhưng may mắn thế nào đó, Tiểu Bạch chẳng những 
thoát chết mà còn thắng được Công tử Củ, lên làm vua tức là Tẻ 
Hoàn Công. Quản Trọng và Công tử Củ thua phải chạy sang nước 
khác. Công tử Tiểu Bạch lên ngôi, Bão Thúc Nha được cử làm 
tướng. Ông lại bảo với vua Tẻ rằng nếu ngài muốn làm một ông 
vua tầm thường, muốn làm nước Tẻ thành một nước tầm thường 
thì dùng tôi cũng được, còn nếu muốn là một ông vua nổi tiếng, 
nước Tề thành một nước hùng mạnh thì phi Quản Trọng không ai 
làm tướng được. Tẻ Hoàn Công bảo ta đang muốn bắt Quản Trọng 
về băm xác chứ còn cho làm tế tướng à! Bão Thúc Nha vẫn khăng 
khăng giữ ý mình. Cuối cùng vua Tề đồng ý tha cho Quản Trọng, 
mời Quản Trọng vẻ, nói chuyện với ông ta suốt một ngày, thấy 
thích lắm, lại mời ông ta về làm tướng dưới trướng mình. Quản 
'Trọng nhận làm tể tướng không nhường Bão Thúc Nha một câu 
nào hết, đồng thời cử một loạt người làm phụ tá cho mình, trong số 
đó, Bão Thúc Nha chỉ đứng hàng thứ 7, 8 gì đó, chỉ làm một ông, 
quan thường thôi. Người ta giềm Bão Thúc Nha thế thì Quản 
Trọng bất nghĩa quá. Bão Thúc Nha nói không, Quản Trọng là 
người có tài, ông ta không quan tâm đến cái chức đó đâu mà chỉ 
muốn dùng tài của mình cho có ích nên ông ta nhận làm tướng là 
đúng. Và trong suốt khoảng 20, 30 năm làm tể tướng nước Tề thì 
Quản Trọng đã có công lớn nhất là chống lại sự xâm nhập của các 
dân tộc phía Đông Bắc tới uy hiếp, làm cho nước Tề trở thành một 
nước phát triển thương nghiệp, nhà nước độc quyền muối và sắt, 
nước Tẻ từ một nước nhỏ phát triển thành một nước rất hùng 
cường. Trong thời gian Quản Trọng làm tể tướng, người ta chê ông 
hai điều: một là bất trụng, không chết theo chủ cũ; hai là lại đi làm 


tôi cho kẻ thù của chủ cũ, đó là bất nghĩa. Thêm nữa. khi làm tôi 
thì không giữ cương vị bề tôi, có nhiều việc Quản Trọng làm thì cứ 
làm chứ không hề hỏi ý vua. Vua gọi ông ta là chú chứ không gọi 
tên. Vua có cái gì ông có cái ấy, không chịu theo lễ. Một tội nữa là 
“quan xử bất nhiếp” tức là đã giao cho ai làm việc gì thì người đó 
chịu trách nhiệm, một người không được kiêm hai chức vụ. Rồi 
đến khi Quản Trọng sắp chết, Tẻ vương hỏi không may chú mà 
mất thì chú đề cử ai thay mình? Quản Trọng đề cử Thấp Bằng chứ 
không nói gì đến Bão Thúc Nha. Có người bảo Bão Thúc Nha rằng 
Quản Trọng thật là tệ, khi ông ta còn sống thì thế nào cũng được, 
khi ông ta chết thì phải đề cử ông thay cho mới phải nhẽ, đẳng này 
ông ta lại đi đề cử người khác. Bão Thúc Nha nói rằng Quản Trọng 
đề cử Thấp Bằng mới đúng, ta là người quá cứng rắn mà đất nước 
đang cần người mềm dẻo, ta mà làm thì ngươi là người ta chém 
đầu tiên. Ta cứng rần quá không thể làm tể tướng được.... Nói tới 
tình bạn hiểu biết nhau người ta hay dẫn quan hệ của Quản Trọng 
với Bão Thúc Nha. Chính Quản Trọng nói sinh ra ta là cha mẹ 
nhưng hiểu ta chỉ có Bão Thúc Nha là vì thế. Tài thì tài thật, nhưng 
nói về đức thì Quản Trọng đúng là phải xem lại. Thế nên khi 
người ta hỏi Khổng Tử rằng Quản Trọng có Nhân không, Khổng 
Tủ trả lời nếu như không có Quản Trọng thì ta ngày nay đã phải 
đóc lóc, mặc áo sang bên trái, tức là theo phong tục thiểu số 
phương Bắc, còn hỏi về „hán thï ông nói: "*wh kỳ nhân, nhưự kỳ 
nhán”. Câu này có người cho là khẳng định “nhân là như thế chứ 
còn gì nữa”, người khác nói là phủ định. Tôi thì cho rằng câu đó 
phải hiểu như thế này: “nhân ấy à? nhân ấy à?”, có nghĩa là một 
câu nghỉ vấn, bởi Quản Trọng tài năng thì có nhưng ông ta có yêu 
dân không thì chưa rõ. Theo Khổng Tử, người cầm quyền phải có 
lòng thương người, xuất phát từ lòng thương người và có cương vị 
để làm những điều có ích cho dân. Đức của người cầm quyền là cơ 
bản nhất. Vì lẽ đó nên Khổng Tử nói ai làm được 5 điều cưng - 
khoan - tín - mẫn - luệ thì người đó là nhân. Trong năm điều ấy, 
Khổng Tử đặc biệt để cao khoan, huệ và tín. Ông còn nói: “Niu 
lưài Chí Công chỉ tài chỉ mĩ nhỉ kiêu thả lận” nghĩa là tài đến như 


209 


Chu Công mà kiêu (không cung) và lận (bủn xin) thì tất cả những 
cái khác cũng đều vứt đi. 


Còn một câu nữa. Khi Tử Cống hỏi Khổng Tử trị nước thì 
phải làm thế nào, ông trả lời: “Túc thực tác bình dân tín đĩ hĩ" tức 
là làm cho đủ ăn, đủ quân và dân tin, có lòng tin với dân. Tử Cống. 
lại hỏi nếu bất đắc dĩ trong ba điều thầy nói không làm được tất cả 
phải bỏ đi một thì thây bỏ cái gì. Khổng Tử bảo: “khứ binh”(Œức 
bỏ quân đội). Tử Cống lại hỏi nếu trong hai điều còn lại vẫn phải 
bỏ đi một nữa thì thầy bỏ cái gì. Khổng Tử bảo: “kh #öực” (bỏ 
ăn), bỏ no đủ bởi vì nếu như người cầm quyền không có chữ fí: 
với dân, nói một đường làm một nẻo thì dân không biết đặt tay đặt 
chân vào đâu cả, không biết thế nào cả, cho nên quan trọng nhất là 
tín. Khổng Tử nói fín cũng như là trục của bánh xe vậy. Khi đề 
cập đến cưng, khoan, tín, mẫn, huệ và nhấn mạnh khoan, huệ, 
tín tức là nhấn mạnh quan hệ với dân, vừa phải thương dân nhưng 
phải có công ơn với dân và đồng thời có được lòng dân thì như thế 
mới là nhân, ai làm được điều ấy mới là nhân. 


Tóm lại, nhân là yêu người, nhán là đức mục của kẻ quân tử, 
nhân là đức mục của kẻ cầm quyền. Vì lẽ đó mà “bác thỉ dân 
nhỉ năng tế chúng” tức là ra ơn rộng rãi đối với dân và giúp ích 
được nhiều người, tức là có cả lòng và có cả công, “bác th w dân 
nhỉ năng tế chúng" thì người đó đã là nhân chưa? Khổng Tử nói 
“hà sử ứ nhân, tất dã thánh hồ, Nghiêu Thuấn vị do bệnh chut". 
như thế mà chỉ là nhám thôi à, thánh rồi đấy, tức là trên ẩn còn 
có thánh: nữa, Nghiêu Thuấn cũng còn khó làm được như vậy. 
Như thế có nghĩa là cái đức mục hân nằm dưới đức mục fhánh 
và nội dung của nó cũng như vậy. Tức là với lòng thương yêu ra 
sức làm việc đưa lại công ơn cho dân và đồng thời điều đó giúp ích 
cho nhiều người rộng rãi. W#tân của Nho giáo là như vậy. 


Khổng Tử nói nhán và cũng có nói đến nghĩa, nhưng Khổng 


Tử không nói nhản nghĩa vì nghĩa ở Không Tử không có nội 
dung cụ thể. Wghfa hiểu như cách là lẽ phải nên Khổng Tử nói: 


210 


“kiến lợi tư nghĩa”, thấy lợi thì nghĩ đến nghĩa, như thế tức là thấy 
lợi nhưng mà lẽ phải không cho phép thì không làm. Mghữa theo 
Khổng Tử là như vậy. 


Đến đây mới đến một chặng khác là Mặc Tử. Mặc Tử sinh ra 
ngay sau khi Khổng Tử chết và sống khoảng 70 - 80 năm, trước 
Mạnh Tử, tức là vào thế kỷ V - IV tr. CN. Khổng Tử vào thế kỷ VỊ 
- Vtr.CN. Mặc Tử là người chống lại chữ nhán của Khổng Tử. 
Mặc Tử nói Khổng Tử chỉ “biệt ái”, tức là chỉ biết yêu lấy người 
của mình, yêu lấy cha mình, yêu lấy con mình, yêu lấy bẻ tôi của 
mình, yêu lấy dân mình..., cái gì cũng phải gắn chữ mình vào đấy 
cả. Cho nên Mặc Tử đề ra thuyết Kim đi (yêu mọi người). Có một 
câu nói rất nổi tiếng của Mặc Tử là anh hãy yêu cha kẻ khác rồi kẻ 
khác sẽ yêu cha anh, như thế cha anh sẽ được yêu nhiều hơn. Anh 
chỉ biết yêu cha anh thì cha anh chỉ được một mình anh yêu, còn 
nếu anh yêu cha kẻ khác thì tất cả những kẻ khác đều yêu cha anh. 
“Trong lý thuyết của Mặc Tử luôn có một là chữ kiêm, hai là chữ 
lợi. Đây là tính toán lợi hại nên thuyết của Mặc Tử là thuyết “hỗ 
lợi”, chủ trương làm lợi cho nhau. Và vì vậy, Mặc Tử chủ trương 
yêu mọi người như nhau, yêu tất cả mọi người, giống tư tưởng 
“mình vì mọi người và mọi người vì mình”. Bên cạnh đó, Mặc Tử 
đề xuất một chữ m„ghfa với nội dung khác và ông định nghĩa khá rõ 
chứ không như Khổng Tử. Trong lịch sử Trung Quốc, Mặc Tử là 
một trường hợp đặc biệt, ông là người rất chuyên về logic, luôn 
nói có định nghĩa. 


Mặc Tử định nghĩa nghĩa là gì? Nghĩa là có của đưa cho 
người khác tiêu, có sức đưa giúp kẻ khác và có lương đào đem rảy 
cho người khác. Cho nên Mặc Tử cũng nói nghĩa tức là hiệp. Chữ 
hiệp là chữ của Mặc Tử và Mặc Tử cũng là người đầu tiên dùng 
chữ áp bức và bóc lột. Mặc Tử nói vương công đại nhân áp bức 
bóc lột nông phu chức phụ (chữ của Mặc Từ) - cách phân chia có ý 
nghĩa giai cấp. Vì thuyết kiếm ái và thuyết hỗ lợi mà Mặc Tử đề 
ra một chữ ng”iĩz như vậy. Nó đánh một đòn rất mạnh vào chữ 
nhân của Khổng Tử, là cái nhân coi trọng đẳng cấp, cầm quyền 


211 


với dân, trong quan hệ vua tôi, cha con, anh em tức là đánh đúng 
vào chỗ yếu của nho gia. Chính vì vậy, Mạnh Tử ra đời sau Mặc 
'Tử đã coi mình có nhiệm vụ phải bảo vệ nho gia chống lại Mậc 
“Tử. Mạnh Tử nói nhân, nói nghĩa và nói nhân nghĩa với một nội 
dung rõ ràng. Thứ nhất: Mhán là yêu người có sai đẳng, yêu có 
phân biệt chứ không phải yêu như nhau. Nhấn mạnh điều sơi 
dẳng. Cho nên phải thân thân, nhân dân và ái vật túc là cùng yêu 
cả, nhưng thản thân: thân thiết đối với bà con; nhân đân: nhân ái 
đối với dân; ái vát: đối với con vật thì thương yêu nó. Mạnh Tử 
phân biệt đối tượng và mức độ của thương yêu. Vì vậy Mạnh Tử 
nói phải có khu biệt, phải có sai đẳng. Mạnh Từ nói là Mặc Tử 
không có cha, Mặc Tử là “vô phụ” bởi vì ông ta coi cha ông cũng 
như người dưng. 


Đó là học thuyết của Mạnh Tử, và Mạnh Tử cũng chính là 
người đã tìm cho tư tưởng nhân nghĩa một cơ sở siêu hình học, 
một cơ sở “hình nhỉ thượng”, coi đó là “thiên đạo vị nhỉ thượng”, 
eụ thể hoá bằng thuyết #ẩm, tính và tính thiệm. Mạnh Tử nói con 
người sinh ra đã có sẵn #ính. Nó là cái trời cho. Trong sách Trưng 
Dung có chỗ nói “Thiên mệnh chi dĩ tính”(cái mà trời cho con 
người đó là tính). Tính đó tôn tại ở đâu? ở trong £đ con người. 
Nếu ở trên đời có một đạo là phổ biến của tất cả thì ở trong từng 
người có fârn, fâm là cái trời chia cho con người như một phần của 
đạo, cho nên nói #âm hay fính là như vậy. Và đính của con người 
vốn thiện. Vì sao lại nói như vậy? Mạnh Tử nói trẻ con đứa nào 
cũng biết yêu cha mẹ, lớn lên đứa nào cũng biết “theo anh”. Yêu 
cha mẹ là mối đầu của điều mnhán, “theo anh” là mối đâu của điều 
nghĩa. Từ đoan (đầu mối) là cái này dẫn đến cái kia, là đầu mối 
cho cái kia. Yêu cha mẹ là mối đầu cho điều hân, “theo anh” là 
mối đầu cho điều øghïa, cho nên nhân nghĩa giống như lòng hiếu 
với cha mẹ, lòng yêu anh chị. Còn hai điêu khác nữa là ai khi nào 
thấy người khác gặp nguy hiểm cũng đều thấy thương xót, bứt rứt, 
trắc ẩn và ai khi nào thấy mình gây lỗi lâm cũng cảm thấy xấu hồ 
(x0. Đó là những mầm mống của con người, là thiện tâm của con 
người. Ai mà phát triển lên mãi sẽ trở thành người có đạo đức, ai 


212 


không chịu được thì nó sẽ mất đi và trở thành người không có đạo 
đức. Nhưng fính con người vốn fiiện. Từ thuyết fính thiện của 
mình, Mạnh Tử cho nhân và ngiữa bắt đâu từ hiểu và để. Mà như 
thế là có cơ sở “hình nhỉ thượng”, cơ sở “thiên đạo” chứ không 
phải chỉ là vấn để đạo đức chung chung. 


Như vậy, Mạnh Tử nói rằng yêu có sai đẳng, yêu xuất phát từ 
tính thiện, còn những nội dung khác như tính quân tử, tính cầm 
quyẻn...thì tiếp tục quan niệm về ứm của Khổng Tử. Cả hai 
người, Khổng Tử và Mạnh Tử, đều nói rằng tính con người giống 
nhau. Con người ta sinh ra ai cũng có những đức tính như nhau, ai 
cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, cũng như ai cũng biết yêu cha mẹ, ai 
cũng biết thương anh. Nho giáo chú ý đến con người xã hội, con 
người trong gia đình, trong trật tự xã hội chứ ít quan tâm đến con 
người sinh vật, con người tự nhiên. Mạnh Tử nói rằng tính con 
người là giống nhau, tưởng ông nói đến con người tự nhiên, nhưng 
cái chính ông nói là những “tính xã hội”: con người là giống nhau 
nên người thợ giầy dù có vụng kém đến mấy cũng không bên nó 
thành cái sọt được, 


Mạnh Tử nói đến vấn đề nhân tính là để chứng minh cho 
nhân nghĩa. Cũng như Mặc Tử, Mạnh Tử nói nhân nghĩa đi đôi 
nhưng với một nội dung đối lập, mà đối lập ở chỗ kiềm ái và biệt 
ái, yêu sai đẳng và yêu như nhau. Vấn đề nội dung của zhán 
nghĩa theo Nho giáo là như vậy. 


Tóm lại nhám nghĩa theo Nho giáo là một chủ nghĩa nhân 
đạo chủ trương yêu thương con người, nhưng con người không 
phải là con người bình đẳng như nhau, mà là con người nằm trong 
quan hệ cha con, anh em, vua tôi, bè bạn - tức là quan hệ luân 
thường. Đức nhân không phải là đức của tất cả mọi người mà là 
đức mục của đẳng cấp quân tử, là đức mục của người cầm quyền, 
nó đòi hỏi xuất phát từ lòng thương người, ra sức làm việc cho 
đân. Đối tượng của nó là dân và có hiệu quả có ích cho dân, cho 
nên yêu con người là phải phân biệt “thân sơ”(họ hàng), phân biệt 


213 


đẳng cấp (quân tử - tiểu nhân), phân biệt theo tước vị (thiên tử, chư 
hầu, quan). Nội dung sai đẳng của Nho giáo chính là cái đó và 
cũng chính là lẽ đó nên quan niệm con người của Nho giáo không 
đúng. Vì quan niệm con người không đúng nên lòng thương không 
phát triển được, chủ nghĩa nhân đạo không phát triển được. 


Từ thế kỷ II tr. CN đến thế kỷ II sau CN, 400 trăm năm ấy 
được chia thành một giai đoạn; thế kỷ XII, XI là thời nhà Tống 
jlà một giai đoạn khác. Đó là cách chia phổ biến ở Trung Quốc 
cũng như thế giới. Konrad cho rằng thời kỳ gọi là Lưỡng Hán này 
kếo dài cho đến thế kỷ VỊI là thời kỳ Nho giáo chính thống Hán - 
Đường (Hán Võ Đế đưa Nho giáo lên làm quốc giáo, sau đến 
Đường Thái Tông lập lại). Một loại đối lập với Nho giáo Hán 
Đường là Nho giáo từ Hàn Dũ đến Chu Hy. Đó là một Nho giáo 
nhà nước, xu hướng này được Konrad gọi là Nho giáo của thời kỳ 
phục lướn Trung Quốc. Chính thứ Nho giáo này là Nho giáo xây 
dựng thành hệ thống triết học và nó ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc 
rồi đến Việt Nam. Tôi cho rằng cái nhìn của Konrad như vậy là 
phản ánh đúng được thực tế phát triển. Chỉ có điều trong cái Nho 
giáo “phục hưng” này, Konrad nói vấn đề lớn nhất mà Hàn Dũ đưa 
ra là vấn để nhân. Konrad đã viết rất nhiều bài để bảo vệ luận 
điểm đó của mình. Đó là cách giải thích rất thú vị, nhưng tôi muốn 
nói thêm là cái chữ nhân ấy mang trong bản thân nó những hạn 
chế nên không phát triển thành chủ nghĩa nhân đạo được. Konrad 
là học giả tâm cỡ thế giới, tôi tự thấy tôi chưa phải là cỡ để cãi lại 
Konrad, nhưng có những chỗ trong vấn đề này tôi cho rằng người 
bản địa hiểu hơn người nước ngoài. Tôi cho rằng tư tưởng Nho 
giáo mang trong mình nó ba hạn chế lớn làm cho chủ nghĩa nhân 
đạo trong Nho giáo trở thành một chủ nghĩa nhân đạo đi vào ngõ 
cụt. 


b. Về Hiếu Để 


Điều trước tiên là nói “hiếu để là gốc của nhân”. 


214 


Khổng Tử nói “quán tử vụ bản”(kẻ quân tử chuộng cái gốc), 
gốc có hưng, gốc có vững. có đứng được thì đạo mới sinh ra được, 
hiểu để là gốc của nhân; “quán tử vụ bản, bản lập nhỉ đạo sinh, 
hiếu để giả thị vỉ nhân nhỉ bản cluf°. Hiếu là đức mục của con đối 
với cha mẹ, để là đức mục của em đối với anh - đó là hai đức mục 
gia đình. Trong khi đó nhân là đức mục giữa con người và con 
người; coi hiếu để là gốc của nhân tức là lấy đức mục gia đình để 
làm gốc cho một cái đức có tính chất chung cho con người. Nếu 
như hiểu một cách đơn giản rằng ai đã tốt trong gia đình thì ra 
ngoài cũng tốt, nói thế thì đúng thôi, nhưng đó không phải là vấn 
đề. Vấn đề ở chỗ khác. Trong con người có ba phạm vi, một là gia 
đình, hai là xã hội và ba là nhà nước với dân; đó là ba mối quan hệ 
rất khác nhau. Quan hệ con người trong gia đình là quan hệ máu 
mủ. Quan hệ nhà nước với dân là quan hệ giữa người cầm quyền 
với dân; đây là một quan hệ không ai thoát được cả, như Trang Tử 
nói “đi đâu mà chẳng có vua”. Trang Từ cũng nói con người có 
những hạn chế. Hạn chế thứ nhất là con người ai cũng sinh ra cả 
nên ai cũng cố cha mẹ, không tránh được. Hai là con người đi đâu 
cũng có vua, quan hệ với nhà nước là không tránh được. Nhưng 
còn có một quan hệ nữa mà con người có thể thoát ra được đó là 
quan hệ xã hội - quan hệ giữa con người với con người. Đó là quan 
hệ tự nguyện, quan hệ bè bạn, quan hệ trong câu lạc bộ, quan hệ 
trong các tổ chức phường hội....; con người tự nguyện gia nhập và 
có thể rút ra được. Tôi có bạn hay không có bạn cũng được, tôi vào 
phường hay không vào phường cũng được, vì đó là tự nguyện. Đó 
chính là một phạm vi khác. Thực ra ở nước ta, theo tôi, không có 
xã hội, chỉ có gia đình và nhà nước. Tất cả các tổ chức-có tính chất 
xã hội ở ta rất ít. Ta có đoàn thanh niên, có hội phụ nữ thì cũng, 
đều có tính nhà nước, chứ còn thiếu tính xã hội, vì hoạt động của 
các tổ chức này chỉ để thực hiện kế hoạch nhà nước, cách thức tổ 
chức thì như mọi cơ quan nhà nước khác, hoạt động cũng thường 
bằng công quỹ nhà. nước. Tôi từng nói với một vị giáo sư người 
Nhật Bản: “Các anh chuyên chế mà chúng tôi cũng chuyên chế, 
chỉ có điều vì các tổ chức xã hội của các anh tốt hơn, các sinh hoạt 
xã hội của các anh là chủ yếu nên con người cảm thấy dễ thở hơn. 


215 


Người ta sống trong môi trường các công ty, câu lạc bộ, trong 
những nơi này là chính chứ không phải với nhà nước. Đó là vấn đẻ 
ưu điểm của các anh”. Điều này rất quan trọng. Tôi chia thành ba 
phạm vi: gia đình, xã hội và nhà nước là như vậy. Nho giáo nói 
hiếu để là gốc của nhân để nói quan hệ gia đình là quan hệ phố 
biến cho cả ba phạm vi này. Sách Øại học có câu: “ Tu thân để tê 
gia, tể gia để trị quốc, trị quốc để bình thiên hạ”. Tu thân để tẻ gia 
thì có vẻ không có chuyện gì, chỉ là sửa mình cho tốt để gia đình 
êm ấm (tẻ gia). Trị quốc để bình thiên hạ, làm cho nước nhà bình 
trị cũng không có vấn đẻ gì. Một bên là gia đình, một bên là nhà 
nước. Nhưng tại sao tể gia lại trị quốc được? Tề gia để trị quốc là 
không có cơ sở. Tại sao anh ăn ở tử tế trong nhà anh thì sẽ trị được 
nước? Thứ nhất, tại vì Nho giáo quan niệm các cộng đồng đó là 
đồng dạng. Nhà cũng như nước, cũng như làng xã, cũng như thiên 
hạ, cũng như thế giới tất cả là đồng dạng. Nói cách khác, nó chỉ có 
mấy quan hệ cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè và vua tôi. Đó là 
ngũ luân. Nhưng trong đó, ba quan hệ cha con, anh em, vợ chồng, 
là quan hệ gia đình; bè bạn là quan hệ bị đồng nhất với anh em, 
vua tôi là quan hệ bị đồng nhất với cha con. Quan là cha mẹ dân 
(tức là đồng nhất quan hệ nhà nước với quan hệ gia đình). Vua tôi 
là quân thân (vua cha), đạo làm tôi cũng là đạo thần tử, còn bè bạn 
là “tứ hải giai huynh đệ”. Cho nên trong sinh hoạt xã hội ta gặp ai 
cũng lấy quan hệ gia đình ra để xưng hô với nhau: cô, chú, bác, 
anh, em... Thậm chí trong đảng cũng là chú bác cả. Việc lấy quan 
hệ gia đình phổ biến ra làm quan hệ xã hội và làm cả xã hội, nhà 
nước trở thành gia đình, đó là một đặc điểm của Nho giáo. Vì vậy, 
không chỉ trong gia đình, xã hội, nhà nước mà cả trong thiên hạ họ 
cũng tính như vậy. Mặt trăng, mặt trời giống như vợ chồng; trời 
đất cũng giống như vợ chồng; các ngôi sao với mặt trăng, cũng, 
giống như cha mẹ, rõ ràng Nho giáo hình dung tất cả thế giới theo 
kiểu gia đình. Nó phổ biến hóa thành một thứ gia đình chủ nghĩa. 
Ở đâu cũng nhìn theo quan hệ gia đình, đó là một cách nhìn có 
tính chất thế giới quan của Nho giáo. Vì vậy nên “/£ gid trị guốc 
bình thiên hạ” là giống nhau, tức là làm cho êm ấm, thực hiện cái 
êm ấm, cái hòa, cái bình, cái trị (trật tự) ở trong xã hội, nên tẻ (hai 


216 


cái không bằng mà xếp cho bằng là tẻ) tức là êm ấm và trị, nước 
trị tức là cũng giống như một gia đình êm ấm vậy. Và cũng là nói 
đến một ềm ấm tương tự trong thiên hạ. Cho nên cái chữ trong 
"êm hạ bình” mà có sách dịch là “uy múre” (tiếng Nga: hòa 
bình cho thế giới) hoạc “Ía paix dans le monde” (tiếng Pháp: hòa 
bình, trong thế giới) là không đúng tư tưởng Nho giáo; đó là chỉ 
một xã hội êm ấm và ổn định thì nó mới đúng với chữ (ể. chữ /r‡, 
chữ bình và cái cơ sở coi nhà cũng như nước cũng như thiên hạ là 
như vậy. Trong sự đồng nhất ba mối quan hệ như trên đã nói, có 
một vấn đề rất quan trọng. Trong lịch sử nhân loại, đấu tranh cho 
công bằng, cho tự đo, cho bình đẳng là một động lực phát triển, 
chủ nghĩa nhân đạo chính là như vậy. Nếu như quan niệm rằng gia 
đình, xã hội và nhà nước là như nhau thì không còn yêu cầu đấu 
tranh đó nữa. Thường thường ở ta, khi gặp cái gì không vừa ý, bất 
công thì ta thường đòi được thông cảm, đòi được chiếu cố chứ 
không đòi phải làm cho ra lẽ. Cho nên trong xã hội ta chỉ có sự bất 
bình, tiết lộ cái uất ức và đồng thời mong được người ta thông 
cảm, chiếu cố chứ không có đấu tranh cho tự đo, công bằng, cho 
bình đẳng nên thiếu di động lực làm cơ sở cho xã hội phát triển. 
Động lực để đấu tranh cho tự do, bình đẳng và công bằng đã thiếu 
nên ta chỉ đòi hỏi êm ấm chứ không đòi hỏi công bằng. Bây giờ 
còn đỡ, chứ cách đây chừng khoảng mươi năm, tôi cũng là đảng 
viên, có người đến nói với tôi: “Anh ạ, Đảng bây giờ đở lắm, trong, 
Đảng lắm bè phái lắm chứ không êm ấm như trước”. Các bạn nghĩ 
xem: Tại sao Đảng lại phải êm ấm? Đảng là đấu tranh cho một 
chiến lược, một cương lĩnh, thì ở đó phải cọ xát cho nó ra cái 
cương lĩnh ấy chứ đòi êm ấm làm sao được? Cũng như quan hệ 
nhà nước và cán bộ của ta cũng vậy: coi tất cả là gia đình nên một 
là không xác định xã hội mà chỉ có gia đình và nhà nước; hai là 
đồng nhất cả vào trong gia đình thành ra lấy êm ấm mà không lấy 
tự đo và bình đàng làm động lực để phát triển. Đó chính là một 
điều rất tai hại cho sự phát triển, cho nên trong Nho giáo có một sự 
hạn chế, hạn chế về chủ nghĩa nhân đạo. 


217 


Nhân đây, tôi cũng xin để cập vấn đẻ nhà nước và xã hội. 
cũng như vẻ vấn đẻ gia đình. Ở Nhật Bản, có người hỏi xã hội các 
ông thế nào thì nhận được câu trả lời rằng chúng tôi làm gì có xđ 
hội, chúng tôi chỉ có hội xứ thôi. Vì sao họ lại nói như vậy? Vì 
trước khi Minh Trị duy tân thì tình hình Nhật giống ở ta nhưng từ 
khi duy tân thì dân bất đầu tự tổ chức vô vàn các hội, đủ thứ câu 
lạc bộ và sinh hoạt trong các công ty, câu lạc bộ và các hội. Chính 
cái đó làm cho xã hội rất đa dạng và năng động, vì đấy là sự tự đo 
tự nguyện. tự quản, tìm ra mọi sáng kiến và chỉ có liên quan đến 
số người của nó thôi. Cho nên đó là tự do, là bình đẳng mặc dù 
nhà nước tư bản là nhà nước chuyên chế. Nên tôi nói với ông 
“Tsubôi rằng các anh lớn hơn ở các tổ chức xã hội, đó là một. Hai 
là vấn đề gia đình ở ta. Hình như sau Cách mạng Tháng Tám, ta có 
xu hướng đưa con người ra hoạt đóng xã hội và làm cho gia đình 
yếu di, rệu rã đi. Cho nên trong gia đình của ta hiện nay vả 
nguyên tắc bình đẳng, tự do để chỉ đạo gia đình. Tôi ngh 
chưa chắc đã đúng. Hình như thế này: ra ngoài xã hội thì phải tự 
do bình đẳng, nhưng trong gia đình phải nhường nhịn nhau mới 
êm ấm được. Nếu vợ chồng, cha con cãi nhau cho ra lẽ thì nhà nát. 
Tôi không tán thành nam áp bức nữ, cha áp bức con, nhưng có 
điều là trong phạm vi gia đình thì nhường nhịn nhau mới hòa 
thuận được. Chỉ người không biết điều thấy người ta nhịn mình 
một lần mới bắt người ta cứ nhịn mình mãi. chứ thường thì người 
ta nhịn mình một lần, hôm sau mình phải nhịn lại. Con nhịn chà 
thì hôm sau cha phải nhịn con, vợ đã nhịn chồng thì rồi chồng phải 
nhịn vợ. Tôi cho rằng hình như trước kia ta xây dựng gia đình tốt 
hơn là ở chỗ ấy, biết nhường nhịn. Nhưng nguyên ' tắc nhường. nhịn 
nhau chỉ áp dụng được trong gia đình thôi, chứ áp dụng ra 
ngoài xã hội thì chết. Ta đồng nhất gia đình với xã hội là sai lầm. 
Nho giáo không nhân đạo chính vì không đấu tranh cho tự do, 
bình đẳng và công bằng mà lại theo kiểu êm ấm gia đình. Đó 
chính là một nhược điểm lớn trong chủ nghĩa nhân đạo của nó. 


Tôi viết về vấn đề đó thì có người cho rằng tôi tuyên truyền 
cho một tư tưởng bảo thủ về gia đình, nhưng cũng có người cho đó 


218 


là đúng. Đó là một. Thứ hai là có một bà giáo sư xã hội học Thuy 
Điển khi đọc đoạn ấy của tôi, bà ấy nói rằng có lẽ như thế này thì 
mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì hiện nay gia đình ở các nước 
phát triển đang cực kỳ rối loạn: Một là cha con, hai thế hệ xung 
đột nhau và cha mẹ không có nơi nương tựa. Người già không 
sông với con cháu thì dù sung sướng cách mấy vẫn thấy rất cô 
đơn. Đó là một chuyện. Thứ nữa là trẻ con không có tổ ấm của nó. 
“Trẻ con rất cần có gia đình, có cha mẹ. có anh em chơi với nhau 
làm cho nhân cách nó phát triển cao, chứ còn cho đi nhà trẻ thì nó 
có thể vẽ tốt hơn, hát hay hơn đấy, nhưng cái con người nó vẫn 
thiếu. Chuyện thứ ba là ly dị, ly dị xoành xoạch. Tự do bình đẳng 
nên ly đị lúc nào cũng được. Bản thân người vợ người chồng thì có 
thể tốt thôi, nhưng với đứa con thì cực kỳ tội nghiệp. Như thế thì 
nên xem thử nên dùng nguyên tác nào để chỉ dạo gia đình, để gia 
đình êm ấm phải chăng là sự nhường nhịn tôn trọng nhau, thông 
cảm nhau? Gia đình tôi là gia đình nhà nho. Tôi chưa bao giờ thấy 
bố tôi lộng quyền với mẹ tôi và mẹ tôi chưa bao giờ tỏ ra không. 
kính trọng bố tôi trước mặt con cái, mặc dù tôi biết trong nhà có 
những chuyện các cụ không đồng ý với nhau nhưng luôn luôn 
không để cho con cái biết. Việc biết tôn trọng nhau và tạo sự 
nhường nhịn cho nhau là điều cần suy nghĩ. Tôi cho rằng, về kinh 
nghiệm xây dựng gia đình thì Nho giáo để lại nhiều cái tốt chứ 
không phải đều dở cả. Chỉ có điều là đừng đưa ra áp dụng trong xã 
hội. Xã hội phải khác, phải công bằng, phải tự do, phải bình đẳng. 
Tỏi cho rằng gia đình Việt Nam hiện nay là gia đình vô chủ hay 
cộng, chủ, nhưng ai mạnh hơn thì người ấy làm chủ. Nên nhiều khi 
vợ nhiều lời quá thì chồng chiều: thôi thì làm gì thì làm, hoặc 
ngược lại, chồng la quá thì vợ đành nghe để chồng muốn làm gì 
thì làm. Không nên lập lại cái phụ quyền, tôi nghĩ có lẽ phụ nữ 
điều khiển gia đình tốt hơn đàn ông. Nhưng như thế thì phải làm 
thế nào để phụ nữ vân tham gia được công việc xã hội. Tôi thấy 
kiểu như ở Nhật Bản, phụ nữ đảng ký giờ làm việc là đúng. Họ có 
thể làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ chứ không làm 8 giờ. Đó là 
điều tôi cho là rất quan trọng. 


219 


c. Về khác kỷ phục lễ 


Trong Luận ngữ, câu dài nhất Khổng Tử nói về chữ nhám là 
câu ông trả lời Nhan Uyên, người học trò giỏi nhất của ông. Nhan 
Uyên hỏi nhản là gì, Khổng Tử đáp: *Nhán là khắc kỷ phục lẻ. 
Một ngày nào đó mình khắc kỷ phục lẻ được thì thiên hạ sẽ coi 
mình là đạt đến nhán. Làm điều nhân là do mình chứ không phải 
do người khác”. Nhan Uyên lại hỏi, xin thầy cho biết những công 
việc phải làm. Khổng Tử nói: “Đừng nhìn cái phi lễ, đừng nghe cái 
phi lể, đừng nói cái phi !ế, đừng làm cái phi /#”. Nhan Uyên hỏi về 
nhân, Khổng Từ lại trả lời bằng /£ như một đòi hỏi nghiêm ngặt. 
“Theo Khổng Tử: khếc kỷ là kìm hãm, đè nén cái tôi, còn phục lẻ 
là làm cho đúng đế (lé là những quy định mà mọi người cho là 
đúng và nghe theo để giữ đúng vị trí từng người trong tương quan 
giữa mọi người; tuỳ theo “phận vị” mà mỗi người được phép làm 
øì, nói gì, mặc gì, ăn gì...). Chu Công hy vọng chỉ bằng i£ cũng có 
thể cai trị được nên ông định ra 300 điều lễ nghi, 3000 điều uy 
nghi và coi thực hành được chúng là có Lễ trị. Khổng Tử hy vọng 
lập lại Chu Công, không cai trị bằng cưỡng bức mà cai trị bằng 
giáo hoá. '*Nhân khắc kỷ phục lỂ" chỉ rõ giữa kỷ và lễ có mối quan 
hệ, trong đó ký không phục #, không theo iể bởi kỷ thường ưa 
giàu sang, thích khoái lạc nên nó không chịu theo lê. Nếu con 
người ép mình theo được f£ thì mới có nhân. Muốn biết tại sao kỷ 
xa lễ phải tìm từ nguyên nhân sâu xa của nó là đực, do vậy để có 
thể “khắc kỷ” phải đối phó với đực. 


Người ta bao giờ cũng muốn sang hơn, giàu hơn, tự do hơn; 
người ta không tự nguyện theo /£ cho nên Khổng Tử khuyên con 
người nên khép mình vào fê, hành động theo /ể, như thế là mhản. 
Cho nên trong kỷ có vấn để đực. Dục chỉ phối kỷ. Muốn giàu, 
muốn tự do, muốn sang, đó là đựe; khắc kỷ là phải chống lại đực. 
Khổng Tử chưa phải là người chống lại đựe hoàn toàn nên ông nói 
rằng: Giàu và sang thì ai cũng muốn nhưng nếu như không phải 
bằng nghĩa mà được nó thì không nhận. Nghèo và hèn thì ai cũng 
ghết nhưng không phải bằng zghĩa mà bỏ nó thì không bỏ. Tức là 


220 


đúng mghĩa thì mới nhận giàu sang, không thì thôi. Khổng Tử 
khuyên “kiến lợi ae nghĩa”, thấy lợi thì phải nghĩ đến nghĩa. Dục 
đẩy con người đi theo fØ mà sai khiến kỷ chống lại /ê, nên khắc 
kỷ là chống lại đực, chống lại xu hướng thco fợï và chống lại việc 
nghĩ đến cái tôi, đó là khác kỷ. 


Mạnh Tử lại khác. Mạnh Tử chống đực hẳn hoi. Với thuyết 
tính thiện của mình, Mạnh Tử cho rằng ai cũng hiếu, ai cũng đề, 
ai cũng biết trắc ẩn, ai cũng biết thẹn và xấu hổ. Vì vậy con người 
đẻ ra là có cái mầm để đi đến nhân, nghĩa, lề, trí - đó là tính thiện. 


“Thế nhưng tại sao con người không phải là ai cũng được như 
vậy? Là vì dục vọng của con người nó phá điều đó. Cho nên Mạnh 
Tử đối lập tâm với dục. Mạnh Tử nói tính thiện của con người 
cũng như những mầm, lộc ở cây mùa xuân, cây mùa xuân thì cứ 
đâm lộc đâm chồi, cái thiện tâm của con người cũng vậy. Nhưng 
cái dực nó cũng như trâu đê, nó cứ nhằm cái lộc mà nhá mất. Nên 
chủ trương của Mạnh Tử chống lại đực, chống lại lợi. Câu điển 
hình của Mạnh Tử và được đặt lên đầu sách Mạnh Tở chính là câu 
ấy, câu mà Mạnh Tử nói với Lương Huệ Vương: “Vương hà tất 
viết lợi, diệc hữu nhân nghĩa chỉ đĩ hĩ” (vua nói lợi mà làm gì, chỉ 
có nhân nghĩa mà thôi). Bởi vì vua nói đến cái lợi cho nước tôi thì 
quan khanh và quan đại phu sẽ nói đến cái làm lợi cho nhà, cũng 
như sĩ và thứ nhân sẽ nói đến cái làm lợi cho thân mình. Trên dưới 
đua nhau giành lợi thì nước nguy mất. Đó chính là lý do chống lợi, 
chống đực của Mạnh Tử. 


Như vậy chuyện cho là cái #đm từ đạo sinh ra đối lập với cái 
đục trong từng người một là lý thuyết mà Nho giáo về sau vẫn 
dùng để tu thân. Tu thân tức là khắc kỷ, là chế ngự lòng dục ở con 
người. Có một câu của Khổng Tử bấy lâu nay ta hay nói nhưng tôi 
cho là hiểu không dúng, đó là câu: *®Wgó thập ngữ nhỉ chí vụ học, 
tam thập nhỉ lập, tứ thập nhỉ bất hoặc, ngũ thập nhỉ trí thiên 
mệnh, lục thập nhỉ dĩ thuận, thất thập nhỉ tòng tâm sở dục bất du 
cử". Đây là câu Khổng Tử nói về quá trình tu dưỡng của mình: 


221 


“Tôi 15 tuổi để tâm vào việc học, chí thú học, ba mươi tuổi thì 
lập”. Thế fáp là gì? Trong sách Luận ngữ, chính nghĩa của nó là 
đứng vững, đứng thẳng, không nghiêng ngả. Trong Lưận ngữ có 
chuyện Khổng Tử đang đứng trên thêm thì người con trai ông di 
qua cửa, ông hỏi: Mày đã học Kinh Lẻ chưa? người con không, 
nghĩ, trả lời rằng: Chưa. Khổng Tử bảo con: “Bất học lẻ, vô dĩ lập” 
(không học Kinh Lễ thì làm sao mà lập được). Có nghĩa là chữ 14» 
này liên quan mật thiết với lễ, “tam thập nhỉ lập” là biết Kinh Lẻ. 
“Tứ thập nhủ bất hoặc ”, vậy bất hoặc là gì? Là không lầm lân, 
không phân vân, không nghi hoặc. 50 tuổi thì biết mệnh: trời. 60 
tuổi thì đạt £huận (tức là theo không có gì trở ngại). 70 tuổi thì 
theo lòng mình muốn mà không trái với quy củ. Đây là quá trình 
học tập theo hướng ngày càng tiến lên, được cụ thể hóa rất rõ. 30 
tuổi thì biết hết nghi lẻ và hành động rất vững vàng, đối xử trong 
bất cứ hoàn cảnh nào cũng không lúng túng, như thế là /£p, biết fể. 
40 tuổi thì không lầm lẫn, phân vân nữa vì biết rồi. Khổng Từ nói: 
“trí giả bất hoặc ”, tức là người biết thì không phân vân, không 
lâm lẫn. Câu Khổng Tử nói: “tiên học lễ, nhỉ hậu học văn ” chính 
là nói cái fri này. 30 tuổi thì anh chỉ cần biết Ởễ, biết phải làm thế 
nào thì cứ thế ấy mà làm một cách máy móc, nhưng tại sao lại 
phải làm như vậy thì phải học sách vở, phải nghe người khác giải 
thích, đến khi hiểu được mới là ứrỉ, là báf hoặc cũng tức là văn. 
Nhan Tử nói: “Phu tử bác ngã đĩ văn, ước ngã đĩ lể" Phu tử - thầy 
~ dùng 1! để ước thúc ta và dùng vấn để làm cho ta rộng rãi hơn. 
Có nghĩa là đến đây anh biết được những gì anh làm nhưng có một 
điều anh vân không biết là tại sao địa vị anh chỉ được như vậy mà 
không phải tốt hơn. Cái kỷ mà nó đối chọi là đối chọi với chỗ tại 
sao tôi chỉ được có như thế này. Đến 50 tuổi thì #r¿ thiền mệnh, 
mệnh trời sẽ giải thích cho anh cái đó. Phú quý tại thiên, tử sinh 
hữu mệnh (sống chết có mệnh, phú quý tại t Lúc đó cái kỷ của 
anh, cái tôi của anh không còn băn khoăn thắc mắc vì sao chỉ được 
như vậy nữa. Cái đối chọi đã mất. Yên tâm, yên mệnh, không còn 
oán trời, trách người nữa, đó là 0r¿ thiên mệnh. Thế những không 
tránh khỏi vẫn có những lúc trong lòng người không yên ổn, cho 
nên vẫn cứ phải dè chừng. Nhưng đến 60 tuổi thì không có cái 


222 


vướng mắc gì nữa. 70 tuổi thì giữa đực và lê đồng nhất. Cái anh 
muốn là Ở và /ể cũng là anh muốn. Đây là sự đồng nhất giữa 
cá nhân và cộng đồng, là quá trình khác kỷ để theo fể, trong đó lễ 
chính là những quy định của cộng đồng, anh thành con người của 
tất cả và không còn mâu thuẫn gì giữa cá nhân với cộng đồng nữa, 
cái gì anh muốn thì cũng là cái cộng đồng muốn. Đó là quá trình 
khắc ký phục lễ vỉ nhản của Không Từ. 


Một vấn đề đáng nói ở đây là con người mà Khổng Tử đẻ cập 
không có yêu cầu hạnh phúc. Cho nên trong học thuật thời ấy xuất 
hiện học thuyết vị ngđ của Dương Chu chống lại Nho giáo. Dương 
Chu nói một câu cực kỳ nổi tiếng mà Mạnh Tử dẫn ra: “Nhổ một 
sợi lỏng mà lợi cho thiên hạ cũng không làm". Ông chủ trương con 
người có giác quan: mắt thì muốn nhìn cái đẹp, tai thì muốn nghe 
tiếng hay, miệng thì muốn ăn cái ngon. Tức là con người ai cũng 
có giác quan và ai cũng có đực cả. Con người sinh ra để thỏa mãn 
cái dục vọng đó cho nên nó v‡ 0đ, nó vì mình. Nó chỉ nên chạy 
theo lợi ích hạnh phúc của nó chứ đừng quan tâm đến cái gì khác 
cả. Như Mi câu: “Bạt nhất mao nhỉ lợi thiên hạ bất vì đã” có hai 
cách giải: 1. Nhổ một sợi lông mà lợi cho tất cả thiên hạ cũng 
không làm vo kỳ ích kỷ): 2. Nhổ một sợi lông mà cho tôi cả 
thiên hạ thì tôi cũng không làm, bởi vì thiên hạ là ngoài tôi, còn 
sợi lỏng là của tôi. Ý của Dương Chu là thứ hai. Con người hãy lo 
lấy rị ngữ và ai cũng phải lo lấy cái nøgđ của mình, đừng có vì cái 
ngoài mình. Cho nên triết lý của Dương Chu là toàn tính và bảo 
chản. Bảo vệ cái mình có, cái của mình. Dương Chu không chủ 
trương, phóng dục, tổng dục mà chủ trương rằng con người hãy 
thoả mãn lấy những cái cần thiết cho nó. Nếu ăn ngon quá nhưng 
án vào lại đau bụng thì đừng có ăn nữa. Nếu mắt nhìn cái đẹp để 
cuối cùng bị chết vì cái đẹp thì đừng có nhìn. Lấy bản thân làm 
thước để mà đo. Tóm lại, vì mình và lấy mình làm chuẩn là nội 
dung tư tưởng vị ngã của Dương Chu. 


Mạnh Tử nói Dương Tử là vô quân, Mặc Tử là vô phụ là vì 
thể. Dương Chu “vô quân”, không có vua, nghĩa là không có xã 


223 


hội, không quan tâm đến lợi ích xã hội, chỉ biết có lợi ích riêng. 
Học thuyết của ông chủ trương con người có đòi hỏi hạnh phúc, có 
dục vọng và có quyền, có bốn phận thỏa mãn cái đó. Nho giáo 
chống lại học thuyết Dương Chu, coi đe là cái có hại cho con 
người, có hại cho đạo đức. Vì vậy, người phương Đông ta rất ít khi 
dám nói đến hạnh phúc, bởi nếu nói gì dụng đến sung sướng như 
chuyện ăn ngon mặc đẹp...thì bị coi là ø in. Người nào thanh 
cao là không nói đến hạnh phúc đó. Chẳng hạn, ta đến nhà một 
người nào đó, người ta cho mình một bữa ăn ngon, mình không 
bao giờ nói tôi xin cảm ơn ông bà vì bữa ăn ngon của ông bà. Nói 
thế thì không ra sao cả. Người ta phải nói tôi xin cảm ơn ông bà vì 
thịnh tình của ông bà, chứ không nói chuyện ăn ngon. Chuyện 
mặc đẹp cũng vậy. Và nhất là không nói chuyện tình yêu, hạnh 
phúc lứa đôi. Đó chính là chỗ khắc kỷ: người nào nói đến hạnh 
phúc là không có đạo đức. 


Trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa nhân đạo chân chính là 
nói đến hạnh phúc của con người và coi là con người có quyền đấu 
tranh cho hạnh phúc, Đấu tranh cho hạnh phúc là động lực cho văn 
hoá, cho khoa học kỹ thuật, nghệ thuật phát triển, bởi suy cho 
cùng thì văn hoá, nghệ thuật hay khoa học kỹ thuật đều để thoả 
mãn hạnh phúc của con người ngày càng cao. Chính vì động lực là 
vì nhu cầu hạnh phúc đó mà nhân loại tiến lên được. Học thuyết 
nào không chủ trương như vậy thì đương nhiên không thể là một 
học thuyết nhân đạo. 


Đó là học thuyết lớn thứ hai của Nho giáo khuyến khích con 
người sống “an bẩn lạc đạo”. Người học trò được Khổng Tử quý 
nhất - Nhan Hồi, là một người học giỏi, đức độ mà sống cực kỳ 
khổ sở. Khổng Tử nói Nhan Hồi chỉ có một giỏ cơm nguội, một 
bầu nước lã, ở một cái nhà nát nhưng luôn luôn vui vẻ với cảnh 
nghèo, tự hào với cảnh nghèo, sống “an bần lạc đạo”. Đó là những. 
điều mà Nho giáo để cao. Và đó cũng chính là cái làm cho nhân 
loại không tiến lên được. Đó là hạn chế thứ hai của Nho giáo trên 
vấn đề “dục”, vấn đề hạnh phúc. 


224 


d. Về trí, nhân, dũng 


Khổng Tử cho rằng người quân tử có ba đạt đức là trí, nhản, 
dũng, Quân tử có frí nên không phân vân, lâm lân, nghi ngờ. 
Khổng Tử đề cao việc học “4 không có ww'điểm gì cả chỉ có mỗi 
việc thích học và thích dạy học”, “ba người đi cùng với ta nhất 
dịnh phảt có một người là thầy ta”. Nhưng ông cho rằng chỉ học 
lấy cái gì cần học và không học cái gì không đáng học. Đây cũng 
là một trong những tiền để cho tỉnh thần hiếu học ở phương Đông. 
Trí và sự biết luôn được Khổng Tử nhấn mạnh, song chính ở đây 
lại xuất hiện cái nhược điểm cốt tử của Nho giáo, nhất là trong 
việc nó không coi trọng tri thức sản xuất. “Người quản tử chỉ cần 
tụt dưỡng đạo đức, rồi bọn tiểu nhân mang đến cho mà ăn, cần gì 
phải cày ruộng, làm vườn”. Sự phân công lao động giữa người lao 
tâm và người lao lực được hoạch định rất rõ ràng: người lao tâm 
dạy người lao lực làm việc để nuôi người lao tâm. Do vậy mà dù 
đã trải qua mấy chục thế kỷ, Nho giáo vẫn không phát triển được 
vì nó không có tri thức khoa học. 


Nho giáo không coi thế giới tự nhiên, thế giới khách quan là 
đối tượng, vì vậy ở các nước Nho giáo, các môn như vật lý, hóa 
học, sinh học...nói chung là khoa học tự nhiên không phát triển. 
Xã hội thì rút lại trong 5 mối quan hệ: cha con, anh em, vợ chồng, 
bè bạn, vua tôi. Những cái mà Nho giáo đòi hỏi người ta phải biết 
là biết lể, biết rghứa, biết mệnh, biết đạo. Đó là những đối tượng 
mà Nho giáo đòi hỏi người ta tìm kiếm. Vì vậy đối tượng của tri 
thức bị thu hẹp lại. 7rí giả bất hoặc là thế nào? Là anh hiểu tất cả 
các mối quan hệ, anh biết ứng xử các quan hệ đó đúng nên không 
lầm lẫn, không phân vân. Đó là ứrí. Trí được coi là một đức chứ 
không phải là một phẩm chất, một năng lực. Bên cạnh đấy là đức, 
tâm đạt đức. Coi trí là một đức là vì vậy. Thế nhưng 0í lại vốn là 
một phẩm chất chứ không phải một đức. Bên cạnh đó frí còn gắn 
với đạo đức, với mệnh, với đạo. Cũng như đãng theo Khổng Tử là 
bất cự (không sợ). Nhưng không sợ không phải vì khoẻ mạnh, vì 
có võ nghệ, vì liều lĩnh mạo hiểm. mà là không sợ vì tỉnh thần 


22 


chính nghĩa. Nho giáo là học thuyết không thích thú gì đối với 
những người dũng sĩ. Trong đám học trò của Khổng Tử có một 
người là Tử Lộ, là một người cương cường, võ tướng, đi đâu cũng 
đeo kiếm, nên cả Khổng Tử và các học trò khác đều không thích. 
Tử Lộ chắc cũng tức nên có một lần Tử Lộ hỏi Khổng Tử rằng: “tử 
hành tam quân tắc thuỳ dữ" (thầy mà phải cầm quấn đi đánh giặc 
thì thầy sẽ mang ai theo?), ý muốn nói trừ tôi thì thầy không mang 
được ai theo cả. Khổng Tử trả lời: “bạo hổ bằng hà rự như vô hối 
giả ngô bất dữ dấ” (anh nào mà tay không đánh cọp, đi qua sông 
không dùng thuyền thì ta không đi với đâu) có nghĩa là người nào 
phiêu lưu mạo hiểm, cậy sức mạnh thì ta không theo. Do đó chữ 
đãng của Khổng Tử là đũng với nghĩa chứ không phải dũng với 
sức mạnh. Một nước Nho giáo như nước ta đã trải qua bao nhiêu 
cuộc chiến tranh, nhưng ta đề cao sự hy sinh anh hùng vì đân vì 
nước chứ không coi trọng đũng sĩ mấy. Nói đến dũng sĩ bao giờ 
cũng hàm ý chê trách nào đó, như nhắc đến Hạng Vũ thì có hơi 
chế giễu, chê trách. Ta thường đẻ cao anh hùng vì nghĩa. Tăng Tử 
có nói nếu tự xét mình có lỗi thì đứng trước thằng khố rách áo ôm 
ta cũng sợ, nếu không thì dù có tam quân trước mặt ta cũng xông 
lên không sợ. Cái đững trong Nho giáo là như vậy. 


Nói tóm lại, nhân, trí, đãng cùa Nho giáo đều là đạo đức cả 
chứ không phải tài nãng. Nho giáo nói chung không đề cao fài mà 
đề cao đức. Nguyễn Trãi từng nói tài bao giờ cũng kém đức một 
vài phân. Đó chính là quan điểm £hượng đức (chuộng đức) của 
Nho gia đồng thời đó cũng là một hạn chế lớn của tư tưởng nhân 
đạo Nho giáo, vì rằng nhân loại thực ra có tin vào sức mình thì 
mới tiến lên được. Mà sức của con người là trí tuệ và lao động. Có 
một thời ta chỉ quen nói lao động mà quên mất trí tuệ. Tôi cho đó 
là một sai lầm lớn bởi vì sự phát triển của nhân loại ngầy nay 
chứng minh rằng, trước mắt và những năm sắp tới, cái quyết định 
là trí tuệ chứ không phải chỉ là sức lao động. Một thành phẩm làm 
ra ngày nay bao gồm giá trị sức lao động là 5%, giá trị nguyên vật 
liệu là 5% còn lại giá trị của trí tuệ chiếm 90%. Một nghịch lý 
ngày nay là nước có nhiều nguyên liệu chưa chắc đã giàu, bởi lúc 


226 


này người ta sử dụng nguyên liệu thì ít mà dùng chế phẩm thì 
nhiều. Thứ nữa, sức lao động thường là lao động máy móc, đơn 
giản, trong khi đó người vạch ra cách làm thì mới là quyết định. 
Vì vậy giá trị của trí tuệ mới là cái quyết định chứ không phải 
nguyên liệu hay sức lao động. Nếu như chúng ta cứ hiểu sức lao 
động, nhất là lao động chân tay, là cái quyết định thì rất nguy 
hiểm. Và qua đây có thể khẳng định nhược điểm thứ ba của Nho 
giáo là không đề cao trí tuệ và sức lao động. 


Nói tóm lại, chủ nghĩa nhân đạo của Nho giáo quả thật là cao 
cả vì nó yêu thương con người. Thử nghĩ mà xem, cách đây 25 thế 
kỷ mà đã nói: người nào lân đầu tiên lấy hình con người mà tạc 
ông bù nhìn là xúc phạm con người, người đó không nên có con 
cái, Hoặc, người nói rằng tôi không phải là chim, tôi không phải là 
thú mà tôi là con người, nếu con người không dau khổ thì tôi chạy 
vạy làm gì. Điều đó thì hết sức nhân đạo, là một tình cảm hết mực 
yêu thương con người. Nhưng ở đây có 3 điều mà tôi lưu ý: 


~ Một là không đặt ra vấn đề đấu tranh cho công bằng, tự do 
và bình đẳng. 


~ Hai là không đấu tranh cho hạnh phúc. 
~ Ba là không dựa vào trí tuệ và sức lao động. 


Như thế, rốt cuộc chủ nghĩa nhân đạo của Nho giáo chỉ là 
lòng thương vô bổ. Tôi cho rằng đó chính là cái cắt nghĩa tại sao ở 
phương Đông, chủ nghĩa nhân đạo xuất hiện sớm như vậy nhưng 
thực chất là không có nhân đạo. Nhân dây tưởng nên nhắc lại một 
nhận xét của Lễ Tấn nêu trong hát ký người điên về một xứ sở 
nói nhân nghĩa từ lâu như vậy rồi mà đọc trong sách chỉ thấy có ăn 
thịt người. Nhưng cũng không phải vì thế mà nói Nho giáo phản 
động; nó là nhân đạo nhưng cái nhân đạo của nó không thể phát 
triển. 


227 


Phần thứ nhất tôi đã trình bày là Nho giáo đặt mục đích 
chống loạn như thế nào, cách giải quyết bằng chính trị và đạo đức 
của nó ra sao. Nó chỉ có thể giải quyết bằng thể chế chính trị với 
con người, với đạo đức con người để thực hiện mục đích. Vì vậy 
người ta nói Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức. Nhán 
nghĩa không chỉ là một học thuyết đạo đức mà còn là một học 
thuyết chính trị nữa. 


Như vậy, thực chất của Nho giáo là gì? Người thì bảo nó là 
cương thường; người thì bảo rằng đó là trung hiếu, rồi trưng hiểu 
tiết nghĩa; người nói thực chất của Nho giáo là nhân; người bảo là 
trung dung; tôi là chính danh; là tuỳ thời biến dịch. Lẽ ra, ta 
phải trình bày theo sự phát triển của Nho giáo từ đầu cho đến đời 
Minh, Thanh trải qua những giai đoạn nào với các vấn đề được nêu 
ra của nó mới rõ. Nhưng tôi không bảo những người nói như trên 
là nói sai, bởi vì Nho giáo có Năm Kinh thì mỗi kinh nói một 
chuyện khác nhau, người nào theo kinh nào thì sẽ nói nội dung 
của kinh đó là chính. Chẳng hạn theo Kinh Lẻ thì nói lẻ là chính 
mà theo Kinh Dịch thì nói fuỳ thời biếm dịch là chính. Đó là một 
chuyện. Chuyện thứ hai là mỗi thời đại người ta đề cao một kinh. 
Thời Tiên Tần đề cao Kinh Thị, Kinh Thư, Kinh Lễ, nên nội dung 
chính của nó là án và lễ. Đời Hán đề cao Kinh Xuân Thu nên 
tôn chính danh là chính, từ đó mới đặt ra vấn để trung hiếu 
(người ta căn cứ vào một câu của Khổng Tử là: khi học trò hỏi 
Khổng Tử nếu thầy được cầm quyền ở nước Vệ thì thầy sẽ làm cái 
gì trước, Khổng Tử nói rằng sẽ chính đanh trước). Đời Tống coi 
trọng triết học nên đề cao Kinh Dịch, tức là sự biến hóa vận động 
và tư tưởng frung dung. Như thế tức là, mỗi thời đại đều muốn 
phát triển tư tưởng Khổng Tử nhưng mỗi thời đại lại nhấn mạnh 
một điểm khác nhau. Vì thế không có ai nói sai, chỉ có điều, đó 
chính là nói một cách chung chung. Phải trình bày Nho giáo đã 
trải qua những giai đoạn nào và ở từng giai đoạn ấy các vấn đề đã 
được nêu ra thế nào thì mới rõ được. Thực ra ta phải hiểu Nho giáo 
theo cách là: từ lý tưởng như vậy nên nó đặt xã hội như vậy, con 
người như vậy; rồi vì cái lõi của nó là như vậy nên nó mới khép tất 


228 


cả những cái kia vào trong khuôn khổ của nó. Theo tôi đó là cái 
hướng đúng để tìm ra một mô hình cấu trúc lý thuyết Nho giáo 
cuối cùng. 


Nhân đây tôi xin kể câu chuyện cách đây vài chục năm. Hồi 
ãy giáo sư Trần Văn Giàu cho ra quyển sách mà nay là bộ sách Sự 
phát triển của tư tưởng Việt Nam. Thầy Giàu có đưa cho tôi (thầy 
Giàu là thầy học của tôi), tôi đọc và góp ý kiến về quyển sách của 
thầy, và tôi góp đến 80 trang, trong đó tất nhiên tôi cho rằng cái 
cách mà thầy trình bày như vậy là không đúng. Thầy bảo thế thì 
chú trình bày cách của chú đi cho tôi nghe với. Lúc bấy giờ tôi 
không trình bày nổi. Phê thì phê được chứ nói một cách khác để 
người ta thấy người ta làm không đúng thì tôi làm chưa nổi. Đến 
bây giờ, sau 20 năm, trình bày cấu trúc của Nho giáo, kết cấu lý 
thuyết của Nho giáo - là điều cho đến nay tôi vẫn chưa dám làm. 


Do đó, tôi trình bày với các bạn như cái hướng để các bạn 
tìm tòi, vì thực ra cái chuyện “nó là thế nào thì hãy trình bày cấu 
trúc, mô hình của nó như vậy” - chuyện ấy không phải dễ. 


Phần thứ nhất tôi trình bày cái lý thuyết là như vậy. 


Bây giờ tôi sẽ trình bày sang phần thứ hai, là cơ sở kinh tế - 
xã hôi của Nho giáo. Xin báo với các bạn là tôi đã viết toàn bộ 
phần lời giảng thành một tài liệu gần 70 trang, và chắc là cũng sắp 
in thôi””. Sau này các bạn đọc qua thì rõ hơn, vì giảng thì không 
bao giờ nói hết được 


(1) Đây là nói tới bài viết Äfấy ý kiến về vấn đề nghiên cứu Nho giáo mà tác 
giả đã in trong cuốn sách Đến hiện đại từ truyền thống. Nxb Văn hoá, in lần 
thứ nhất 1994, ¡n lần thứ hai 1996 (Người biên soạn chú). 


229 


PHẦN THỨHAI 


CƠ SỞ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NHO GIÁO 


1. Góc độ tiếp cận 


Muốn tìm hiểu một cái gì đó ta phải phân tích cơ sở tồn tại 
của nó. Nếu như anh phân tích được cơ sở tổn tại của nó hoặc phân 
tích giai cấp cho đúng thì sẽ làm rõ ra rất nhiều chuyện. Tôi cũng 
sẽ làm như vậy, chỉ có điều là tôi phân tích không giống người ta. 
Tôi cho rằng cái cách bấy lâu nay người ta phân tích để kết luận 
ràng Nho giáo là học thuyết phong kiến là sai, không chính xác. 
Tại sao tôi lại nói như vậy? Điều thứ nhất mà tôi lưu ý là phân biệt 
cơ sở tồn tại của Nho giáo bởi vì nó tồn tại ở nhiều nước, ở Trung 
Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Nhưng cái phân biệt thứ 
nhất là một nơi là nơi nó ra đời và những nơi khác là nơi nó du, 
nhập. Chỉ có ở nơi nó ra đời thì nó mới hội tụ đủ tất cả các điều 
kiện, còn khi du nhập thì dù không hội đủ các điều kiện đó, nó 
cũng có thể nhập vào được. Chẳng hạn chủ nghĩa Marx ra đời ở 
Đức nhưng Việt Nam vẫn du nhập được mặc dù những điều kiện 
của Việt Nam và của Đức là cực kỳ khác nhau. Điều này rất quan 
trọng. Không nên nghĩ rằng chỗ nào Nho giáo đã tồn tại thì nó đã 
hội tụ đủ các điều kiện của nó. Vì vậy muốn nghiên cứu Nho giáo 
ở Việt Nam, không thể không nghiên cứu Trung Quốc. Phải phân 
biệt nước phát sinh và nước du nhập. Khi phát sinh thì bao giờ nó 
cũng trải qua một quá trình đài hình thành, còn khi du nhập là lấy 
cái đã có đưa về chứ không cần phải trải qua quá trình hình thành 
dài đó. Và khi lấy thì bao giờ cũng chỉ chọn một số để lấy. Chung 
quy là phải phân biệt rõ Trung Quốc với Nhật Bản, Triều Tiên và 
Việt Nam khi nói về điều kiện. 


231 


Điều thứ hai tôi lưu ý là ảnh hưởng Nho giáo mạnh hay yếu 
và cung cách tác động của Nho giáo. Nho giáo ở Trung Quốc và 
Việt Nam được nhà nước chuyên chế sử dụng, nói cách khác là 
được vua, tầng lớp quan liêu và sĩ phu sử dụng. Còn ở Nhật Bản, 
Nho giáo được vua và đẳng cấp võ sĩ, tức là Mạc phủ (ông chúa 
của võ sĩ đạo) sử đụng chứ không phải bộ máy quan liêu. 


Thế thì Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam khác nhau 
ở chỗ nó nằm trong tay ai ? nó dùng để làm gì ? Từ chỗ đó, chúng 
ta có thể bàn về vấn đề cái gì là cơ sở kinh tế - xã hội của Nho 
giáo. 


Trước hết, bấy lâu nay, người ta hay nói Nho giáo là học 
thuyết của phong kiến, có nghĩa là Nho giáo ra đời và mất đi cùng 
với chế độ này. Điều đó có đúng không? 


Nho giáo ra đời với Khổng Tử vào thế kỷ VI tr.CN. Khổng 
'Tử khi làm các sách mà nay ta gọi là kinh có nói là “*Mgô thuật nhỉ 
bất tác ” tôi thuật chứ không bày đặt gì cả. Mà Khổng Tử nói như 
vậy là nói thật, bởi Kinh Thủ, Kinh Thư, Kinh Lễ... đêu là sưu tập 
các tư liệu có trước Khổng Tử 7 - 8 thế kỷ. Cho nên ông nói tôi chỉ 
thuật mà không tác là đúng. Những nội dung mà ta gọi là Kinh đó 
đều phản ánh thực tế lịch sử từ thế kỷ XVII tr. CN đến thế kỷ VII 
tr. CN hay ít ra là từ thế kỷ XI tr. CN đến thế kỷ VIII tr. CN. Như 
thế có nghĩa là kinh điển Nho giáo không phản ánh thời Khổng Tử 
mà là thời trước KhổngTử thậm chí hàng 7 - 8 thế kỷ. 


Vấn đề thứ hai là có ba ý kiến khác nhau vẻ thời điểm xuất 
hiện của chế độ phong kiến ở Trung Quốc. 


Thứ nhất là ý kiến của ông Phạm Văn Lan (Viện trưởng Viện 
Sử học Trung Quốc) một nhà Macxit vào loại sớm, khoảng 1927 
đã hoạt động ở Nhật, một học giả lớn, cho rằng phong kiến Trung 
Quốc có từ thế kỷ XĂI tr. CN, tức là bắt đầu từ Chu Công. Căn cứ 
của ông ta là việc nhà Chu phong 800 nước chư hầu. 


232 


“Thứ hai, ông Pêtơrốp (Viện trưởng Viện Sử học Liên Xô) thì 
nói phong kiến Trung Quốc bát đầu từ thế kỷ II sau CN. Căn cứ 
của ông ta là sự phân tán của xã hội Trung Quếc thời Tam Quốc. 
đời Hán phân tán kiểu Tam Quốc và cuối cùng. 'hống nhất theo 
kiểu nhà Tấn, đó là phong kiến. 


Cuối cùng, ông Quách Mạt Nhược nói phong kiến Trung 
Quốc bắt đầu từ thế kỷ IV tr. CN. 


Các bạn lưu ý rằng không phải ba anh dốt nói bậy mà đây là 
ba học giả, ba nhà sử học tầm cỡ thế giới, rất am hiểu tư liệu, 
phương pháp. Cách nhau 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, quá lắm 
là hàng trăm năm thì cũng còn coi được chứ cách nhau 14 thế kỷ 
thì lại không thể chấp nhận được. Trước một hiện tượng mà ba ông 
ấy đoán định sai biệt nhau đến 14 thế kỷ thì chỉ có nghĩa là với 
những tiêu chí và lý thuyết sử học mà họ có và thống nhất thì vẫn 
không phân biệt được hiện tượng ấy. Đó là điều phải lưu ý. Nghĩa 
là chúng ta đứng trước một hiện tượng không bình thường đến nồi 
những sử gia tầm cỡ thế giơí cũng không phân biệt được. 


Tôi cũng nhắc các bạn lưu ý ý kiến của Quách Mạt Nhược. 
Ông là học giả có vị trí, có tầm cỡ thế giới. 


Như ta đã biết, Trung Quốc hiện nay là nước duy nhất còn 
giữ được văn tự của 40 thế kỷ trước, tức là giáp cốf văn £ự ở thời 
Ấn. Người duy nhất trong thời hiện đại đọc được giáp cốt văn tự 
lại chính là Quách Mạt Nhược. Ông cũng là người duy nhất nắm 
được, đọc được giáp cốt văn ứự từ sự chuyển biến sang kửn văn 
tháp trên đồng đến văn tự cổ. Vì thế nên ai không biết cái gì thì 
đến hỏi Quáh Mạt Nhược. Ý kiến của Quách Mạt Nhược vẻ cổ sử 
Trung Quốc là ý kiến có thẩm quyền. Do vậy nên hiện nay người 
ta chấp nhận rằng chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ 
IVtr.CN. 


29 


Liên quan đến vấn đẻ này cồn có một chuyện nữa, gây tranh 
cãi về chế độ chiếm hữu nô lệ. Có hay không chế độ chiếm hữu nô 
lệ ở Trung Quốc - là điều gây thành cuộc tranh cãi mấy chục năm. 
Có hay không chế độ chiếm hữu nô lệ ở Nhật Bản - cũng gây 
thành cuộc tranh cãi mấy chục năm. Và có hay không chế độ 
chiếm hữu nô lệ ở Việt Nam cũng thành cuộc tranh cãi hàng chục 
năm, chẳng ai nghe ai. Vấn đề khá rõ ở đây là có một chuyện 
không bình thường. Đây lại là một chứng cớ để thấy nếu cứ theo 
thuyết 5 phương thức sản xuất mà bàn là dở. 


Lấy năm 1945 ở ta, lúc Cách mạng Tháng Tám. thì ở làng xã 
vẫn đang còn công điền, mà có nơi là nhiều đấy, như làng tôi công 
điển tới 800 mẫu. Công điền là gì? Công điền là di tích của công 
xã. Đó là một chuyện. Thứ hai ở ta vân còn chuyện bán con làm 
đứa ở. Bán con cho người ta, đổi sang họ người ta, suốt đời làm 
đứa ở cho người ta, không dính dáng đến cha mẹ nữa, đó là hiện 
tượng nô tỳ. Hiện tượng nô tỳ là gì? Đó là di tích của chế độ 
chiếm hữu nô lệ. Rồi ta có hiện tượng các hào trưởng và cường 
hào làm đàn anh ở các địa phương, có giang sơn của riêng mình ở 
địa phương, thì đó là gì? Là phong kiến phân tán. Ta lại có một 
ông vua trên toàn cõi đất nước, đó là phong kiến tập trung. Vậy là 
đến nam 1945 ở nước ta còn cả 4 cái ấy cùng một lúc: công xã 
nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến phân tán. phong kiến 
tập trung, Như vậy đáy không có chuyện 5 phương thứ sản xuất 
thay thế nhau: đầu tiên là cộng sản nguyên thuỷ; rồi cộng sản 
nguyên thủy tan rã từ bên trong đẻ ra chế độ chiếm hữu nô lệ: 
chiếm hữu nô lệ tan rã mà lập thành lãnh ấp, lãnh ấp bị xóa bỏ mà 
thành phong kiến tập trung. Rồi phong kiến bị lật đổ mà thành tư 
bản chủ nghĩa. Cứ mỗi đoạn như vậy lại đòi hỏi phải có cách mạng. 
xã hội. Lịch sử ở nước ta không có cách mạng xã hội đâu. Xã hội 
ta phát triển theo kiểu cái này chồng lên cái kia mà tôi gọi là /rẩm 
tích. Cái này chỏng lên cái kia mà nó vẫn cứ tồn tại, vì vậy nhìn 
vào không thể biết được nó là nô lệ hay là phong kiến. Cãi nhau 
không ra là vì vậy. Hiện tượng chư hầu thì giống như phong kiến, 
nhưng xem xét xã hội thì lại không phải. Thế mới cãi nhau. 


234 


Kết luận của tôi là ở phương Đông có một con đường phát 
triển khác, và Nho giáo là gắn với con đường đó chứ không nên 
nhìn nó theo kiểu 5 phương thức sản xuất. Giả sử ta chấp nhận 
phong kiến Trung Quốc ra đời vào thế kỷ thứ IV tr. CN (thế kỷ 
XII tr. CN thì không đúng rồi) mà nó lại không gắn với một chế 
độ phong kiến điển hình như thế này thì cho đến khi chế độ phong. 
kiến bị xóa bỏ, Nho giáo vẫn tồn tại bởi vì những cơ sở mà nó gắn 
với là vẫn còn. Vì lẽ đó tôi cho rằng không phải là Nho giáo gắn 
với phong kiến mà gắn với cái khác. Đó là điểm thị nhất khiến tôi 
nghi ngờ cách lý giải về mối quan hệ giữa Nho g ío và phong 
kiến. Bấy lâu nay chúng ta cứ nói chống phong kiến I. chống Nho 
giáo thì điều đó không đủ cơ sở. 


Điểm thứ hai, chế độ phong kiến nếu như căn cứ vào lý 
thuyết về lịch sử tiến hóa nhân loại với 5 phương thức .ì nó có hai 
giai đoạn: Phong kiến phân quyền và phong kiến tập zung. Phong 
kiến phân quyền là sự tồn tại của các lãnh mỗi chúa phong 
kiến làm chủ một lãnh ấp (øđe - vì vậy mà có thuật ngữ 
Jodalisme - phong kiến). Ruộng đất thuộc về chúa đất và nông nô 
cũng là của chúa đất. Lãnh chúa này duy trì sự thống trị của mình 
bằng quyền lãnh chúa, bằng lưỡi gươm của võ sĩ và bằng lời 
truyền giáo của tu sĩ. Cho nên đã là phong kiến phân quyền thì nó 
có 3 mặt, 3 nhân vật như vậy: một lãnh chúa, một võ sĩ, một tu sĩ. 
Các bạn cứ đọc Stendhal hay Molière sẽ thấy cái xã hội phong 
kiến phân quyền được mô tả như vậy. 


Và đến khi mà phong kiến tập quyền lên, nó phải xóa bỏ 
phong kiến phân quyền thì nó đè ba nhân vật ấy ra chửi, chửi hầu 
tước đớ dẩn, chửi võ sĩ, chửi tu sĩ; kịch Molière là như vậy. 


Khi mà đất nước còn những lãnh ấp thì đất nước chia thành 
lãnh ấp chứ không chia theo địa phương, nghĩa là đất nước chưa 
địa vực hóa mà hãy còn tồn tại dưới dạng các lãnh ấp, và chính 
quyền trung ương cũng chỉ là một ông lãnh chúa được chấp nhận 
là vua thôi chứ không có quyền thực thụ với địa phương. Ông vua 


235 


chung ấy chẳng hạn như Hoàng đế nước Pháp cũng chỉ là một lãnh 
chúa, có điều là ông ấy to hơn nên người ta tôn ông ấy làm vua 
thôi chứ thực tế là ông ấy không có thực quyền đối với các địa 
phương, các lãnh ấp. Đến phong kiến tập quyền thì đó là sự tổn tại 
của quốc gia dân tộc, thống nhất lãnh thổ tức là xóa bỏ các lãnh ấp. 
mà thành ra lãnh thổ thống nhất. Và hai nhân vật có ý nghĩa của 
phong kiến tập quyền là ông Hoàng đế và anh tư sản. 


Ở đây xuất hiện thêm một vấn đề là sự ra đời của đô thị tư 
sản. Đô thị ra đời như thế nào ? Nó ra đời ở các vùng ven biển và ở 
ngoài các lãnh ấp. Lãnh ấp, như ta biết, thuộc các lãnh chúa. Còn 
các chỗ ra đời đô thị vốn không thuộc về ai, không có lãnh chúa 
nào cai quản. Ở những vùng ven biển, ngoài các lãnh ấp có những 
tên phiêu lưu làm nghề cướp biển, đi ăn cướp ở các địa phương về 
và đồng thời vừa bán hàng, vừa trao đổi hàng hóa, vừa ăn cướp nên 
Marx gọi đó là những tên cướp biển phiêu lưu. Những tên cướp 
biển phiêu lưu vừa ăn cướp vừa buôn bán làm giàu, khi đã trở 
thành giàu rồi thì việc ăn cướp không phải việc ổn định nữa mà 
việc trao đổi hàng hóa mới là ổn định. Nó cần một nguồn hàng 
hóa, một lượng hàng hóa liên tục để trao đổi chứ không thể chờ 
đợi ở các lãnh ấp. Vì vậy, nó lập xưởng thủ công, gọi thợ thủ công 
ở các địa phương về lập xưởng. Đám lệ nông khéo tay trước kia là 
nông nô của lãnh chúa, bị đối xử tàn tệ như nô lệ, bây giờ trốn 
khỏi các lãnh ấp, bỏ cả nhà thờ ra làm ở đô thị, cũng làm nghề cũ 
nhưng được tự do hơn. Và khi đám thị dân đó đông lên rồi thì tất 
nhiên nảy sinh như cầu dịch vụ, phục vụ cho đám thị dân này. Thế 
nên những nghệ sĩ mà trước hết là những người hát rong, diễn hề 
trước kia chỉ mua vui cho lãnh chứa và nhà thờ. cùng sống cái thân 
phận nông nô như vậy, họ cũng chán và bỏ trốn ra đô thị để có tự 
do. Ra đó họ cũng hát rong, diễn hề. Các bạn biết các loại gọi là 
đãrce - loại diễn hề, tiền thân của hài kịch, /arce được đẻ ra ở đô 
thị. 


Và khi đã có các xưởng thủ công, đã có con buôn, đã có nghệ 
thuật tự đo rồi thì đám kỹ thuật cũng chạy ra đó. Những người có 


236 


kỹ thuật bấy nay tập trung ở nhà thờ. Dưới chế độ trung cổ châu 
Âu, chỉ có cha cố mới được học nên khoa học, nghệ thuật gắn với 
nhà thờ; bây giờ đám kỹ thuật ấy cũng bỏ nhà thờ ra đô thị, giúp 
cho sự phát triển của các xưởng thủ công. Và trên cơ sở của kỹ 
nghệ và nghệ thuật này mà nảy sinh khoa học, và trên cơ sở của kỹ 
nghệ, khoa học và nghệ thuật thì nảy sinh triết học mới, và có triết 
học mới thì sẽ có chính trị dân chủ. Cho nên Marx kể tên các nhân 
vật: những tên cướp biển phiêu lưu, những người chủ xưởng, 
những nghệ sĩ tự do, những nhà kỹ thuật, những nhà khoa học, 
những nhà triết học, những nhà chính trị dân chủ - đó là quá trình 
ra đời của tầng lớp thị dân. Chính tầng lớp thị dân này chống 
phong kiến. Giai cấp tư sản liên minh với Hoàng đế để xóa bỏ lãnh 
ấp chính là ở đó. 


Ở phương Đông không có tất cả những điều kể trên. 


Thứ nhất ở phương Đông, khi Hoàng đế làm chủ cả đất nước 
thì không có lãnh ấp mà lãnh ấp cũng không thuộc quyền sở hữu 
của lãnh chúa. Tức là không có 3 nhân vật điển hình của xã hội 
phong kiến phân tán là lãnh chứa, hiệp sĩ và tu sĩ. Trong thể chế 
phương Đông lúc bấy giờ chỉ có quý tộc, quan lại dựa vào mệnh 
vua và bộ máy quan liêu mà cai trị. 


“Thứ hai ở phương Đông không có tư sản. Hoàng đế thì đã có 
từ lâu, nhưng không có tư sản cho nên cũng không có liên minh 
giữa hoàng đế và tư sản. 


Như thế là ở phương Đông cũng có phong kiến (đã nộp tô, 
thu tô là phong kiến), nhưng theo cách khác chứ không phải theo 
kiểu từ phong kiến phân tán đến phong kiến tập quyền như ở 
phương Tây. Ta có thể nói đến chế độ phong kiến ở phương Đông, 
nhưng phải nói với tất cả các chỉ tiết rất cụ thể như vậy thì mới 
hiểu được. Cho nên cái tôi muốn nói là có một con đường riêng 
của phương Đông không giống với sự thay đổi 5 phương thức sản 
xuất như phương Tây. Con đường riêng này mới là cái để ra Nho 


237 


giáo, và nếu khi nào con đường đó còn, Nho giáo vẫn còn, mặc dù 
phong kiến mất rồi, thì Nho giáo vẫn còn. Có như vậy, chúng ta 
mới giải thích được Maoisme; con đường đó vẫn còn thì Maoisme 
mới có chỗ dựa, chứ phong kiến có còn đâu mà dựa. Chính vì vậy, 
vấn đề của chúng ta cũng như của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều 
Tiên là phải tập trung vào con đường đó. 


Tôi nói với các bạn là tôi nghỉ ngờ cái cơ sở sự phân tích của 
chúng ta bấy lâu nay. Chính chúng ta phân tích giai cấp, phân tích 
theo lược đồ 5 phương thức sản xuất nên chúng ta mới làm cải 
cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là chống phong kiến, là dựa 
trên phân tích giai cấp theo kiểu địa chủ/ nông dân. Thực ra là 
không đúng. Và đẻ ra rất lắm chuyện. Không phải lý thuyết giai 
cấp của Marx là sai mà là vận dụng như thế không đúng trong 
những cái eụ thể. 


Bây giờ tôi nói sang điểm thứ hai theo cách phân tích của tôi. 
2. Vấn đề “vua chuyên chế” ở phương Đông, 


Về cuối đời, Marx có đọc tài liệu về Ấn Độ và Marx có nói 
đến phương thức sản xuất châu Á, Tiếc rằng lúc ấy Marx già rồi, 
thứ nữa Marx có rất ít tài liệu, lại chỉ có tài liệu Ân Độ chứ không 
có tài liệu Trung Quốc. Nhưng Marx đã nói về phương thức sản 
xuất châu Á và đã nói sơ bộ về cái phương thức đó. Marx cũng có 
nói đến ông Hoàng để Trung Hoa. Tóm lược tất cả những cái 
Marx đã nói thì cũng mới được rất ít. Nhưng tôi cho rằng cái phát 
hiện vẻ phương Đông của Marx chính là ở mấy chữ đó, chữ 
phương thức sản xuất châu Á. Vì cái chữ phương thức này nên 
giới sử học chúng ta mới ngại. 


Phương thức sản xuất châu Á nằm ở phương thức nào trong 


số những phương thức: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, 
phong kiến, tư bản chủ nghĩa ? Ta thường tranh luận theo cách ấy 


238 


mà không nghĩ rằng phương thức sản xuất châu Á là một con 
đường khác chứ không phải là nằm trong số những phương thức kể 
trên. Tôi hiểu phương thức sản xuất châu Á mà Marx nói là một 
con đường khác chứ không phải một phương thức trong 5 phương 
thức trên kia. Đó là điểm thứ nhất. 


Điểm thứ hai là Marx nói: phương thức sản xuất châu Á này 
tiêu biểu ở chỗ chế độ chuyên chế chồng lên trên các làng xã tự 
trí. Và Marx đã nói đến ông Hoàng đế Trung Hoa như một ông 
vua chuyên chế tuyệt đối. 


Marx mới nói cả thảy như vậy. Nhưng tôi nghĩ với những gợi 
ý của Marx, chúng ta hiểu được lịch sử phương Đông đúng hơn. 
Tức là tìm một con đường khác. Các giả thuyết của tôi về Nho 
giáo là dựa vào lý thuyết đó mà cái frẩm tích như tôi nói. là một 
trong những biểu hiện. Ở phương Đông không phải thể chế này 
qua một cuộc cách mạng xã hội sẽ lật đổ thể chế kia. 


Tôi giải thích ý kiến Marx theo cách của tôi, bởi tôi cảm thấy 
người ta hiểu vẻ phương thức sản xuất châu Á mỗi người một 
cách. 


Vẻ chuyện chế độ chuyên chế chồng lên các làng xã tự trị, 
Marx nêu hai đặc điểm của chế độ chuyên cÍ - Một là công 
hữu ruộng đất (Marx dùng chữ côøg hữu). Hai là nô địch hóa toàn 
thể. Chữ công hữu này là dịch chữ eømnwne (công), và nô dịch 
hóa toàn thể là dịch chữ eselavage généraliser. Tôi không dùng, 
hai chữ ấy, tôi dùng hai chữ khác. Một là tương hữu (chế độ 
vương hữu) và hai là thẩn dân hoá toàn thể (tôi không dùng chữ 
nô dịch hoá toàn thổ, Tôi dùng hai chữ ấy với ý ngha nhà nước, 
nô dịch bằng cách của nhà nước. Tôi trình bày hai cái đó trước và 
sau đó tôi sẽ trình bày hai vấn đẻ liên quan: một là bộ máy quan 
liêu và đẳng cấp sĩ phu, hai là vấn đề đô thị không ra đời được. 


239 


Ông vua chuyên chế hay ông Hoàng đế Trung Hoa là gì ? Từ 
thời nhà Ân, tức là thế kỷ XVII tr.CN, ở Trung quốc đã hình thành 
quan niệm về một nhân vật gọi là Đế hay Vương. Theo như điều 
được khẳng định trong Kửnh Thư thì: “Đất đai ở dưới trời đâu 
chẳng là của vua, người ở trên đất ấy ai chẳng là thần dân của 
vua”. Đó là một thứ nguyên tắc lập hiến. và nguyên tác này không 
thay đổi suốt từ thế kỷ XVII tr. CN đến đầu thế kỷ XX sau CN. Vị 
câu “đất đai dưới trời đâu chẳng là của vua” nên tôi dùng chữ 
vương hữu. Đến thế kỷ XI tr. CN, thì nhà Chu gọi là Thiền tử 
(con trời), đến nhà Tần thì gọi là Hoàng Đế. Từ Tần Thuỷ Hoàng 
(221 tr.CN) đến Phổ Nghỉ nhà Thanh (thế kỷ XX sau CN) ở Trung 
Quốc; từ Lý Nam Đế hay Định Tiên Hoàng, cho đến Bảo Đại nâm 
1945 ở Việt Nam - tất cả đều dùng chữ Hoàng Đế cả. Vậy là sự 
tồn tại của một đế vương đời Ấn, một thiên tử đời Chu, một hoàng 
đế từ đời Tần cho đến tận thế kỷ XX sau CN - đó là ông Hoàng Đế 
Trung Hoa. 


Đây là một ông Hoàng Đế tập trung trong tay mình mọi 
nguồn lợi, ruộng đất, núi rừng, sông biển; tất cả cái gì có dưới trời 
(thiên hạ) đều là của vua hết, không trừ chỗ nào không phải của 
vua, Đó là sự sở hữu toàn bộ mọi nguồn lợi dưới trời chứ khỏng 
phải chỉ chiếm một ít ruộng đất không thôi. Sự sở hữu này thuộc 
về vua, thuộc về nhà nước chứ không phải sở hữu cá nhân. Vì vậy 
ở đây không phải là nô dịch cá nhân, không phải là bắt một người 
làm nô lệ, mua một người làm nô lệ, cướp một miếng ruộng, mà là 
tuyên bố “tất cả là của tôi” băng danh nghĩa nhà nước. Đây chính 
là điều rất đáng chú ý. Cũng như vậy, thần dân hay sức lao động, 
thì cũng bị nô địch hoá toàn thể, tức là tất cả đều là thân dân, 
nghĩa là vua có quyền điều động bất cứ lúc nào, phải làm bất cứ 
việc gì vua muốn, vua có thể giết chết và có thể để cho được sống. 
Thực chất đây là sự thần dân hoá từ danh nghĩa nhà nước, thần dân 
hoá đối với toàn thể chứ không phải đối với từng người, không 
phải bắt từng người thành nô lệ mà bắt tất cả mọi người thành thân 
dân. Trên cơ sở của quyền vương hữu và thần dân hoá toàn bộ như 
vậy, nhà vua thu thuế bằng sản vật, bằng thực, lực; tức là bằng lực 


240 


dịch hoặc sản vật, vì tất cá đều là của vua nén vua có thể bất nộp 
thuế. Ta chú ý đây không phải là nộp tô mà là nộp thuế, thuế mang 
tính nhà nước chứ không phải tính cá nhân chủ sở hữu. Ruộng đất 
của vua, vua dùng ruộng đất đó ban cấp cho quan lại, cho nông 
dân, nóng dân thì cầy cấy và nộp thuế cho nhà vua. Vua lại dùng 
thuê thu được mà phân phối cho quan lại, binh lính và để vua tiều 
dùng. Nói như sách A#nh Tử: quan thì có tước lộc, dân thì có 
ruông và tất cả đều là của vua cho. Ý nghĩa một nhà nước bao cấp 
và phân phối là như Cũng trên cơ sở như thế mà ông quan 
mới nói bát cơm manh áo là của vua cho nên phải đền ơn vua; 
người nông dân trong bài văn tế của Nguyễn Đình Chiểu cũng “tấc 
đất ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta”, ăn một ngọn rau ở 
trên tấc đất cũng đều là ơn vua chúa cả. 


Có một chuyện thú vị là chuyện Di - Tề. Bá Di và Thúc Tề 
đều là con vua Cô Trúc. Hai anh em đều giỏi nhưng ông bố lại 
thích em, định nhường ngôi cho người em là Thúc Tẻ, làm như thế 
là trái với nguyên tắc nhường ngôi cho con trưởng. Thúc Tẻ nghĩ 
nếu để cha nhường ngôi cho mình thì cha mang tiếng, vậy mình 
nên trốn đi, để cha nhường ngôi cho anh, cha sẽ không mang 
tiếng. Thúc Tẻ bỏ trốn. Bá Di cũng nghĩ nếu mình cứ ở đây mà cha 
lại muốn nhường ngôi cho em, vậy mình nên trốn đi, cha nhường 
ngôi cho em sẽ không có chuyện gì. Thành ra hai anh em đều bỏ 
trốn. Chắc là nước nhỏ nên hai anh em cùng đến một ngọn núi là 
núi Thú Dương. Đến khi vua Vũ Vương đi đánh Trụ qua núi Thú 
Dương thì hai anh em Bá Di. Thúc Tẻ ra nắm cương ngựa Vũ 
Vương mà nói: bể tôi đánh vua là bất nghĩa, vì vậy Vũ Vương 
không có quyền đánh Trụ. Vũ Vương không nghe, gạt ra và cứ đi. 
Thắng Trụ rồi, Vũ Vương lập nên nhà Chu. Bá Di, Thúc Tề thấy 
rằng bây giờ thiên hạ đã thuộc vẻ nhà Chu, thóc lúa vì mọc trên 
đất nhà Chu nên cũng là thóc lúa nhà Chu, hai anh em không ăn 
thóc nữa mà chỉ ăn rau v¿ (một thứ rau đắng). Thế là có một gã, 
chấc là nó cũng ác, nó bảo rằng: bây giờ thóc lúa là của nhà Chu, 
rau vi cũng là rau vi nhà Chu vì mọc trên đất nhà Chu. Hai anh em 
bèn nhịn đói đến chết. Cho nên nói “tấc đất ngọn rau ơn chúa” là 


241 


như vậy. Đó là quan niệm tất cả tài sản thuộc về vua và mình nhận 
được phần nào thì cũng là nhờ ơn vua. 


Marx nói là phương Đông chỉ có quyền lãnh hữu chứ không. 
có quyền sở hữu. Anh không có nhưng anh nhận của vua thì đó là 
quyền lãnh hữu chứ không phải quyền sở hữu. Vua đã có quyền 
ban cấp thì vua cũng có quyền thu hồi, nghĩa là vua lấy của ai thì 
đó là quyền của vua chứ không có một quyền sở hữu nào khác có 
thể chống lại. Cho nên ö phương Đông không có quyền sở hữu 
thiêng liêng (droit de prop› (eté) mà ở đây chỉ có quyền lãnh hữu. 
Cũng vì vậy trong ca dao của ta mới nói: “Ở đời muôn sự của 
chung”. Cũng vì vậy ta làm cộng sản không khó vì ở ta đã có một 
quan niệm về của chung từ lâu rồi. Đó là một điểm quan trọng. 


Tôi muốn nói lại ở đây, sở đĩ tôi dùng chữ vương hữu và 
thần đân hóa toàn thể là muốn nhấn mạnh cái tính chất nhà nước 
đó, cho nên đây không phải là một cái gì chống lại Marx mà chính 
là cụ thể hóa cách nghĩ của Marx. 


Trên đây là nói về mặt kinh tế. 


Bây giờ nói sang điểm thứ hai là chính trị. Vua giành được 
thiên hạ bằng quân sự, bằng bạo lực. Vũ Vương đánh Trụ bằng 
quân sự, Tân thấng các nước khác bằng quân sự, Hán cũng vậy. 
Nhưng khi đánh được rồi thì người ta lại tuyên bố đó là mệnh trời, 
đó là do trời lựa chọn. Cho nên, mệnh trời là lá cờ tôn giáo của 
Hoàng đế. Và với mệnh trời như vậy, nhà vua tổ chức bộ máy cai 
trị: hoặc theo đời Chu là lập ra các nước chư hầu. hoặc từ đời Tần 
về sau là quận huyện hóa và đặt quan lại cai trị...Đặc điểm đáng 
chú ý ở nội dung này là bộ máy quan liêu do Hoàng đế lập ra chỉ 
dừng lại ở khu vực hành chính cấp huyện, còn lại thì bộ máy cai trị 
làng xã do tính chất tự trị của nó nên được giao quyền tự bầu cử. 
Điều này khác hẳn phương Tây: khi lãnh ấp bị xóa bỏ thì phải đến 
thế kỷ XVI - XVII mới có bộ máy cai trị ở làng xã. Ở phương 
Đông, hiện tượng này xuất hiện sớm hơn rất nhiều, khoảng từ thế 


242 


kỷ IV tr. CN. Căn cứ vào hiện tượng lịch sử này, có thể thấy rằng 
bộ máy quốc gia và nhà nước ở phương Tây ra đời cùng với việc 
xóa bỏ lãnh ấp. Với phương Đông, từ những đặc điểm riêng trong 
tiến trình lịch sử của nó mà bộ máy quốc gia và nhà nước đã ra đời 
từ trước công nguyên vài thế kỷ. Hoàng đế phương Đông đích thân 
điều kiển nhà nước, đặt ra luật lệ, phân bổ quan lại. Tất cả đều do 
vua quyết định. Các vua nhà Hán còn tập trung các vị học giả để 
quy định việc giải thích kinh sách, quy định việc dùng hay không 
dùng tác phẩm nào. Cho nên có lần Khổng Tử nói: “/ nhạc chỉnh 
phạt tự thiên tử xuấ?” là có ý nghĩa như vậy. Nên chuyện nhà nước 
cho cái này là đúng, cho cái kia là sai là một việc có truyền thống. 


Một là kinh tế, hai là chính trị, bây giờ tôi nói về tư pháp. 


Vẻ tư pháp thì Hoàng đế là người đặt ra luật lệ. Luật lệ là do 
Hoàng đế đặt chứ không có cơ quan nào đặt luật cả. Và người 
quyết định các bản án lớn cũng là Hoàng đế, những án tử hình là 
do đích thân vua duyệt. Cho nên ý vua là luật. 


Điểm thứ tư vẻ quân sự. Hoàng đế là người duy nhất cầm 
quyền quân đội. Chỉ có Hoàng đế mới ra lệnh đánh hay hòa (tức là 
quyền chỉnh phạt là của Hoàng đế), chỉ có Hoàng đế mới được 
điều động quân đội. Tướng thì vẫn được giao cho coi quân, tức là 
huấn luyện, cấp phát, đồn trú.... Tất cả mọi chuyện là việc của 
tướng, nhưng không có lệnh của Vua thì không điều động được. 
Do đó Vua phải có 4 cái làm tin thì tướng mới được làm: lệnh bài, 
cờ, ấn, phù tiết; tức là phải có 4 cái ấy thì tướng mới điều động 
được quân đội. Trong Chỉnh phụ ngâm có câu “Chín lần gươm 
báu trao tay - Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chỉnh” tức là 
nửa đêm vua trao cho gươm và ra lệnh xuất quân. Trong Đồng 
Chu liệt quốc có đoạn Như Cơ đi ăn trộm phù, là vì không có cái 
đó thì không điều động được quân đội. Vua là Tổng tư lệnh quân 
đội. Và vì vậy, Vua không chia quyền quân sự cho lãnh chúa và 
cho đẳng cấp võ sĩ. Ở phương Tây, quân đội là quân đội của lãnh 
chúa và người cầm đầu quân đội là đẳng cấp võ sĩ cho nên quyền 


243 


quân sự trong thời phong kiến phân tần là nằm ở lãnh chúa và võ 
sĩ. Còn ở phương Đông. quyền quân sự hoàn toàn là của vua, vua 
không chia cho ai cả. Chỗ này nên lưu ý, ở Việt Nam đời Trần cõ 
lẽ có khác. Nhưng mà khác như thế nào thì tôi chưa thật rõ, bởi vì 
tôi cũng chưa tin lắm vào những điều viết trong chính sử. Bởi vì có 
chuyện như thế này: Lãnh ấp đời Trần là có, nhưng lãnh ấp quan 
hệ như thế nào với làng xã, làng xã nằm trong lãnh ấp và nó cö 
thực quyền hay là làng xã đó bị xóa đi để nằm trong lãnh ấp? Cái 
đó là có vấn đề, nên tôi chưa tin lắm vào những cái người ta viết vẻ 
đời Trần là do vậy, vì chưa giải quyết được một vấn đề không kém 
quan trọng. Nếu như không có bộ máy cai trị làng xã nữa mà chỉ 
thuộc về lãnh chúa thì tình hình sẽ khác; nếu bộ máy làng xã vân 
giữ nguyên chỉ có điều là nó làm nhiệm vụ với lãnh chúa thì tình 
hình cũng sẽ khác. Vấn đề như thế nào thì cho đến nay vẫn chưa 
có cơ sở xác minh. Vì vậy cái mà người ta nói là ở Việt Nam 
không có lãnh ấp là phải chú ý đến điều này, tôi thấy chưa có cơ 
sở để nói như thế. Ở Trung Quốc từ thế kỷ IV tr. CN đã có đội 
quân thường trực. Tôi kể chuyện này nghe cho vui: Hồi ấy mỗi 
nước chư hầu đều có quân của mình, các ông đại phu ở các ấp nhỏ 
cũng có quân riêng. Khi có chiến tranh, vua ra lệnh cho các ông ấy 
đưa quân mình theo kiểu lãnh chúa. Quân đó chiến đấu không 
vững nên Vua phải dựa vào các hiệp sĩ, phải dựa vào các tướng 
giỏi, không có cách nào khác cả. Cho nên khi Án Anh lên làm Tế 
tướng nước Tẻ thì có chuyện “Nhị đào sát tam sĩ”. Chuyện thế 
này, vua Tẻ lúc bấy giờ có ba dũng sĩ rất giỏi mà vua coi là chỗ 
dựa, nhưng quân đội như thế là phân tán. Án Anh lên làm Tế 
tướng, mời ba dũng sĩ ấy đến và đặt ra hai quả đào, và bảo rằng 
các anh kể công đi, người nào có công to nhất thì người ấy đáng 
ăn quả đào. Thế là anh hăng nhất, anh trẻ nhất kể: Tôi đánh ở trận 
này được như thế này, thế này...kể một hồi rồi lấy quả đào, ăn. 
Đến anh thứ hai cũng nói tôi đánh trận này, trận này... như vậy thì 
công còn to hơn anh thứ nhất, lấy một quả đào ăn. Còn lại ông thứ 
ba, lúc bấy giờ ông ấy mới nói thì ra công của ông ấy to hơn nhiều 
so với công của hai anh kia nhưng mà đào thì hết rồi vì chỉ có hai 
quả. Thế là anh đũng sĩ đầu tiên nói: là vì tôi tham, không nghĩ 


244 


đến người khác, cho nên tôi đã làm một việc không xứng đáng với 
tư cách người đũng sĩ, Hên đâm cổ tự tử. Ông thứ hai nói tôi cũng 
vì như vậy, không nghĩ đến người khác cho nên cũng đâm cổ tự tử. 
Ông thứ ba nói là đáng lẽ tôi không nên kể công nữa, tôi kể công 
cho nên hai người kia chết, thế thì tôi cũng không xứng đáng. Thế 
là cả ba ông dũng sĩ đâm cổ tự tử cả một lúc làm nên cái chuyện 
"nhị đào sát tam sĩ” (hai quả đào giết ba dũng s). Vua hoảng quá. 
Án Anh nói, ngài không lo. tôi đã có cách giải quyết. Và Án Anh 
cử Điền Nhương Thư cầm quân đội, (chức 7w #2), lập một đội 
quân thường trực, Điền Nhương Thư địa vị thấp, chưa từng là quý 
tộc, ông ta tập cho binh lính cách đi có hàng ngũ là một, mang vác 
nặng là hai, chạy dai sức là ba và sử dụng tốt vũ khí là bốn. Mấy 
cái đó là ông cho tập theo lối đội quân thường trực. Tập xong rồi, 
khi quân đội đã đủ mạnh thì Tư Mã Nhương Thư xin nhà Vua ra 
duyệt, Tư Mã Nhương Thư nói: vì vị trí của tôi thấp cho nên nếu 
như tôi cầm quân thì không được, xin nhà Vua cử cho tôi một 
giám quân, tức là một người chấp hành lệnh trong quân đội. Ông 
giám quân ấy phải là người có địa vị cao, có uy tín xã hội. Vua 
bèn cử một vị quý tộc đại phu - I nợ thần của mình, tên là 


Trang Giã, ra làm giám quân. Tư Mã Nhương Thư hạ lệnh đúng 


giờ ngọ ngày mai quân đội phải tập trung ở chỗ ấy để bắt đầu cho 
nhà vua duyệt. Đến ngày mai, ông giám quân ở nhà bày yến tiệc 
an uống lu bù, giờ ngọ vẫn chưa có mặt. Tư Mã Nhương Thư đến 
rồi, quân đội đến rồi nhưng giám quân vẫn chưa đến. Khi giấm 
quân đến chậm, vừa vào thì fư Mã Nhương Thư hỏi: “Quân đội 
tập hợp, tướng đến chậm tội gì ?”. Viên quân chính trả lời là 
"chém”. Tư Mã Nhương Thư ra lệnh chém giám quân. Hoảng quá 
vì chém sửng thần của vua, cho nên đám tay chân trong đó vội 
vàng chạy về báo vua là Tư Mã Nhương Thư sắp chém Trang Giã. 
Vua cũng hoảng quá nên ra lệnh cho thị vệ vác lệnh của vua, cờ 
của vua ra lệnh cho tướng là không được chém. Người này cuống, 
lúng túng quá nẻn cưỡi cả xe vua mà đi, mà lại chạy lung tung 
trong hàng ngũ. Tư Mã Nhương Thư liên hỏi: Dong xe một cách 
vô kỷ luật trong quân ngũ tội gì? Viên quân chính lại phải trả lời 
là “chém”, chém sứ giả của vua và chặt xe đi, bửa xe đi. Nhưng vì 


245 


xe này là xe của vua nên không chẻ mà chỉ chặt đi một góc và 
chém. Từ đó trở đi quân đội răm ráp, đánh đâu được đấy là vì đó là 
quân đội thường trực và được huấn luyện. Cũng từ đó trở đi, nước 
nào muốn đánh nước Tẻ thì phải có quân đội mạnh ngang quân 
đội nước Tẻ mới đánh được. Tất cả đều là quân đội thường trực. 
Cho nên những người như Ngô Khởi... đều từ đây mà ra cả. Ố 
phương Tây, phải đợi đến thế kỷ XVI - XVH mới bắt đầu có quân 
đội thường trực. Ở phương Đông, ở Trung Quốc, từ thế kỷ VI tr. 
CN đã có quân đội thường trực rồi và vua là người đích thân chỉ 
huy. 


Vấn đề thứ năm là vấn đề tôn giáo. Hoàng đế là người duy 
nhất được tế trời, tế thần sông, thần núi. Vua tự coi mình là người 
trực tiếp nhận mệnh trời và không chia cho ai cả. Chỉ có vua mới 
được tế trời và chỉ vua là người được nhận mệnh trời. Sắc lệnh của 
nhà vua thường thường mở đầu bằng câu: Thừa thiên hưng vận 
Hoàng đế chế sách viết (Tôi vâng Tệnh trời ra lệnh rằng) hoặc Đạï 
thiên hành hóa, Hoàng đế chiếu viết v.v.... Lời vua là lời trời, vua 
cầm đầu tôn giáo, vua là giáo chủ. Hơn thế nữa, vua cũng coi thần 
linh là thần hạ của mình. Thần linh cũng là bể tôi của nhà vua. 
Chính vì thế, trong bộ máy nhà nước có một bộ Lẻ quản lý bách 
thần, sắp xếp thần vào hạng nào: thượng thượng đẳng thần, thượng 
đẳng thần, trung đẳng thần, hạ đẳng thần, tức là bộ Lê sắp xếp 
thần linh cũng như bộ máy quan lại; thần linh phải chịu trách 
nhiệm với vua, được coi là thần hạ của vua. (Xưa kia ở Việt Nam, 
trời không mưa phải cầu đảo, nếu cầu đảo mà không mưa thì phải 
trị thần Pháp Vân bên Chùa Dâu, thần chịu trách nhiệm về việc 
trời không mưa. Đầu tiên là trách mắng bằng lời của vua bởi thần 
đã không làm ra mưa, nếu trách mắng rồi mà vẫn chưa có mưa thì 
lôi long ngai ra phơi nắng. Long ngai phơi nắng rồi mà vẫn không 
mưa thì lấy roi quất, quất cho đến khi nào mưa mới thôi. Lần vua 
Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, xuất quân từ Thăng Long đi 
vào đến Quy Nhơn, đánh trận tháng lợi mà cả khi đi lẫn khi về đều 
không gặp mưa bão. Vẻ đến Thăng Long, vua Lê Thánh Tông 
thăng thưởng cho thần Đông Hải lên một cấp do đã có công giúp 


246 


vua đánh trận thuận lợi. Thế tức là thần linh cũng là bẻ tôi). Chúng 
ta chú ý một điều: ông hoàng đế Trung Hoa không chia quyền tôn 
giáo cho giáo hoàng và giáo hội. Ở phương Tây, quyền tôn giáo là 
của giáo hoàng, giáo hội, còn vua chỉ lo phân đời, phần xác, còn 
phần hồn, phần đạo thuộc về giáo hoàng. Ở phương Đông, vua 
đồng thời là giáo chủ. 


Thế là ông vua chuyên chế phương Đông nấm gọn mọi 
quyền lực trong tay mình: chính trị, kinh tế, tư pháp, quân đội, tôn 
giáo. Tất cả đều ở trong tay nhà vua, không để một quyển nào cho 
ai hết. Hơn thế, ngay cả cha mẹ, vợ con, anh em cũng là thần hạ. 
'Tức là ngôi vua là ngôi vua chỉ của một người. Ngay trong cách bố 
trí cung điện thì hoàng hậu ở riêng một cung, thái tử cũng ở riêng 
một cung chứ không phải ở chung với vua. Khi nào có lệnh, có chỉ 
của nhà vua, hoàng hậu, thái tử mới được đến. Thành ra có chuyện 
vua chết mà không báo ngay cho hoàng hậu, hoàng hậu biết mà 
chịu không đám đến, đến là bị tội. Đám quyền thần không muốn 
mời hoàng hậu là hoàng hậu chịu chết cứ phải ở yên trong cung 
chứ không được vào; với thái tử cũng như vậy. Vì chỉ là thần hạ 
nên hoàng hậu, thái tử không được chia quyền với nhà vua. Với 
anh em cũng thế, anh em thường thường còn ở xa hơn, không được 
ở gần vì sợ cướp ngôi. Còn thái thượng hoàng khi đã nhường ngôi 
cho con xong là ra ở cung riêng, không ở chung nữa. Tất nhiên, 
thái thượng hoàng vấn có ảnh hưởng ít nhiều tới những quyết định 
của nhà vua. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là nhà vua. Vua đã 
quyết định thì thái thượng hoàng cũng không bỏ được. Trừ trường. 
hợp như Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông ở Việt Nam. Thái 
Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đến thấy vua Trần Anh Tông say 
rượu, gọi không được, Thái Thượng Hoàng bỏ về Thiên Trường. 
Tuy không nói nhưng Trần Anh Tông biết là Thái Thượng Hoàng 
có thể bỏ mình mà lập người khác, nên Trần Anh Tông vội vàng 
chạy đến quỳ xuống để xin lỗi. Trần Nhân Tông nói: Quan gia 
(vua) nên biết là tôi còn có con khác. Đó chính là lời cảnh cáo. 
Trường hợp thái thượng hoàng làm như thế là có hơi khác một tý, 
còn thực ra thái thượng hoàng khi đã nhường ngôi rồi thì quyền 


241 


thuộc về vua chứ không phải của thái thượng hoàng nữa. Vì lẽ đó 
nên ngôi vua là linh thiêng và chỉ thuộc về một người. 


Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện về Hán Cao Tổ khi lên 
làm vua. Hán Cao Tổ xuất thân từ một Đình trưởng (kiểu lý 
trưởng), khi lên làm vua thì bố ông ta vẫn còn sống và cũng là nể 
nếp quen rồi, nên thường ngày ông vẫn đi thăm bố. Nhưng Thúc 
Tôn Thông là người coi công việc về lễ bảo như thế là không được, 
bởi bây giờ ngài là hoàng đế, cụ cố là thần hạ, chỉ có thần hạ đến 
yết kiến vua thôi chứ không có chuyện vua đến thăm thần hạ, đó là 
điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi vua đến thì ông bố phải ra tiếp 
đón vua theo nghi thức thần hạ đón vua chứ không phải nghi thức 
bố đón tiếp con. Do đó Thúc Tôn Thông quy định khi vua đến cửa, 
ông bố phải chạy ra, vác một cái chổi (tượng trưng cho việc quét 
tước) và dẫn vua vào nhà. Đến đây mới có sự phức tạp là nếu như 
bố đi trước vua thì vô lễ mà đi sau vua thì không có nghĩa là quét 
tước nữa, cho nên ông bố phải đi ngang, vác chổi dân dường và đi 
ngang chứ không được đi trước. Đó, vua là linh thiêng và duy nhât 
tuyệt đối là như vậy. 


Ngôi hoàng đế giành được tất nhiên phải bằng sức mạnh 
quân sự (bạo lực), nhưng được giải thích bảng tôn giáo là (hiển 
mệnh. Sức mạnh vật chất lập hiến của nó là ở quyền vương hữu 
và thần dân hoá toàn thể được nấp dưới danh nghĩa nhà nước. 


3. Làng xã ở phương Đông 


Bây giờ tôi nói sang bộ phận thứ hai là chế độ chuyên ché 
chông lên các làng xã. Ở đây tôi không dùng chữ làng xá tự trị 
mà tôi dùng chữ làng họ. Sự tập trung chuyên chế thành thể chế 
chính trị - xã hội như thế đã hình thành từ trước khi chế độ cộng 
sản nguyên thuỷ chưa tan rã để đến mức ra đời hai giai cấp đối lập 
trong công xã là chủ nô và nô lệ. Ở bên kia, ở phương Tây, chủ nó 
và nô lệ ra đời trên cơ sở sự tan rã công xã; ở đây, ở phương Đông, 
quá trình đó chưa diễn ra trọn vẹn mà chỉ có một tình hình được 


248 


Dương Vinh Quốc gọi là “chế độ nô lệ chủng tộc”(chữ của Dương 
Vinh Quốc). Cái này là cơ sở của vấn đề làng họ mà tôi nói. Tức là 
thế này: lúc bấy giờ, khi chưa phát triển thành sự đối lập giữa chủ 
nô và nô lệ thì ý thức về tư hữu chưa phát triển. Ý thức tư hữu chỉ 
phát triển với sự ra đời của hai giai cấp đối lập là nô lệ và chủ nô. 
Còn ở đây là chưa. Thế nhưng ông vua gọi là Đế ấy cử quân đi 
chỉnh phạt một vùng đất, đánh chiếm một vùng đất và tuyên bố 
vùng đất đó là của mình. Chế độ chiếm hữu nô lệ bằng những cuộc 
chiến tranh, chiếm một vùng đất và chiếm cả người ở trên vùng đất 
ấy. Sau đó cử người cùng họ nghĩa là người của tộc Ân đến thống 
trị. Chỗ này là chỗ sinh chuyện. Cử người cùng tôn tộc là tộc Ân 
đi thống trị, người tộc Ân được cử đến phải xây thành tự bảo vệ và 
ở trong cái thành ấy. Xây thành cũng có nghĩa là lập quốc, lập 
quốc tức là chiếm một vùng đất mới mà xây thành và người ở 
trong thành là người của tộc Ân. Cho nên nô lệ ở đây, nô dịch ở 
đây là nô dịch của một chủng tộc, chủng tộc Ân đối với những tộc 
bị chiếm. Như thế giữa ông vua thiên tử với ông vua chư hầu có 
hai quan hệ: quan hệ vua tôi và quan hệ họ hàng, có duy trì được 
cả hai quan hệ thì mới bảo vệ được sự thống nhất. Ông vua chư 
hầu vừa là bề tôi của ông vua thiên tử về mặt chính quyền, vừa là 
con em của vua thiên tử về mặt họ hàng. Cho nên nhà Ân duy trì 
sự thống trị bằng hai quan hệ: quan hệ Thiên tử - Chư hầu và quan 
hệ tôn tộc. Và nhà Ân cường điệu: trung với thiên tử và hiếu với tổ 
tiên là một điều quan trọng để bảo vệ sự thống nhất. Và vì vậy, 
Trung Quốc là nơi tổ chức họ hàng rất chặt. Cái chuyện chia ra 
“cửu tộc” tức là tính từ mình mà đi lên 4 đời: cha, ông, cụ, ky và 
tính từ mình đi xuống 4 đời: con, cháu, chất, chút, từ đó thành tổ 
chức cửu tộc. Tổ chức cửu tộc còn có thêm hàng ngang là hàng 
anh em, hàng chú bác nữa...là tổ chức kiểu Trung Quốc, nó rất 
chặt, chứ ở các nước khác thoạt đầu không ‹có tổ chức họ hàng 
chặt như vậy. Vì thế mà cách nhau bao nhiêu đời vẫn tìm ra được, 
vẫn truy ra được mình là anh hay là em. Ngày nay có nhiều người 
đi tìm gia phả và còn tìm ra được những gia phả cách đây 20 - 30 
đời và bây giờ vẫn nhận ra được tôi là em hay là anh của anh. Đó 
là căn cứ vào cái tổ chức cửu tộc và cái phả hệ. Ở Trung Quốc có 


249 


chuyện rất thú vị là như thế này: 500 - 600 năm sau vẫn tìm ra 
được có họ với nhau hay không ? Ai là anh, ai là em và điều đó 
được ghi trong sách Luận ngữ. 


Có, một lần người ta hỏi Khổng Tử là vua nước Lỗ có biết lễ 
không? (vua nước Lỗ là vua nước quê Khổng Tử). Khổng Tử trả 
lời “biết lỂ" thế nên cái ông hỏi ấy bực lắm, ra ngoài nói với học 
trò của Khổng Tử “ai nói rằng người quân tử thì nói trung thực?”. 
Ông ta nói thế vì vua nước Lô là người cùng họ với vua nước Ngõ. 
thế mà vua nước Lỗ lại đi hỏi con gái vua nước Ngô, gọi là Ngô 
Mạnh Tử. Thế vua nước Lỗ mà biết lễ thì có ai là không biết lễ? Ở 
Trung Quốc xưa kia, người “đồng tính”(cùng họ) là không được 
lấy nhau. Mặc dù vua nước Lỗ và vua nước Ngô cùng họ đã hơn 
600 năm rồi kể từ khi Chu Công phân phong. Nhưng dẫu là cách 
nhau 600 năm cũng không được lấy nhau. Vua nước Lỗ đi hỏi lấy 
con gái vua nước Ngô vốn là người cùng họ là trái lễ. Nhưng vì 
vua nước Lỗ lại là vua của Khổng Tử cho nên Khổng Tử không 
đám nói vua nước mình là vô lễ. Vì Khổng Tử nói là vua nước Lỗ 
biết lễ nên ông kia mới ra ngoài bình luận là “Ai bảo người quân 
tử là người trung thực?”. Vua nước Lỗ lấy con gái vua nước Ngô là 
Ngô Mạnh Tử, vua nước Lỗ mà biết lễ thì có ai mà không biết lễ. 
Học trò vào nói lại với Khổng Tử như vậy, Khổng Từ trả lời rất 
hay. Khổng Tử nói: “Tôi thật là may mắn, có điều gì sai thì người 
ta mách cho mà biết”. Nói như thế là thế nào? Khổng Tử vẫn 
không nói vua nước Lõ là trái lễ, Khổng Tử vẫn không nói mà lại 
nói tránh đi theo một cách khác: “Tôi thật là may mắn, có điều gì 
sai thì người ta mách cho mà biết”. 


600 năm sau vẫn còn biết được họ hàng, đó là điều quan 
trọng. Và một điều nữa cũng không kém phần quan trọng là khi đã 
nô dịch bằng cách chủng tộc như vậy, chiếm từng vùng như vậy, 
hay là thần dân hóa từng vùng như vậy thì điều nên chú ý là cách 
nô dịch đã khác mà thân phận cũng đã khác. Cách nô dịch bằng 
quân sự và nhà nước làm cho thân phận thần dân khác với thân 
phận nô lệ, nông nô. Là nô lệ tức là biết rằng nhân cách bị mất, 


250 


không còn là người nữa, đã bị tước đoạt quyền làm người. Còn là 
thân dân thì không bị mất cái đó. Từ cha vua trở xuống đều bị coi 
là thần dân cả, có ai mất quyền đâu, chỉ có người trên người đưới 
thôi, không có chuyện mất quyền làm người. Cho nên vấn đề 
quyền làm người là không rõ. Là nô lệ thì không có quyền làm 
người, nên họ chống lại để giành lại quyền làm người. Là nông nô 
cũng cảm thấy quyền làm người bị mất đi phần lớn nên muốn 
giành lại để có quyền làm người. Còn là thần dân thì không cảm 
thấy bị mất quyên làm người. Bởi thế tôi mới nói là ở ta vì không 
có nên không mất. Có có đâu, nó có quyền làm người đâu, nó là 
thần dân cả mà, làm gì có quyển làm người. Vì không có nên 
không mất, vì không mất nên không đòi. Cho nên ở ta không có 
quyền đòi cho nhân cách, không có. Ai cũng cảm thấy được cả, 
chỉ có ai trên, ai dưới thôi, mà đâu chả có trên dưới. Anh đi đâu thì 
cũng có trên có dưới. Bét ra thì anh cũng có vợ con mà áp bức, 
cuối cùng, ai cũng có trên có dưới cả thôi mà. Đó chính là điều mà 
tôi muốn nói là khác nhau về cách nô dịch và khác nhau về thân 
phận. Công xã trở thành một đơn vị phụ thuộc vào chủ, mà chủ ở 
đây lại là nhà nước cho nên một mặt thì nó vẫn giữ là công xã, 
nhưng một mặt khác nó là một đơn vị hành chính và dần dần trở 
thành làng. Làng là đơn vị hành chính. Làng vừa là công xã vừa có 
quan hệ chính quyền và thuộc trong phiên chế của chính quyền. 
Có một sự kiện rất có ý nghĩa là ở Trung Quốc trải qua năm thế kỷ 
chiến tranh, từ thời Xuân Thu đến thời Chiến Quốc đến thời Hán, 
năm thế kỷ chiến tranh như vậy cho nên dân lưu tán, bỏ chạy khỏi 
quê, mà khi chạy như vậy, thường thường là người ta chạy theo họ, 
bà con chạy với nhau. Đến thời HánVõ Đế có một hiện tượng 
được ghi nhận là hương đảng fộc cư (làng ở theo họ) và đó là một 
thực tế mà tất cả chính sách cai trị phải nhìn đến. Và ở nước ta, 
đến bây giờ cũng là kiểu làng họ như vậy. Ngay đến bây giờ cũng 
thế, đi kinh tế mới thì bao giờ cũng đi cùng bà con và cuối cùng, 
đến nơi thì người ta cũng lại lập lại cái làng y như cũ. Thế mới có 
mốt chuyện đùa, chuyện vui trong sử học là anh Bùi Văn Nguyên 
nói rằng An Dương Vương gốc ở Nghệ An, Loa Thành là ở Nghệ 
An chứ không phải ở ngoài này! Là vì sao ? Là vì tất cả tên vùng 


251 


đó đều là tên giống như vùng Cổ Loa của Đông Anh hết. Tất cả 
các địa danh liên quan đến sự tích An Dương Vương thì đều có ở 
vùng Nghệ An, gản như không thiếu cái nào. Cho nên Bùi Văn 
Nguyên bảo tất cả di tích còn đủ nguyên như vậy thì rõ là An 
Dương Vương là ở Nghệ An và đền thờ An Dương Vương còn đó. 
Tôi không làm sử để trao đổi lại với anh, nhưng anh ấy quên mất 
một chuyện, nếu như dân đã chạy khỏi quê đến một vùng đất mới 
thì họ sẽ lập lại trên vùng đất mới ấy toàn bộ cái cũ và tên cũng 
gọi đúng như vậy. 


Năm kia ở Đà Nẵng, tôi có lên một xã thuộc Tam Kỳ, tôi 
thấy ở đó tất cả y như nhà tôi ở quê, từ cây râm bụt trồng thế nào. 
cây ngọc anh trồng thế nào, rào mạn hảo thế nào, tất cả đúng y 
như ở Nghệ An. Tôi hỏi ra thì tổ tiên nhà đó là người Nghệ An. Và 
các anh vào nhà cụ Hồ ở trong này thì cũng sẽ thấy vậy, nhà cụ Hồ 
là trồng y như ở Nghệ An, vườn trồng cây giống Nghệ An lắm, là 
Vì người ta mang theo tất cả những cái đó vào. Cho nên chuyện 
qua loạn lạc, di tản, người ta đi lưu tán, người ta mang theo cả làng 
cả họ đi và tổ chức lại giống như vậy, đó là một điều nên chú ý. 


Hiện tượng tổ chức của chính quyền trung ương chỉ với đến 
huyện cũng rất thú vị. Cái chế độ quận huyện mà nước Tần thực 
hiện ở thế kỷ thứ IV, trước Tân Thủy Hoàng. Trong từ điển định 
nghĩa gưán là gì? Quận là gưẩn chỉ (là làm thành bảy), huyện là 
huyền chỉ (là gắn bó lại). Thế thì quận là cái gì và huyện là cái gì? 
Quận huyện tức là kết hợp các làng xã lại thành một đơn vị lớn 
hơn để bất phu, bắt lính cho để, quận huyện là như vậy. Ở bên 
dưới công xã là không thay đổi. Bộ máy trung ương dừng lại ở 
quận huyện, còn bên dưới là làng xã tự trị. Đó là cái mà Marx nói: 
chế độ chuyên chế chồng lên trên (superposer) các làng xã chứ 
không phải thay đổi bên dưới. 


Vì cái cách quần tụ theo họ với tính tự trị như vậy, cho nên 
làng thành một tổ chức rất bền vững. 


252 


Làng có những đặc điểm như thế nào ? 
“Thứ nhất, về kinh tế: làng có công điểm và công quỹ. 


Công điền là dấu vết của công xã, tức là ruộng đất của công 
xã, nhưng khi nó thần thuộc vào vua rồi thì vua tuyên bố đó là 
công điền, của vua. Tuy vua tuyên bố là công điền, nhưng vua 
không lấy đi mà vẫn để lại cho làng xã. Công điển này vẫn chia 
cho đân cày như thời công xã, chỉ có điều là phải làm thêm nhiệm 
vụ tô thuế. Tức là tổ chức vẫn giữ nguyên. Công điền từ ruộng 
công xã biến thành, thêm vào nhiệm vụ tô thuế. Đã là công điền 
của vua quân cấp cho dân làng thì lại có thêm cái tiếng là ơn vua 
cấp ruộng, từ đó người dân thấy cơ sở tất yếu là phải nộp thuế và 
đi phu! Công điền là của chung, là của làng, nên chỉ cấp cho dân 
làng (dân bản quán); những người ở nơi khác đến (dân ngụ cư) 
không được cấp. Ngay chính dân bản quán cũng chỉ những người 
đã được vào sổ làng mới được cấp, chữa vào sổ làng là không được 
cấp. Nên đẻ con ra là phải biện lễ, mời làng ăn uống để ghi tên vào 
số làng. Và khi đã có tên trong sổ thì mới được cấp công điền. Vì 
như thế, ở đây mới sinh ra hai chuyện: ÄMộ¿ là ngụ cư. Dân ngụ cư 
là không được chia công điền, nhưng mà ngụ cư cũng là thần dân; 
đối với nhà nước thì người ngụ cư vẫn là thần dân cho nên vẫn 
phải đi phu, vẫn phải đi lính, vẫn phải nộp thuế... vì đây là nộp với 
tư cách thần dân chứ không phải nộp với tư cách dân làng. Hai là 
vào sổ cũng có chuyện vào chậm vào sớm. Những người có thế lực 
thì được vào số sớm, nhưng có những người nó cứ ỳ ra mãi, nó có 
vào số cho đâu. Anh biện lễ, rồi bao nhiêu lần ăn uống thì hương 
lý nó mới vào sổ cho. Vì lẽ đó, việc hào lý ăn chặn của dân chính 
là ăn chặn của dân ngụ cư và chuyện vào sổ chính là chuyện ăn 
tiền. Cho nên trong đời sống làng xã, nhất là dân ngụ cư là khổ vô 
cùng. Có người ở xã đó đến 5 đời rồi mà vẫn chưa được vào sổ. 


Công quỹ thì trích từ thuế và quyên góp của người làng. Vì 


làng có những công việc chung, nên có thể quyên góp của người 
làng. Và cũng phải có những người chức dịch để quản lý số sách, 


25 


quản lý công điền, công quỹ. Chính đám đó mượn tiếng quyên góp 
vào những công việc chung mà sinh ra những cái tệ ta trước kia 
hay nói đến là phù thu lạm bổ tức là thu nhiều hơn mức quy định 
là phù thu, lạm bổ tức là giao cho người ta đóng góp quá mức. 
Phù thu lạm bổ là việc làm của đám hương lý trong làng đối với 
dân. Từ nền kinh tế có công điền nó đẻ ra những chuyện như vậy. 


Điểm thứ hai về chính quyền làng xã. Vì làng là kiểu đơn vị 
hai “mang”, một “mang” là làng và một “mang” chính quyền, là 
đơn vị hành chính của trung ương. Cho nên trong làng theo tôi có 
hai thứ chính quyền. Một loại mang dấu vết công xã gồm bô lão, 
thân sĩ và những người đàn anh có thế lực, có thể gọi là hảø (thân 
sĩ, thân hào).- đó là dấu vết của một bộ máy làng xã cũ, trong đó 
nên chú ý là đại biểu của các họ lớn, tức là trong bộ máy thân hào, 
bộ máy làng xã có bô lão, có các thân sĩ và có các bậc đàn anh mà 
gọi chung là hào. Trong các bậc đàn anh này nên chú ý là có cả 
đại biểu của các họ. Bộ máy đó thường cử ra một £iên chỉ và một 
thứ chỉ, là người đầu đàn. Những người này quyết định mọi việc 
làng. Với tư cách là làng thì bộ máy đó quyết định. Còn một thứ 
chính quyền thứ hai là gồm #ương lý, tức là có lý trưởng và những, 
người có chức dịch, làm công việc chính quyền thực sự. Ví dụ như 
Hương bộ là để giữ số sách, Hương kiểm là để làm công việc trị 
an...tức là những người chức dịch do lý trưởng đứng đầu. Đây là 
một bộ máy chính quyền thực thụ, được cấp trên công nhận. 
Người đến gặp quan huyện là lý trưởng chứ không phải là tiên chỉ. 
Tiên chỉ không gặp quan huyện, chỉ có lý trưởng đến gặp quan 
huyện. Tức là đại diện có tính chất Nhà nước. Đó là người thừa 
hành các công việc trên giao: trước hết là bát phu, bát lính, nộp 
thuế, đôn đốc, giữ an ninh... nghĩa là wệc do bộ máy hương lý 
đảm trách. Theo quan niệm trật tự, thì hương lý phụ thuộc trực tiếp 
vào nhà nước, nhưng công việc gì ở trên đưa về, lý trưởng lại phải 
bẩm với tiên chỉ và tiên chỉ ra lệnh thực hiện bằng cách này hay 
cách kia, lý trưởng thường là phải thi hành theo. Cho nên lệnh trên 
về chưa chắc đã được thực hiện, mà lệnh của thân hào mới có ý 
nghĩa quyết định. Tức là chính quyền dừng lại ở cấp huyện, còn 


254 


xuống dưới, người ta thi hành theo cách nào là do các thân hào 
quyết định. Vậy là luật pháp và chỉ thị của cấp trên chưa chắc đã 
được thực hiện, cho nên mới có chuyện “phép vưa thua lệ làng”. 
Việc quốc gia đại sự được vận hành đến đâu, việc cai trị người dân 
như thế nào trước hết là phải thông qua bộ máy cai trị làng xã, 
điều này gây cản trở rất lớn tới sự cai trị của chính quyền trung 
ương. Đầu thế kỷ XX, thực đân Pháp đã nhận ra được tình trạng 
này nên họ thiết lập một kiểu chính quyền địa phương mới: tập 
trung các thân hào vào hương hội trong tư cách là bộ phận có 
trách nhiệm hợp sức, giúp việc cho lý trưởng và thực quyền đã bị 
hạn chế. 


Giúp việc cho lý trưởng tức là nhất thể hóa chính quyền vào 
lý trưởng, và những bộ máy làm việc của làng trở thành hội đồng. 
Nhờ vậy chính quyền thực dân Pháp mới nắm được thôn-xã, đây là 
điều khác với trước kia. Cho nên lúc bấy giờ mới có tên chánh 
hương hội. phó hương hội. Đây chính là ông tiên chỉ. ông thứ chỉ 
đã được chuyển thành hội đồng giúp việc cho lý trưởng; đây là 
danh từ mới xuất hiện thời Pháp thuộc chứ trước kia không có. Đó, 
bộ máy chính quyền thì có hai cái như vậy. 


Việc thứ ba tôi muốn nói là việc làng. Việc làng là một việc 
hết sức phức tạp. Làng là một đơn vị gắn bó chặt chẽ, tổ chức ổn 
định và lâu đời. Trong làng có họ, mà họ cũng là một tổ chức được 
xây dựng chặt chế theo dòng máu, có nhà thờ họ, có trưởng tộc, có 
ruộng tự điền hương hỏa, có mồ mả cha ông, có những lệ đóng 
góp... mà tộc trưởng và cha chú ở trong họ là người chỉ huy làm 
cho họ thành đơn vị rất chặt chẽ. Trong làng có họ to, họ nhỏ. Họ 
to hoặc vì thế lực này, thế lực kia hoặc là vì đông đỉnh tráng nên 
có thế lực. Họ to có quyền hơn họ nhỏ. Một anh trung nông ở một 
họ nhỏ không có thế lực bằng một anh bần nông ở họ to. Chẳng 
hạn một công việc ở làng mà người ta coi là kém, mất giá trị nhất 
là mố. Mõ ở làng là bị khinh nhất. Người của họ to thì nghèo mấy 
cũng không bao giờ làm mõ, mõ thường đẩy cho các họ nhỏ. Hoặc 
là chuyện bắt phu. nó cứ đè vào mấy họ nhỏ nó bắt, chứ họ lớn ít 


255 


khi bị bất phu. Quan hệ giữa các họ trong làng là như vậy. Tình 
cảm máu mủ họ hàng gắn bó với nhau và có trách nhiệm với nhau, 
do đó quan hệ trong làng thực tế có nhiều chỗ là quan hệ giữa các 
đòng họ, nhiều chỗ thực tế là liên minh giữa các dòng họ (hoặc là 
liên minh, hoặc là thù hằn). Dòng họ này với dòng họ kia liên 
minh với nhau, hoặc đối địch với nhau. Và chính các chính quyền 
của xã điều tiết cái quan hệ đó. Điều tiết các quan hệ tộc họ rất 
quan trọng. Nhân tiện tôi nói một chuyện gần đây. Năm ngoái tôi 
về một xã ở ThườngTín, tôi thấy có một bà làm bí thư 10 năm rồi, 
mà bà ấy không có năng lực; tôi mới hỏi thì được biết trong làng 
đó có ba họ to, một họ đã làm chủ tịch xã rồi, một họ làm chủ 
nhiệm rồi, một họ làm công an rồi, bây giờ mà một họ nào đó làm 
bí thư nữa thì trở thành thống trị làng, nên họ cử một bà ở họ nhỏ. 
Bà ấy chỉ có một năng lực là điều hòa. được ba họ kia, thế thôi. Bà 
ấy là người liên lạc giữa ba họ để mà điều chỉnh. Vì vậy là oà ấy 
làm bí thư 10 năm nay. Trong các làng xã hiện nay, quan hệ giữa 
các dòng họ vẫn rất quan trọng. Năm kia tôi có một học trò học 
khoa văn, anh ấy kể cho tôi câu chuyện thế này: họ của anh ta 
trước đây là một họ rất có thế lực, thế nhưng sau cách mạng Tháng 
Tám thì những người có máu mặt đi lên Hà Nội hết, ở làng, họ này 
chỉ còn lại một số gia đình nông dân. Thế là người của cái họ đó 
không bao giờ được đi học đại học cả, vì người ta bảo họ này có 
nhiều người đi học rồi, bây giờ để dành cho người khác. Nên hé có 
"giấy gọi về là người ta cất, không cho đi nữa, thế là một. Hai là cứ 
đến tuổi là phải đi bộ đội, rồi cuối cùng người họ ấy phải bỏ họ, 
bỏ làng mà đi, rời đi nơi khác không đám ở đấy nữa. 


Thế cho nên vấn đề họ ở ta là rất quan trọng. Dân làng bị 
ràng bưộc với nhau vì tình nghĩa, vì quyền lợi, vì nghĩa vụ, không, 
ai muốn bỏ làng mà đi, vì ở làng có họ hàng, có láng giềng; đó là 
một sự thu hút. Nhưng cũng nên nhớ một điều nữa là nhà nước 
phong kiến không cho bỏ làng. Đây là điều cũng rất quan trọng. 
Ta hay khen Chiếu khuyến nông của Quang Trung; cái đó ai cũng 
làm cả chứ chẳng phải chỉ riêng Quang Trung, vì sao? Vì sau 
chiến tranh người ta bỏ làng tan tác đi rồi, lấy dân ở đâu mà đi 


256 


phu. lấy dân ở đâu mà đi lính, cho nên phải lôi dân về, cấp ruộng 
cho họ cày để còn có chỗ bắt phu. bắt lính. Để khuyến nông, bắt 
lý, hương phải đi gọi dân về, ổn định sinh hoạt là để làm nhiệm vụ 
đối với nhà nước. Cái đó ai cũng làm cả chứ không phải riêng 
Quang Trung. Gia Long cũng làm, Tự Đức cũng làm, vì đó là một 
tất yếu, phải giữ lấy làng, không cho dân đi khỏi làng. Trước đây 
sau khi chấm đứt chiến tranh, loạn ly, bao giờ triều đình cũng có 
lệnh cho các làng chiêu tập những người lưu tán về và vua ra chiếu 
khuyến nông để khôi phục lại làng. 


Các làng đã từ những công xã rất lâu đời mà thành nên 
thường có thờ thần thành hoàng làng, thờ như một thứ tôn giáo, 
thần thành hoàng là thần của làng và thường là do thờ thân hoàng 
làng nên hình thành tục lệ của làng. Làng này có tục này, làng kia 
có tục kia... mà nếu như mình không biết thì cư xử rất phiền vì 
nhiều khi không biết người ta kiêng cái này, cái kia. Vì có đền, có 
miếu, có thành hoàng cho nên có lễ hội của làng, từ đó mà có 
những tục lệ, những kiêng ky riêng. Nói đấy là tôn giáo thì không 
đúng, nhưng nó có ý nghĩa như vậy. Cuộc sống chung đòi hỏi có 
những nề nếp chung cho nên làng có lệ làng. Lệ có khi ghi thành 
hương ước, nhưng cũng có khi không thành hương ước gì cả mà 
chỉ là cha truyền con nối. nói với nhau thôi, truyền miệng nhưng 
mà rất nghiêm khắc; lệ làng là rất nghiêm khác, anh trái lệ làng là 
không được. Cho nên ngoài phép vua, ở làng còn có lệ làng. Các 
bạn xem chèo Qưan Âm Thị Kính thấy có đoạn Thị Kính bị bắt 
vạ hay là các bạn chắc còn nghe nói những người chửa hoang bị 
gọt tóc bôi vôi, trôi sông... đó là lệ làng chứ không phải phép 
nước. Nhưng mà các bạn hình dung thử xem, cứ có một lỗi mà bị 
tiên chỉ, thứ chỉ lên án thì coi chừng. Có hai hình thức nguy hiểm: 
Mội là phạt vạ, phạt vạ là cứ phải làm cô, mời làng đến ăn, än cho 
dến khi các cụ tuyên bố tha mới thôi, nếu không thì cứ ăn mãi, đó 
là điều kinh khủng. Hai là như kiểu rút phép thông công bên tôn 
giáo, là cấm người làng không được quan hệ, tắt lửa không được 
cho lửa, ốm đau không được đến thăm... có nghĩa là khai trừ ra 
khỏi làng. Đó là lệ làng, mà cái lệ làng đó làm cho người ta rất sợ. 


257 


Việc làng theo truyền thống công xã thường được dem bàn bạc 
trong các cuộc họp làng. Ở đây cũng có vấn đề. Nhiều người nói ở 
phương Đông dân chủ hơn là vì chuyện gì cũng có đem ra làng 
họp bàn. Về nguyên tắc mà nói thì họp làng, trừ đàn bà ra, đàn 
ông là được dự cả. Cứ có tên trong sổ đỉnh là được dự, trừ đàn bà. 
Bởi vì việc làng, việc nước là việc của đàn ông chứ không phải 
việc của đàn bà. Nhưng nên nhớ ở trong làng có sắp xếp ngôi thứ, 
thứ tự trên dưới, từ ông tiên chỉ, thứ chỉ ngồi trên cùng rồi đến bàn 
hai, bà ba, bàn bốn, bàn năm, bàn sáu...tức là người nào cũng có 
vị trí của mình chứ không phải ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Khi 
phát biểu thì thực ra cũng chỉ có mấy bàn trên phát biểu, mấy bàn 
dưới chỉ ngồi mà nghe chứ không được nói, thường gọi là không 
được “vô phép nói leo các cụ”. Chuyện là chuyện của các cụ, 
không được vô phép nói leo. Vì vậy làm gì có đân chủ, thực ra là 
các cụ nói và anh em đưới này là trai tráng chỉ vâng dạ thôi. Thế 
mà cũng được mang tiếng là dân chủ, thực ra làm gì có dân chủ. 
Nói cho đúng thì đó cũng là chuyện bề ngoài, chứ bên trong là các 
họ, đại biểu các họ thương lượng với nhau rồi, ra ngoài chỉ là công 
khai thôi. Việc làng là như vậy. Quyền ăn nói, chỗ ngồi trên là 
thuộc về bậc cha chú, con em chỉ ngồi nghe và đồng ý. Từ việc 
làng như vậy mới đẻ ra chuyện giành ngôi thứ. Anh có ngôi thứ thì 
anh mới được ăn nói, cho nên anh phải giành ngôi thứ, mua ngôi 
thứ, ghi tên cho sớm rồi thì làm cách này cách kia để có ngôi thứ 
và chờ đợi “sống lâu lên lão làng”, để đến lượt mình ăn nói. Các 
bạn biết là trong giới khoa học ta ngày nay cũng có chuyện đó, 
cũng “sống lâu lên lão làng”. Có người làm việc lâu năm nên phán 
như trời như đất mà các anh em bên dưới trẻ tuổi hơn, hiểu đúng 
hơn cũng không dám nói. Chính cái đó là lề thói từ việc làng của 
ta mà ra. 


Trong cuộc sống cộng đồng, làng luôn cần được bảo vệ 
chống lại thiên tai, chống lại địch, cướp... cho nên hễ mà bô lão 
đánh mõ lên thì trai tráng phải vác gậy gộc, giáo mác ra để bảo vệ. 
Đó là điều bình thường, chuyện cứu trợ nhau là bình thường 
Nhưng nếu như các cụ bô lão thích đánh làng bên mà ra lệnh đánh 


258 


thì người ta cũng đánh. Các anh biết những làng có đất bồi, các bãi 
bồi, tức là một diện tích di động, cần phải tranh nhau, hoặc là có 
những chỗ giáp ranh làng xã tranh nhau, thì chính là chỗ để các 
làng huy động dân ra đánh nhau, có khi đánh nhau đến hai, ba 
mươi năm vẫn chưa xong. Tôi nghe nói gần đây chuyện này lặp lại 
khá rộng rãi vì sau khi hợp tác xã nông nghiệp xóa đi rồi, trả lại 
ruộng đất là dễ xảy ra tranh nhau, thậm chí đem cả súng ra. Xã đội 
trưởng, bí thư chỉ bộ, chủ tịch đứng ra chỉ huy hẳn hoi chứ không 
phải bô lão. 


Tóm lại, làng là một đơn vị có kinh tế riêng, có chính quyền 
riêng, có tôn giáo riêng, có võ trang riêng và có tư pháp riêng. 


Làng như thế là làng tự trị. Thực ra thì bộ máy ở bên trên 
không thể khống chế nổi cho nên phải để cho làng quyền tự trị, tức 
là chỉ đòi hỏi đi phu, đi lính, nộp thuế đủ, thế là được, còn ở dưới 
nó sắp xếp trong làng thế nào kệ nó. 


Chính quyền cấp trên dừng lại ở huyện và đó chính là vấn để 
Marx nói: chính quyển chuyên chế chồng lên trên các làng xã. 
Chính cái này mới là cái quy định sự phát triển của phương Đông. 
Sự phát triển của phương Đóng không phải giống nhau cả. Trung 
Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên không phải là giống 
nhau hoàn toàn đâu. Trung Quốc phát triển gần giống như thế này 
và Việt Nam rất giống Trung Quốc. Còn Nhật Bản thì từ thế kỷ 
VII, Thành Đức Thái Tử đưa mô hình Nho giáo vẻ là lập cái mô 
hình chuyên chế bên trên làng xã, nhưng không khống chế được 
đám lãnh chúa. Từ thế kỷ VII cho đến khoảng thế kỷ XII, các 
lãnh chúa trỗi dậy và cuối cùng thực tế là nhà vua không làm được 
gì cả, chính quyền trung ương không làm được gì hết, các lãnh 
chúa khôi phục ở bên dưới. Thế là làng xã phụ thuộc vào lãnh 
chúa, lãnh ấp chứ không còn là của chính quyền trung ương vốn 
nắm đến huyện được nữa. Và sự phát triển của Nhật Bản là đi theo 
một cách khác. Còn ở ta thì sản xuất là sản xuất trồng lúa nước, 
rà trồng lúa nước thì không thể bỏ mà đi được, anh phải ở bên 


259 


cạnh mà trông nước, mà làm cỏ.... Ở ta là quần tụ theo làng, mà 
quần tụ theo làng lâu đời thì nó sẽ ra làng họ rất rõ, giống như 
Trung Quốc. Những điều tôi nói đây là chắc chắn đúng với Việt 
Nam và có phần chắc đúng với Trung Quốc chứ không đúng với 
Nhật Bản. 


Đó là về tổ chức làng họ. 


Cũng nên nhớ rằng trong lịch sử có những cái làm như vậy, 
nhưng cũng có những yếu tố chúng tự phát từ bên trong nữa. Nhà 
nước chuyên chế không chấp nhận chính quyền địa phương, không, 
chấp nhận hào trưởng. Nhưng hào trưởng nó cứ lên. gặp chiến 
tranh, nhà vua không khống chế được thì hào trưởng nó cứ phát 
triển lên. Nhưng phải phát triển đến một mức nào đó, nó mới 
giành được quyền ngang với vua, chứ nếu không thì nó vẫn thuần 
phục vua. Cái kiểu các ông Tù trưởng ở Sơn La trước kia là như 
vậy. Họ là hào trưởng nhưng họ không chống vua, họ chấp nhận 
chính quyền trung ương. Vua làm cách gì? Vua phong tước, gả 
con. thưởng tước cho họ và đồng thời họ vẫn làm nhiệm vụ thần 
tử. Nhà Lý là triều đại đầu tiên ở ta làm giỏi cái việc “ki mi” (ràng 
buộc lỏng lẻo) như thế đối với các dân tộc thiểu số. Trong một 
vùng nội địa nào đó thì mình phải thực hiện cách cai trị làng xã 
như thế này, nhưng đối với một vùng nào đó thì mình lại phải thả. 
Quá trình từ Đính Bộ Lĩnh cho đến nhà Trần là một quá trình giải 
quyết các vấn đẻ phân tán. Nhưng giải quyết rồi thì ở các vùng 
miền núi, các hào trưởng vẫn lên được, ở các làng xã, cường hào: 
vân mọc lên, nó không mọc ở mức hào trưởng nhưng nó mọc ở 
mức cường hào. Và như thế, thực trạng của ta về vấn để quan hệ 
giữa trung ương và địa phương nảy sinh ra theo cách này. Bây giờ 
các tỉnh mà trở thành vương quốc, các xã thành vương quốc chính 
là vì cái tổ chức làng xã của ta không giải quyết được. Trong một 
bài về fàng họ mà tôi đã viết và đăng trên tạp chí X4 hội họe, tôi 
có nói ràng: “Nếu như tập trung làng có quyền chính trị, có quyền 
kinh tế, có quyền công an, có quyền kiểm soát hộ khẩu, có quyền 
văn hoá... tất cả như vậy thì đố mà làm dược, người dân bị cột 


260 


chặt vào đấy. Chịu không làm được”. Cho nên cách tổ chức làng 
theo kiểu mới như thế nào thật sự là một vấn đề. 


Tôi cho rằng những vấn để của phương Đông là: Giø đình 
nẻn tổ chức như thế nào? Làng xã nén tổ chức thế nào? Các bộ 
máy nhà nước nẻn tổ chức thế nào? Ðó là những vấn đề phải đặt 
ra. Nên chú ý là ta làm nhiều cái giống như cũ, nhà nuớc của ta 
thời gian vừa qua là khôi phục lại cái nhà nước cống nạp và bao 
cấp như cũ. Làng của ta là khôi phục lại cái làng tự trị cũ. Cái gia 
dình của ta một hồi ta phá di và bây giờ nó khôi phục lại như cũ, 
hiện nay gia đình là khôi phục lại như cũ. Đó chính là việc phương 
Đông đứng trước những vấn đề của nó. Và đó là một con đường, 
chứ không phải là một phương thức sản xuất. Thành thử là khi anh 
không ý thức được trên con đường đó anh gặp những cái gì và phải 
tránh những cái gì, thì anh làm một hồi, nó sẽ trở lại đúng những 
cái anh chống nhất, đúng những cái anh ghét nhất. “Ghét của nào 
tười trao của ấy” là thế. 


Vấn đẻ đô thị khó phát triển và khởi nghĩa nông dân, đó là 
hai vấn đề tôi cho rằng có ảnh hưởng lớn trong cách nhìn các vấn 
đề phương Đông. Vì như tôi đã phân tích ở trên, các vấn đề thuộc 
về gia đình, làng xã, nhà nước ở phương Đông có cách thức tổ 
chức riêng chứ không giống với thế giới nói chung. Tức là phương, 
Đông có những đặc điểm riêng. 


4. Bộ máy quan lại và đẳng cấp sĩ phu 
Tôi đi vào cái thứ nhất là bộ máy quan lại và đẳng cấp sĩ phu. 


Nhà nước chuyên chế có một đặc điểm là nó làm chủ một 
lãnh thổ cực lớn mà sức nó không ôm nổi. Các bạn thử tưởng 
tượng cái đế chế như cái đế chế nhà Hán nó bao gồm từ vùng 
“Trung Á suốt đến giáp Triều Tiên, từ trên miền Bắc mà xuống đến 
nước ta dưới này, nó to đến như vậy mà chỉ phụ thuộc vào chỉ có 
một người. Thế thì nhà nước chuyên chế không thể nắm được cái 


261 


sở hữu của nó. Chủ nô nắm được nô lê, lãnh chúa nắm được nông 
nô, chứ chuyên chế thì chịu, không thể nào nắm được cái sở hữu 
của nó. Đó là một điều rất quan trọng, rất khác. Cho nên trong lịch 
sử nhân loại, Trung Quốc là nước quan tâm đến chính trị sớm 
nhất. Làm thế nào để trị nước ? là vấn để mà Trung Quốc đặt ra 
sớm nhất, Lý thuyết từ đời Ấn trở về sau đã là nghĩ đến chuyện 
làm sao nắm được nước. Đến thế kỷ III tr. CN, đã có Hàn Phi. Ở 
phương Tây là phải đến thế kỷ XI, XIV mới có được Sứ quân 
của Machiavelli (1469 - 1527). Cho nên phải biết là Trung Quốc là 
nước phát triển chính trị cực sớm, bởi vì nó nắm trước cái tình 
hình như vậy. Từ đời Ân đến đời Chu, người ta quản lý đất nước 
dựa vào họ hàng, tức là cho bà con đi làm chủ các vùng đất mới và 
nắm qua hai quan hệ: Quan hệ thứ nhất là quan hệ vua tôi. Quan 
hệ thứ hai là quan hệ họ hàng. Lập ra các nước để làm “phên dậu” 
(chữ của họ) cho nhà nước trung ương. Cách làm như vậy đặt ra 
hai điều: Một là phải trung với vua. Hai là hiếu với tổ tiên. Trưng 
và hiếu là hai yêu cầu để giữ cái thể chế như vậy. Nhưng trên thực 
tế lại có chuyện như thế này: 


Thứ nhất là khi đã ra làm chủ cái nước của mình thì cuối 
cùng các vua chư hầu nghĩ đến lợi ích bản thân chứ không nghĩ 
đến Thiên tử nữa. Các nước đó đều có xu hướng độc lập, tách ra, 
họ nghĩ đến quyền lợi của họ chứ không nghĩ đến quyền lợi của 
Thiên tử. 


Một vấn đề khác cũng đặt ra từ thế thứ VỊI, VIH tr. CN mà 
cho đến thế kỷ IV, V tr. CN ở Trung Quốc là vấn đề hiển tài. 
Không phải con cái quý tộc đều giỏi cả. Cái đó Mặc Tử nói rất rõ. 
Mặc Tử nói là vua chúa trọng con ngựa hơn trọng nước vì ngựa ốm 
là biết mời thầy thuốc về chữa ngựa, chứ nước hỏng thì cứ giao 
cho con cháu. Như thế tức là các ông vua chúa trọng con ngựa hơn 
trọng nước. Cho nên cả học thuyết của Khổng Tử, học thuyết của 
Mạnh Tử, cũng như học thuyết các nhà khác như Pháp gia đều đặt 
ra vấn đề hiển tài, phải chọn cho được người hiển tài. Đây là một 
vấn đề đặt ra suốt nhiều thế kỷ, từ thế kỷ thứ VIII tr.CN trở về sau 


262 


đều đặt ra vấn đề hiển tài. Chọn hiển tài bằng cách nào? Nếu 
không dựa vào việc chọn con cháu mà chọn hiển tài thì bằng cách 
nào. Đầu tiên người ta thi hành chính sách gọi là cứ hiển tức là 
giao cho mỗi người, mỗi ông quan hay là mối ông vua chư hầu 
đều tiến cử người hiền tài mà mình biết cho nhà vua. Ai tiến cử 
được người giỏi thì được thưởng, ai tiến cử người bậy thì phải chịu 
trách nhiệm, đó chính là sách #ếm hiền. Nhưng mà cho đến thế kỷ 
V tr. CN người ta mới phát hiện là té ra nó cũng tiến cử con cháu 
nó cả thôi! Chỉ có điều là tôi tiến cử con cháu anh và anh tiến cử 
con cháu tôi; cũng là cái dân quý tộc ấy cả, không ai lọt vào được. 
Nên tiến hiển cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đẻ. 


Đến thế kỷ thứ IV tr.CN, chủ trương đề bạt tướng lĩnh là phải 
từ quân ngũ, để bạt quan là phải từ lại, tức là người làm việc, lấy 
tiêu chuẩn có thực tế, có làm thì mới được đề bạt. Nhưng làm như 
thế lại chậm, từ lính mà leo đến tướng thì lâu lắm, cũng như là từ 
lại mà leo đến quan thì lâu lắm, nên cái đó vẫn chưa phải là cách 
hay. Và cuối cùng đến Võ Hán Đế mới tìm ra cách là thi. Chọn 
một tầng lớp quan liêu đảm bảo trung thành, đảm bảo làm được 
những điều vua muốn bằng cách thi. Như vậy khoa cử bắt đầu từ 
Hán Võ Đế tức thế kỷ thứ II, I tr, CN. Vì thi cho nên họ đặt những 
gì là yêu cầu của vua thì cho học, và thi là thi những cái đó. Người 
ta cho rằng làm như vậy sẽ đảm bảo chọn được đúng những người 
cần thiết, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sẽ không cha truyền 
con nối nữa. Anh thi được nhưng đến thời con anh thi không được 
nữa thì thôi. Vì vậy đảm bảo chọn được đám quan liêu đúng với 
yêu cầu và đồng thời không trở thành lực lượng đối đầu với chế độ 
chuyên chế. Khoa cử là một biện pháp được dùng từ đời Hán - thế 
kỷ II tr.CN cho đến thế kỷ thứ XX. Ở Việt Nam, khoa thi cuối 
cùng là năm 1919. Ở Trung Quốc cũng đến đâu thế kỷ XX mới bỏ 
khoa cử. 


Đến vấn đề lấy cái gì làm chuẩn để thị, thi bàng cái gì? Trước 
hết phải hiểu quan cai trị theo chế độ chuyên chế là gì ? Ta đừng 
nghĩ quan cai trị theo kiểu chuyên chế tức là làm các công việc 


263 


hành chính, hay là làm các công việc ích quốc lợi dân. Không phải 
như thế, đó là điều hoàn toàn không phải. Người ta tìm cha mẹ cho 
dân chứ không phải là tìm người cai trị. Vì sao ? Nhà nước chuyên 
chế là một nhà nước yêu cầu giữ yên chứ không yêu câu thay đổi. 
Ông vua chuyên chế đầu tiên là ông vua sáng nghiệp, là ông vua 
đặt ra chế độ này, chế độ kia, sắp xếp đất nước thế này thế kia, rồi 
sau ông vua sáng nghiệp là ông vua thủ thành. Ông vua thủ thành 
tức là giữ nguyên những cái mà cha ông đã đặt ra. Họ quan tâm 
đến vấn đề giữ nguyên, ổn định. Như Nguyễn Du viết: “Bốn 
phương phẳng lặng hai kinh vững vàng” tức là yên. không có 
chuyện gì hết, không có thay đổi gì cả. Đó chính là yêu cầu của 
chế độ chuyên chế. Và muốn làm được như vậy thì không cần đến 
người tài năng để sửa đổi cái này cái kia mà cần người nào giữ yên 
được cho nhà vua. Mới có chuyện quan là cha mẹ dân, tức là nói 
thế nào đó để dân đi phu. nộp thuế đây đủ, thế là ổn rồi, đảm bảo 
được ba cái đó là thái bình rồi, giữ yên được rồi. Và vì vậy nhà 
nước đó có tính tuyên huấn, nhà nước đó là nhà nước tuyên truyền, 
nhà nước đó là nhà nước giáo hóa, vận động chứ không phải là nhà 
nước làm việc. Hình như là cách đây ít lâu, khoảng mấy chục năm, 
có người nói một cách hơi mai mỉa là ở Việt Nam làm gì có bộ 
Nông nghiệp, chỉ có bộ Khuyến nông thôi. Đó chính là vấn đẻ, 
Nhà nước chỉ động viên tuyên truyền chứ không phải làm việc. 
Cái ông quan làm việc không nhất thiết phải có tài năng mà cân 
thiết hơn là được dân nghe, nói cho đân nghe. Muốn được như vậy 
thì phải đào tạo theo cách như vậy, cho nên đào tạo theo hai yêu 
cầu là nh kinh và năng văn. 


Minh kinh là nắm vững kinh điển Nho giáo, hiểu rõ kinh 
điển Nho giáo, biết kinh nghiệm cai trị theo đúng Nho giáo. Tức là 
đường lối chính trị, đó là đường lối chính trị nên anh phải minh 
kinh. 


Hai nữa là năng văn, anh phải biết làm văn chương để mà 


động viên được dân. Các bạn nên biết ngày xưa các chiếu chỉ của 
nhà vua đưa xuống cũng là văn chương, mà tờ bẩm của quan lại 


264 


đưa lên cũng là văn chương, vua quan đều viết văn chương. Các 
bạn thử đọc mà xem, những bài chiếu như bài chiếu của Tự Đức, 
đọc rất xúc động, xúc động lắm. Không phải Tự Đức tỏi thì ta coi 
không ra gì đâu. Chiếu của Tự Đức hay lắm, động viên với tất cả 
tĩnh thần thương dân, ta nói không bằng đâu. Đó là cái thứ văn 
chương cần được dùng để động viên nhân dân. Cho nên đi thi là 
mình kinh và năng văn. Các nhà nước chuyên chế đều coi việc 
bồi dưỡng tài năng, bồi dưỡng nhân tài, việc tổ chức học hành và 
chọn được nhân tài là việc lớn của đất nước. Vì vậy nhà vua rất coi 
trọng việc học. Các ông vua ngày xưa đều thường làm mấy việc. 
Một là nhà vua phải nghe kinh điền, tức là phải nghe giảng, nghe 
giảng kinh điển ở trường quốc học và vua đích thân chủ trì các 
cuộc thi, thi đèn là vua đích thân chủ trì. Như thế tức là tỏ thái độ 
đề cao việc học, để cao việc chọn nhân tài. 


Đất nước dưới chế độ chuyên chế phương Đông gồm vua 
quan ở cung đình và ly trấn (tức là bộ máy nhà nước được đóng ở 
cung đình - trung ương, còn ly trấn là ở tỉnh huyện). Ở ngoài cung 
đình và ly trấn là nông thôn. Cung đình và ly trấn lọt thỏm giữa 
một biển nông thôn. Một nước mà hầu như tất cả là nông thôn, tức 
là gồm các làng, vô vàn các làng như vậy, trong đó chủ yếu là 
nông đân lao động. Người nông dân trong các làng sản xuất tự túc 
và cống nạp. Tự túc là bởi vì tự trong cái ruộng của anh phải đủ 
nuôi anh, nhưng đồng thời anh phải làm nghĩa vụ đóng góp nữa. 
Nền sản xuất đó là nền sản xuất fự túc và cống nạp. Phần cống 
nạp thì đưa lên vua; vua phân phối lại cho quan lại và binh lính, và 
để cho vua tiêu dùng. Mong ước nhất của nhà vua là thu đủ thuế, 
bắt đủ phu, bất đủ lính và ông quan phải làm nhiệm vụ đó, phải 
động viên tuyên truyền dân thế nào để dân vui lòng làm những 
việc đó. Trong cái thể chế như vậy, quan sống bằng bổng lộc mà 
dân thì sống bằng của cải tự túc của mình. Ở đây nên phân biệt 
bổng và lộc. Lộc là cái vua cho tức là như kiểu trả lương của ta 
ngày nay, trả lương hoặc hàng tháng hoặc hàng năm, đó là lộc. 
Nhưng thường lộc của phong kiến là “bạc”, không nhiều, quan 
ngày xưa lương ít chứ không nhiều. Cho nên ngày xưa có ông tri 


265 


phủ vẫn chưa có dép để đi, ở nhà vợ vân phải cày cấy lấy mà ăn 
chứ lương bổng không ăn thua gì. Có lẽ các quan ở triều đình thì 
khá hơn, cho nên Cao Bá Quất nói: “Đỉnh chung chiếc rưỡi cái 
lương vàng” tức là lương tháng được 15 đấu gạo. Ông quan huấn 
đạo dạy học ở một huyện được như vậy. Chắc cũng chỉ như giáo 
viên cấp Ï của ta ngày nay, chứ không hơn gì đâu. Thế thì quan 
không thể sống bằng lộc mà phải sống bằng bổng, người ta lấy 
bồng hậu bù cho lộc bạc. Bổng chủ yếu là phần biếu xén của cấp 
dưới và của dân. Dân đã đến quan thì phải có các lễ vật, cái đó 
người ta không coi là hối lộ bởi vì quan là cha mẹ dân, cho nên 
dân mà đến quan là con đến với cha mẹ, có biếu xén cha mẹ thì 
không có chuyện gì là tham những cả! Vì vậy đã đến quan thì ít ra 
cũng có một cơi trầu, một be rượu, đó là những thứ tối thiểu, mà 
không có những cái đó là vô lễ. Nhưng mà bên cạnh cơi trầu, chai 
rượu thì cũng phải có cái gì nữa như mấy đấu gạo nếp, một con gà 
hay là cái gì khác nữa. Còn quá hơn nữa thì mới là hối lộ. Và hình 
như ngày xưa quan cũng sợ bị mang tiếng là hối lộ cho nên đưa 
cái gì thì cũng phải đưa có lễ ý, tức là đưa có danh nghĩa họ mới 
nhận, chứ đưa không có danh nghĩa là họ cũng sợ, không đám 
nhận. Cho nên quan sống bằng bổng và cái đó gọi là vỉ thiểng. Vỉ 
thiểng tức là “lòng thành nhỏ mọn”, tức là biểu thị sự cung kính, 
lòng thành nhỏ mọn đối với cha mẹ. Ngày xưa nói quan sống bằng 
bổng và lộc là như vậy. Dù chỉ là sống bằng bổng lộc, nhưng ông 
quan vẫn sướng hơn dân cày. Bởi vì kẻ sĩ chỉ có hai con đường: 
Một là ở nhà cày ruộng, tự túc và cống nạp. Hai là làm quan. Vậy 
nên Văn chương phú lục chẳng hay - Trở về làng cũ học cày cho 
xong. Chỉ có một cách là đi học làm quan, hai nữa là đi cày. Giữa 
hai việc này thì làm quan dù sao cũng mát mặt hơn, sống sung 
sướng hơn, sống vinh dự hơn. Bởi thế ở trong nước tạo ra một tình 
hình là hiếu học, người nào cũng muốn cho con đi học, cho con 
được mát mật hơn, đó là một. Hai là thanh niên nào cũng cố gắng 
học, chỉ bất đắc dĩ lắm không học được mới thôi, đây chính là cái 
hiếu học phương Đông, được đẻ ra trên cái cơ sở này, cái cơ sở 
dựa trên một thực tế có thật. Cái thực tế đó làm cho số người đi 
học ở trong nước rất đông nên khi người Pháp sang đây họ rất 


266 


ngạc nhiên là tại sao đân Việt Nam đi học đông như thế. Xóm nào 
cũng có người đi học, ở nơi vắng vẻ nhất cũng có người đi học. Nó 
rất khác với phương Tây, ở phương Tây người ta học phần nhiều ở 
một số ít đô thị và ở trong nhà thờ; một ít chứ không phải đông. 
Đà số dân ở nông thôn là không biết chữ. Còn ở phương Đông lúc 
ấy rất nhiều người biết chữ. Đó là một điều người ta kinh ngạc. 
Vậy nó mới đẻ ra một đẳng eấp sĩ phu. Sĩ cũng là dân nhưng là 
dân đặc biệt. Họ đặc biệt ở mấy chõ: Thứ nhất, người nông đân ít 
khi ra khỏi làng, người nông dân mà lên đến huyện là xa lắm rồi, 
là người được mở mang trí tuệ ghê gớm lắm rồi. Sĩ thì đi nhiều, đi 
học chỗ này chỗ kia. bạn bè nhiều, do đó quan hệ của sĩ rộng hơn 
chứ không phải chỉ sống trong làng. Thứ hai, sĩ có tổ chức xã hội. 
Nông dân không có tổ chức xã hội, nông dân chỉ sống với làng 
thôi, họp làng thôi. Còn sĩ thì có văn hội, sĩ hội tức là các tổ chức 
đoàn thể, phường hội của họ. Và tổ chức văn hội, sĩ hội có quan hệ 
rộng hơn làng. 


Thứ ba là vận mệnh của họ khác. 


Tôi nói vắn tắt về chuyện thi cử. Ngày xưa có ba cấp thi: Một 
là thi hương. Hai là thi hội. Ba là thi đình. 


Thi hương nói là hương nhưng thực ra là thi liên tỉnh. Ở Việt 
Nam trước đây là có 7 trường thi hương. Ở Hà Nội, ở Nam Định 
cho tất cả các tỉnh Bắc Bộ là hai trường; Thanh Hóa có một 
trường, vì Thanh Hóa là quê hương của vua nên được tổ chức thi 
hương riêng; Nghệ An có một trường; Thừa Thiên một trường, 
Bình Định một trường và sau này Gia Định một trường nữa. Như 
thế tức là liên tỉnh chứ không phải hương chỉ gồm một tỉnh. Thi 
hương cố hai loại đỗ: tú tài và cử nhân. Tú tài là những người đỗ 
vớt, cử nhân mới là đỗ chính thức (thường thì cứ một cử nhân thì 
có ba tú tài). Tất cả những người đỗ cử nhân mới có quyền đi thi 
hội, tức là phải vào học ở Quốc Tử Giám để được thi hội. Thi hội 
không có danh vị gì. Thi hội là thi với tư cách như là kiểm tra chứ 
không có học vị. Tất cả những người đậu thi hội thì được vào thi 


267 


đình. Thi đình thì mới chia ra các loại tiến sĩ. Có ba cấp tiến sĩ: 
Cấp thứ nhất là đệ nhát giáp tiến\sẽ gồm có ba danh vị: một là 
trạng nguyên, hai là bảng nhãn và bà là thám hoa. Danh vị thứ hai 
là đệ nhị giáp tiến sĩ là hoàng giáp, chỉ có một tên là hoàng giáp. 
và đệ tam giáp tiến sĩ tức là riến sĩ. Tôi lưu ý, một là nhà Nguyễn 
không có trạng nguyên. Nhà Nguyễn có một lệ là không đặt hoàng 
hậu, không đặt tế tướng và không lấy trạng nguyên. Đó là những 
vinh dự gần ngang vua, mà quá to. Không đặt hoàng hậu, chỉ đặt 
là phi; không lấy trạng nguyên, chỉ lấy bảng nhãn. Không đặt tế 
tướng. Vì nhà Nguyễn không muốn có người nào xấp xỉ quyển vua 
nên bỏ ba chức đó. Nói đến trạng nguyên, các anh nhớ đấy là của 
triều Lê hay Trân chứ không có ở triều Nguyễn. Hai là ở triều 
Nguyễn có đặt một danh vị nữa là phó bảng. Phó bảng là người đỗ 
vớt của thi đình. Phó bảng lại chỉ có ở triều Nguyễn còn các triều 
khác không có. Chẳng hạn cụ Phan Chu Trinh là phó bảng hoặc là 
cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng là phó bảng. 


Thi cử được tổ chức như vậy dẫn đến tình trạng có người đi 
thi thì đỗ đạt, có người đi thi lại không đỗ gì cả. Người thi đồ được 
làm quan, nhưng tuỳ thuộc vào việc đỗ đạt đến mức nào. Đỗ càng 
cao chức quan càng lớn. Nếu người nào đó, vì lý do riêng mà 
không muốn làm quan thì trở thành thân sĩ, về quê được cấp ruộng 
không phải đóng thuế, có chỗ sang trọng trong “chiếu giữa làng", 
thỉnh thoảng còn được biếu xén, nhìn chung là được trọng vọng, 
kể cả quan hưu. Người không đỗ thường làm thầy thuốc, thầy đồ, 
thầy địa lý, thây tướng số (nho, y, lý, số) nhưng dường như không 
có ai làm thầy phù thuỷ. Họ làm những công việc này vì họ là 
người hiểu được Kinh Dịch, họ tồn tại tương tự như các giáo sĩ ở 
phương Tây, và qua thực tế tồn tại của mình, họ góp phần làm cho 
Nho giáo có màu sắc tôn giáo. Những người không đỗ đạt tạo ra 
trong xã hội một lớp người là dân nhưng không là dân, nhiều 
người trong số họ tự cho mình là thầy của dân, là lớp người trung 
gian giữa dân và vua. Tuy nhiên kẻ sĩ - trí thức ở Việt Nam không 
giống như trí thức phương Tây, có lẽ do những điều kiện chính trị 
- xã hội riêng của họ. Ở phương Tây trung cổ, trí thức là giáo sĩ 


268 


của nhà thờ; khi đô thị ra đời thì có thêm lớp trí thức tự do như 
thầy thuốc, thầy kiện, nghệ sĩ, nhà báo. Còn ở phương Đông, kẻ sĩ 
không có quan hệ với nhà thờ nên họ hoàn toàn tự do. Nhà nho ở 
làng xã trở thành một lớp trí thức nông thôn. Theo tôï lớp trí thức 
này không gắn bó nhiều với đô thị. Mặt khác do yêu cầu minh 
kinh và năng văn mà những nhà nho này không gắn bó với khoa 
học tự nhiên, đẩy tới thói quen kinh viện, một kiểu nô lệ của sách 
vở, từ chương. Cần lưu ý, gần 3000 tiến sĩ trong lịch sử thi cử ở 
Việt Nam trước đây chủ yếu là những người làm thơ, viết văn. 
Ngoài một số bậc túc Nho nổi tiếng thì còn lại cũng không có gì 
ghê gớm lắm. 


Š. Đô thị và khởi nghĩa nông dân 


Tiếp theo đây tôi sẽ trình bày một vấn để không kém phần 
quan trọng trong lịch sử phương Đông nói chung và Việt Nam nói 
riêng, đó là vấn đề đô thị và khởi nghĩa nông dân, cái mà trong các 
phần trước tôi đã có lần đề cập, nhất là vấn đề đô thị. Phần nào đó 
có thể nói, phương Đông với 25 thế kỷ tồn tại của nó là 25 thế kỷ 
đầy bạo lực, tình trạng ấy đã làm cho đô thị không thể phát triển, 
vì các triều đại luôn phải tập trung trí lực để củng cố nhà nước 
chuyên chế. Nhưng quyền lực của vương triều không hoàn toàn 
tuyệt đối, trong nước xuất hiện xu hướng muốn lập nước riêng, 
độc lập với vua. Các xu hướng này thông thường: một là lực lượng 
quý tộc, hai là các hào trưởng địa phương (cũng là quý tộc nhưng, 
là quý tộc địa phương, luôn luôn có xu hướng cát cứ) và ba là các 
làng xã. Đó là ba lực lượng phân tán. Có thể nói lực lượng làng xã 
là lực lượng phân tán yếu nhất nhưng rộng lớn nhất. Ông vua 
chuyên chế ở vào tình thế không thủ tiêu được cái đối lập với 
mình; không thủ tiêu được quý tộc, không thủ tiêu được hào 
trưởng, cũng không thủ tiêu được làng xã, vì thủ tiêu thì vương. 
quyền cũng mất. Thế thì nó phải bám lấy những cái đối lập với nó 
dể sống chứ không phải để thủ tiêu chúng. Cho nên nó dùng nhiều 
chính sách để ràng buộc các lực lượng phân tán, quy phục các lực 
lượng phân tán nhưng không dám bỏ chúng. Đó chính là cái 


269 


énigme (ẩn ngũ), cái bí mật của sự tồn tại lâu dài của thể chế 
chuyên chế là ở chỗ ấy. Vì vậy, nó phải hạn chế và lợi dụng các 
lực lược phân tán. Nó đàn áp đâm máu các âm mưu nổi loạn 
nhưng đồng thời lại dùng tước lộc để ràng buộc hào trưởng và quý 
tộc. Vua Lý gả con cho các tù trưởng Mường thì phải hiểu đó là 
một thứ chính sách. Cũng như vẻ sau vua Lê phong cho tù trưởng, 
Sơn La đến chức Thái bảo, Thái uý. Đó cũng là chính sách mua 
chuộc; gả con gái và cho tước lộc tức là mua chuộc để ràng buộc, 
Nhưng chỉ cho tước lộc thôi chứ không cho quyền. Do đó trong 
thể chế chuyên chế rất ít khi dùng quý tộc để cầm quyền. 


Mà nhất là từ khi có một câu nói của Hàn Phi. 


Trong lịch sử Trung Quốc, tôi cho là có hai người cực kỳ 
thông minh, thông minh tuyệt vời, theo tôi, Hàn Phi là một và 
Trang Chu là hai. Hàn Phi nói thế này: Người muốn giết vua nhất 
là hoàng hậu và thái tử; người có khả năng tranh ngôi vua nhất là 
anh em vua. Bởi vì hoàng hậu lúc còn trẻ được vua yêu, nhưng sau 
8, 9 năm sau thì có các cung phi khác trẻ đẹp hơn và nhất định vua 
say mê hơn. Trong tình hình đó, hoàng hậu là kẻ kém thế, nhưng. 
nếu vua chết đi thì mình vẫn còn là hoàng hậu nếu vua chưa chết 
thì mình rất có khả năng phải vào lãnh cung. Nên hoàng hậu, 
chính là người muốn vua chết sớm. Thái tử cũng vậy. Vua phong. 
là thái tử nhưng vua cũng còn có nhiều con khác, mà vua đã yêu 
mẹ thì sẽ nâng con lên. Cho nên thái tử cũng không có gì là vững, 
vàng. Nếu vua chết thì thái tử còn lên làm vua được, chứ vua chưa 
chết thì chưa chắc. Vì vậy mà Hàn Phi nói: kẻ muốn giết vua nhất 
là hoàng hậu và thái tử; người có khả năng cướp ngôi vua nhất là 
anh em vua; bởi vì cái quyền cha truyền con nối là của tất cả các 
anh em chứ đâu phải của một mình vua. Vua được ngôi tức là cướp 
mất quyền ấy của mấy anh kia nên mấy anh kia luôn luôn có ý 
cướp lấy, giành lấy ngôi vuaf”. 


(1) Về chỉ tiết tỉ mỉ của tư tưởng này ở Hàn Phi, xin xem: Hàn Phí tử, thiên Bị 
nội (Người biên soạn chú). 


270 


Ở đời Tần, sau khi có lý thuyết Pháp gia như vậy thì không 
dùng người trong họ làm tể tướng. Đời Tần từ Tần Hiếu Công trở 
về sau không bao giờ dùng người trong họ làm tể tướng. Điều này 
trở thành luật cho các chế độ chuyên chế, nhằm ngăn chặn quý 
tộc. Ta không nên nghĩ như ở phương Tây rằng vua là người quý 
tộc lớn nhất, hay vua là địa chủ lớn nhất. Không phải, vua ở 
phương Đông là khác. Đối với quý tộc và hào trưởng thì dùng 
chính sách như vậy. Còn đối đối với làng xã thì vua nhân nhượng, 
với đám hào cường, tức là cho tự trị. Chỉ cần anh làm nhiệm vụ bắt 
dân đi phu, đi lính và nộp thuế, còn dưới anh, muốn làm gì thì làm, 
nhà nước không can thiệp; miễn là anh làm được ba nhiệm vụ ấy, 
còn những chuyện dưới kệ anh. Đó là nhân nhượng với hào cường. 
Còn đối với dân thì mị dân. Thỉnh thoảng nhà vua lại động viên 
dân bằng những chiếu khuyến nông, rồi nói dân là quý, rồi nói dân 
là gốc của nước, nói dân là thế này dân là thế kia..., nói rất là đẹp 
đẽ. Đồng thời những lúc mất mùa thì tha thuế, rồi mở trường cho 
học... tức là mị đân. Đó chính là thủ đoạn của nhà nước chuyên 
chế. Cần nhắc lại rằng thần dân thì khác với nô lệ, thần dân thì 
khác với nông nô. Nông nô và nô lệ là những kẻ mất quyển làm 
người, mất tất cả hay là mất một phần, chứ thần dân thì được xem 
là con. Vua vẫn tự xưng mình là cha của dân, quan cũng là cha của 
dân. Chính cái chuyện được vua coi là thần dân đã tạo ra một cái 
ơn đối với dân. Vì vậy dân bao giờ cũng tưởng vua là tốt, chỉ vì 
vua ở xa nên chưa biết đấy thôi! Hư hỏng chỉ là cái đám đưới này, 
đám quan lại và hào cường mới xấu. Còn vua là rất tốt. Hiểu điều 
này là rất quan trọng. Các anh nên biết rằng trong lịch sử Trung 
Quốc và Việt Nam không có cuộc khởi nghĩa nông dân nào chống 
ngôi vua hết, thường là chỉ chống hào cường và quan lại thôi. Dân 
nổi loạn vẫn nghĩ chỉ vì vua chưa thấu nên mới thế. Tình cảm này 
tạo ra một thứ liên minh vô hình giữa vua và dân. Và vì vậy, nhân 
dân thường là những người sản sằng bảo vệ dòng chính thống. 
Nho giáo bảo vệ dòng chính thống để thống nhất, nhân dân cũng 
sản sằng bảo vệ dòng chính thống, chống lại những ông quan xấu, 


27] 


chống lại đám hào cường. Đó là một trong những lý do mà chế độ 
chuyên chế giữ được quyền lực. 


Nhưng điều đó cũng chưa phải là cái quan trọng nhất. Cái 
quan trọng nhất là đô thị không ra đời được. Như hôm trước tôi đã 
nói, ở phương Tây đô thị ra đời cuối thời kỳ phong kiến phân 
quyền, nó ra đời ở chỗ nào không thuộc phạm vi lãnh ấp. Tức là có 
những vùng đất thuộc về lãnh ấp nhưng có chỗ không thuộc vào 
lãnh ấp nào. Đô thị ra đời ở đó, không ai khống chế nó, nó có cái 
tự do tương đối và ở đó đẻ ra những tên cướp biển phiêu lưu, 
những chủ xưởng thủ công, những nhà khoa học kỹ thuật, những 
nhà nghệ sĩ tự do, những nhà triết học, những nhà chính trị dân 
chủ. Chính đô thị ra đời như vậy, chính các tầng lớp thị dân đó 
mới là những người vác thuổng đi chôn chế độ phong kiến. Thực 
tế chủ nghĩa tư bản mà tiêu diệt được chế độ phong kiến là nhờ các 
nhân vật đó. Không có những nhân vật đó thì không có ai đào mồ 
chôn chế độ phong kiến cả. Mà điều đó thì ở phương Đông không 
có. Không có được, là vì sao? Vì, thứ nhất là không có mảnh đất 
nào tự do, tất cả là của vua, đất đai toàn bộ là của vua hết và các 
quan lại được cai trị theo địa vực toàn bộ. Tất nhiên cũng có những 
lúc không cai trị được. Chẳng hạn kiểu như Từ Hải năm năm hàng 
cứ một phương hải tần, tức chỗ đó là không cai trị được. Nhưng 
mà hễ anh yếu là nó vào lấy ngay, chứ anh không có tự trị. Đây 
không có đô thị tự trị. Anh có thể tạm thời chiếm được một lúc 
chứ không phải lâu dài. Bởi đô thị không có quyền tồn tại độc lập 
theo nguyên tắc lập pháp tối cao. Chính. vỲ như vậy cho nên ở 
Trung Quốc cũng như ở Việt Nam đã từng mọc lên những đô thị. 
Ở ta như Kinh Kỳ, Phố Hiến, Hội An là những đô thị, hay ở Trung 
Quốc như Hàng Châu, Khai Phong, Quảng Châu là đô thị. Có điều 
là đô thị có tổn tại lâu được đâu! Hễ mà có quân đội mạnh, một 

- ông quan mạnh là ông ấy thủ tiêu ngay lập tứt, đó là một chuyện 
rất quan trọng. 


Thứ hai là cái cách tổ chức cai trị đô thị. Các đô thị phương 
Đông đều được cai trị bằng một bộ máy quan lại cai trị hẳn hoi, 


272 


chứ không phải là để anh muốn làm gì thì làm. Các bạn đọc cuốn 
Bóng nước Hồ Gươm thì nhớ có chuyện thế này: phú hộ Bá Kim 
có một cô con gái chua ngoa đi máng một anh học trò, anh học trò 
¡ nhục nên gọi bạn bè đến phá nhà Bá Kim. Thế là cả sĩ tử Hà 
tập trung trước nhà Bá Kim đông lắm. Sau quan đốc học được 
mời đến. Quan đốc học đi võng, có lọng, khi quan đốc học đến thì 
cả đám sĩ tử im re, nghe quan giảng dụ và phạt Bá Kim, hình như 
phạt đánh ba roi. Thế là sĩ tử ra vẻ hết! Bởi vì uy tín là của ông 
quan, uy tín là của Công tử, của tiểu thư chứ không. phải uy tín của 
người có của. Lẽ ra ở đô thị uy tín phải thuộc về người có của. 
Người có của là người có quyền dùng của và có của là có quyền. 
Nhưng ở đô thị ta, anh không có chức vụ thì không có quyền đâu. 
Đô thị đó tôi gọi là đô thị phong kiến phương Đông, chứ tôi không 
gọi đó là đô thị tương đương với cái bourg của phương Tây. Các 
bạn đọc các bài tôi viết như ?ực tại, cái thực và chủ nghĩa hiện 
thực, hoặc tôi viết về Hoa điên, viết về Tản Đà, sẽ thấy là tôi đều 
nói điều đó. Phương Đông không có đô thị như phương Tây cho 
nên nhân vật ở đấy khác, vấn đề ở đấy khác, cái đẹp ở đấy khác, 
không phải như ở phương Tây. Chính vì vậy không thể ra đời 
bourgs ở đây được. Và đã như vậy thì không thể có khoa học, 
không thể có triết học, không thể có tư tưởng dân chủ. Đến đầu thế 
kỷ này ta mới có tư tưởng dân chủ, mà là học ở phương Tây về, 
chứ ta làm gì có tư tưởng dân chủ ở trong nước! Không có. Thực tế 
thì đân chủ của ta vẫn còn là một câu chuyện để ngỏ. Thực ra, tư 
tưởng dân chủ của ta vẫn chưa có. Vân chưa phải được đẻ ra từ 
trong đầu óc Việt Nam. Ta cũng chỉ là đi vay mượn hết thứ dân 
chủ này lại đến thứ dân chủ kia, thế thôi, một tư tưởng dân chủ 
sinh ra từ chính chúng ta là chưa có. Đây là vấn đề hết sức quan 
trọng. 


Việc đô thị không ra đời được còn do một chuyện nữa, là vấn 
để kinh tế hàng hóa. Có một thực tế là sự tồn tại của cái làng xã 
sản xuất tự túc và cống nạp, hàng thừa thì trao đổi ở chợ quê. Ở ta 


T13 


có cực kỳ nhiều chợ nhưng chợ nào cũng như chợ nào và chẳng có 
gì cả. Kinh tế hàng hóa như thế không phát triển được. Nếu như 
một con người có thể cả mấy năm trời không ra khỏi làng vẫn 
sống được là bởi vì ở trong làng sản xuất tự túc và thiếu cái gì thì 
ra chợ mua, thế thôi. Cái chợ quê ấy không thể nào phát triển 
thành kinh tế hàng hóa được. Cho nên các anh nhớ ngày xưa ta có 
chợ huyện, chợ tỉnh, và Hà Nội là chợ lớn. Chợ xã may ra thì có 
vài hàng bánh đúc chứ không có hàng ăn. Còn chợ huyện thì có 
hàng ăn, có nhà cho người ta ở trọ lại, vì có người lên hầu quan 
phải ở lại. Còn chợ tỉnh thì mới có nhiều chỗ hành lạc, nhà cô đầu, 
nhà hát... thế thôi chứ thực ra nó không hơn nhau gì nữa cả. Chợ 
của ta bây giờ cũng đang ở tình trạng như vậy. Nhiều chợ lèo tèo 
lắm. Chợ như vậy thì làm sao mà có kinh tế hàng hóa. Nhất là giao 
lưu có được đâu? Đường sá ngày nay còn xấu như thế, thì ngày 
xưa làm sao mà đi được? Phương tiện ngày xưa là đi bằng ngựa, 
bằng cáng; bằng ngựa, bằng cáng thì làm sao mà chở được hàng 
hóa? Chính sự phát triển như vậy đã không thể tạo ra đô thị. 


Bây giờ tôi nói đến vấn đề nông dân, vấn đề nông dân khởi 
nghĩa. Nông dân là tâng lớp đông đảo nhất, thiếu ruộng dất và 
sống bưng bít. Điều các anh nên lưu ý là nông dân sống bưng bít. 
Tôi nói trước điều này, các anh thử tưởng tượng ta nói nông dân ta 
yêu nước thì có đúng không? Dân biết nước là cái gì mà yêu, dân 
làm sao mà biết nước được, dân chỉ biết làng thôi, dân giỏi nhất là 
biết đến huyện, chứ làm sao mà biết nước được? Cho nên không, 
thấy vai trò của nhà nho trong tư tưởng yêu nước mà lại tưởng 
nông dân là yêu nước là sai. Nông dân đứng đằng sau nhà nho mới 
có tư tưởng yêu nước chứ nếu như nông dân mà không có tầng lớp 
văn hóa là nhà nho thì không thể biết yêu nước. Tôi nói ra ngoài 
một chút. Các anh nhớ, phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX, 
khi Hàm Nghỉ ra Chiếu Cần Vương thì chỉ ba tháng sau là từ 
Lạng Sơn cho đến Bình Thuận đều nổi lên một lúc. Tại sao lại như 
vậy? Tại sao tất cả các lãnh tụ Cần Vương đều là nhà nho cả? 
"Thậm chí có ông cả đời không biết cầm gươm giáo là gì mà cũng 
đứng ra chỉ huy, mà đều là như vậy cả, là vì sao? Là vì Chiếu Cần 


274 


Vương xuống là xuống nhà nho và nhà nho có uy tín trong làng. 
Họ kêu gọi dân là dân nghe và cuối cùng là nhà nho được bầu làm 
chỉ huy. Vì vậy cuối thế kỷ XIX mới có một hiện tượng là tất cả 
các nhà nho đều cầm gươm ra chống giặc và chết một loạt. Có thể 
nói chưa bao giờ mà lắm nhà nho chết như vậy. Thì cái đó là rõ, 
ông nông dân đứng đằng sau nhà nho chứ có phải là ông nông dân 
đó chống nhà nho đâu. Cái tư tưởng yêu nước chính là tư tưởng 
nhà nho chứ, nên không lấy làm lạ là phong trào Cân Vương cũng 
nhà nho, phong trào Duy Tân cũng nhà nho. Nếu không hiểu như 
vây mà lại tưởng như ở đây có một lớp trí thức tư sản là sai lầm. 
Ta làm gì đã có lớp trí thức tư sản vào đầu thế kỷ này ? Chưa có 
đâu! Đó chính là vấn đề. 


Thế thì nông dân này là sản xuất để tự túc và cống nạp. 
Trong làng xã họ là nạn nhân của hào cường và quan lại, vì vậy họ 
chịu nhiều oan trái hơn những người khác. Họ được cấp ruộng nên 
thường không ra khỏi làng. Đi khỏi làng là nhanh chóng trở thành 
dân ngụ cư, hay dở gì thì họ vẫn phải bám lấy làng mà sống. Mặt 
khác hào lý cũng không cho đi, buộc họ ở lại bởi vì không giữ họ 
ở lại thì bất phu, bắt lính, thu thuế ở đâu. Chính vì thế mà ruộng 
đất trong làng ngày càng manh mún bởi cứ phải chia nhỏ ra. Nông 
đân cày ruộng công, và gắn bó với kinh tế tự nhiên như đánh bắt 
con cá, con chim, lấy củi trên rừng. Nhiều người trong tháng nông 
nhàn không còn việc gì mà làm, chẳng lẽ ngồi chơi, thế là đàn ông 
lên rừng xuống biển làm thuê, đến mùa thì về, hết mùa lại đi. Ở 
Nhật Bản dẳng cấp võ sĩ ra đời từ dân lưu tán, được lãnh chúa che 
chở; người lưu tán không phải là võ sĩ đến khi mất mùa thì vào 
chùa. Ở Việt Nam khởi nghĩa nông dân thường tập trung vào 
những năm mất mùa đói kém. Đây là thời điểm rất dễ bùng nổ nếu 
cánh hào lý trong làng xã tiếp tục xiết chặt sự quản lý hà khắc của 
họ. Các cuộc khởi nghĩa thường bất đầu từ một nguyên cớ uất ức 
nào đó dân đến việc giết hào lý trong làng, sau đó trốn đi ăn cướp, 
rồi thu hút những người cùng cảnh ngộ. đến khi lực lượng đông 
đân lên thì đi cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, như trong 
Thuỷ Hử chẳng hạn. Lúc ban đầu, các cuộc khởi nghĩa thường 


275 


không có khẩu hiệu chống vua, chỉ tới khi họ quá lớn mạnh, vua 
phải cho quân đi đánh dẹp họ mới đương đâu với triều đình. Một 
đặc điểm khác là khi đã lớn mạnh bao giờ các cuộc khởi nghĩa 
nông dân cũng có một đại ca, có tổ chức hai ban văn, võ. Nghĩa là 
tổ chức theo kiểu triều đình, nhưng quan hệ lại là anh em. Các 
cuộc khởi nghĩa thường thất bại, còn nếu cuộc khởi nghĩa nào 
thành công thì đại ca trở thành đại vương. hai ban văn võ trở thành 
quan lại, rồi lập ra triều đình như cũ với thể chế cũ và các nhà nho 
có tiếng tăm được mời ra làm quan giúp việc triều chính. Như vậy 
là mọi việc vẫn lặp lại. Nếu có thay đổi cũng chỉ là thay đổi người 
cầm quyền, còn vẫn là thể chế cũ và những cách thức quản lý, duy 
trì xã hội như cũ, không thay đổi. Cho nên không thể nói khởi 
nghĩa nông dân là động lực phát triển. Ngày trước, dân Tiền Hải 
vốn chủ yếu là tàn quân của Phan Bá Vành khi Phan Bá Vành bị 
Nguyễn Công Trứ đánh bại, họ được Nguyễn Công Trứ huy động 
để lập ấp và họ hoàn thành công việc này rất nhanh. Nhiều làng vẻ 
sau đầu làng thì thờ Phan Bá Vành cuối làng lại thờ Nguyễn Công 
Trứ. 


Theo tôi, việc không có đô thị theo đúng nghĩa của nó là 
nguyên nhân thứ nhất làm phương Đông không phát triển được. 
Thứ hai là cái thể chế làng họ: thứ ba là tổ chức bộ máy quan lại 
và đẳng cấp sĩ phu; thứ tư là cái cơ chế làm cho đô thị không ra 
đời được. Bốn cái đó chính là cái đẻ ra Nho giáo. nhưng không 
phải nó đẻ ra ngay một lúc. Nếu như chúng ta tưởng là từ đời 
Xuân Thu đã là như vậy thì không phải, mà phải thấy là cái đó nó 
hình thành dân trong lịch sử. Đầu tiên có cái mầm của nó là một 
ông Đế có quyền tất cả, rồi từ cái ông Đế ấy mới nghĩ ra cách cai 
trị này. Cách cai trị này dần dần mới đẻ ra tất cả mọi cái mà đến 
Hán Võ Đế là nó xong, đến thế kỷ II là xong. Từ đó trở đi nó hoàn 
thiện và cuối cùng nó đẻ ra một cái kết quả là như vậy. Đó là điều 
thứ nhất. Đây là một cái nó hình thành dần dần trong lịch sử chứ 
không nên nói đây là cơ sở đẻ ra Nho giáo. Nó đẻ ra Nho giáo và 
đồng thời Nho giáo củng cố nó. 


276 


Vấn đề thứ hai là Nho giáo ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều 
Tiên và Việt Nam không như nhau. Có nhiều người nói với tôi là 
anh nói như vậy nhưng mà Nhật Bản không phải là như vậy. Thì 
đúng thế, Nhật Bản không như vậy, đó là vấn đề. Nên hiểu như thế 
nào? Điều thứ nhất tôi nói là Nho giáo ra đời ở Trung Quốc. Trung 
Quốc là nơi đẻ ra Nho giáo và hình thành tất cả cái đó trong lịch 
sử. Còn ba nước Nhật Bản, Triểu Tiên, Việt Nam là ba nước tiếp 
nhận Nho giáo chứ không phải là nơi phát sinh. Nơi tiếp nhận 
khác nơi phát sinh cái gì ? Khi nó đã hình thành rồi thì mới có thể 
tiếp nhận chứ khi chưa hình thành thì chưa được tiếp nhận, tức là 
sau đời Hán cả ba nước mới có việc tiếp nhận. Khi thể chế chuyên 
chế đã hình thành, thể chế hương đảng tộc cư đã hình thành, thể 
chế khoa cử đã hình thành rồi thì lúc đó ba nước mới tiếp nhận. Vì 
sao tiếp nhận ? Người ta phải tìm cái gì hay ở trong đó thì mới tiếp 
chứ. Cái đó là gì ? Cái đó là chuyên chế. Anh nào cũng tiếp nhận 
Nho giáo để bảo vệ cái tập quyền. Các anh đọc luật lệ của Thành 
Đức Thái Tử các anh sẽ thấy ông ấy tổ chức lại tất cả là để tập 
trung quyền lực. Nhà Lý của ta tiếp nhận cũng là để tập quyền. 
Triều Tiên thì tôi không hiểu gì mấy nhưng mà Nhật Bản và Việt 
Nam là như vậy, tiếp nhận là để tập quyền. Anh tiếp nhận là để tập 
quyền nhưng anh có làm được không lại là một chuyện khác. Tức 
là anh có khống chế được lực lượng phân tán của anh không ? Ở 
Việt Nam là khống chế được. Chuyện Định Bộ Lĩnh dẹp “loạn 12 
sứ quân” có thể nói là hồng phúc cho các triều đại sau. Các anh 
tưởng tượng Định Bộ Lĩnh quét hết 12 sứ quân rồi thì không còn 
lực lượng lớn nào nữa, đó là điều rất quan trọng. Sau đó nhà Lý sai 
Lý Thường Kiệt vào bình định vùng Thanh Hóa cũng là giải tán 
cái lực lượng phân tán trong đó. Nhà Lý sai ông Hoàng tử thứ 8 
vào bình định vùng Nghệ An cũng là làm chuyện đó. Nhà Trần sai 
Trần Thủ Độ xuống đánh Nguyễn Nộn cũng là để làm chuyện ấy. 
Các triều thời Lý - Trần vấn tiếp tục làm, nhưng không còn ai 
mạnh cả. Có thể nói Việt Nam dê thống nhất, một là do yêu cầu 
chống ngoại xâm, hai là lực lượng phân tán bị đánh rồi, trị rồi. 
Đến Hỏ Quý Ly, có thể nói, ông ta làm sạch, ông ta hạn điển hạn 
nô, có nghĩa là quý tộc không được giữ ruộng quá mức nhất định. 


271 


một số lượng lớn nhà sư phải hoàn tục đi tòng quân. Thế là hết, coi 
như lực lượng phân tán là hết. Đến khi Lê Lợi lên thì Nguyễn Trãi 
có thể xây dựng đất nước trên một cơ sở đã được chuẩn bị xong. 
Do đó Nguyễn Trãi đưa tất cả Nho giáo vào một cách cực kỳ thuận 
lợi, không có chuyện gì nữa cả, không có ai phản đối, đó chính là 
vấn đề. Ta có một thời Trịnh - Nguyễn phân tranh mà ta cứ tưởng 
đó là phân tán, không phải. Trịnh cũng xây dựng một nhà nước 
trung ương, Nguyễn cũng xây dựng một nhà nước trung ương, 
Mạc Đăng Dung cũng xây dựng một nhà nước trung ương theo mô 
hình chuyên chế. Cho nên ở đây lực lượng phân tán không đủ sức 
để cạnh tranh với Trung ương. Ở Việt Nam bộ máy quan liêu hình 
thành và tồn tại từ đời Lý cho đến đời Nguyễn. Từ Lý đến Nguyễn 
của ta đều là nhà nước quan liêu hết. Ở Trung Quốc có án sát thì ở 
ta có án sát, ở Trung Quốc có tổng đốc thì ở ta có tổng đốc. ở 
Trung Quốc có thượng thư thì ở ta có thượng thư mà ở Trung Quốc 
có tham tri thì ở ta có cũng có tham tri. Nghĩa là bộ máy quan chế 
của ta hoàn toàn giống như Trung Quốc. Mạc cũng đặt như vậy, 
Trịnh cũng đặt như vậy, đến Nguyễn cũng đặt như vậy. Đó là bộ 
máy trung ương, nước nhỏ nhưng tổ chức vẫn là tổ chức bộ máy 
trung ương. 


Còn ở Nhật Bản thì không được. Thành Đức Thái Tử làm 
nhưng mà từ Thành Đức Thái Tử cho đến khoảng thế kỷ XII, XIH 
thì các lãnh chúa nổi dậy và cuối cùng đến mức là Nhật Hoàng 
không thu được thuế nữa. Nhật Hoàng có ông bị chết đói chứ 
không phải chỉ có nghèo, vì người ta không nộp thuế cho nữa. Và 
cuối cùng thì các lãnh chứa phát triển và đến thế kỷ XV - XVI đã 
có 300 lãnh chúa đại danh làm chủ đất nước và họ cử một lãnh 
chúa giỏi nhất, mạnh nhất làm Mạc Phủ tức là đứng đầu lãnh chúa. 
Đứng đầu bộ máy nhà nước ở Nhật Bản là lãnh chúa kiêm tế 
tướng, đó là ông đại tướng quân, là ông shogun chứ không phải là 
bộ máy quan liêu như ở nước ta. Đó là điều thứ nhất. Và vì không 
có bộ máy quan liêu nên nó không dựa vào kẻ sĩ, không có đẳng 
cấp sĩ phu mà phải dựa vào võ sĩ; dựa vào thứ bậc võ sĩ chứ không 
phải dựa vào sĩ phu. Đó là điểm thứ hai. Thế nhưng mà nó vẫn 


278 


Nho giáo, vì sao 7 Vì rằng cái anh Mạc Phủ này phải bám vào vua. 
Mạc Phủ mặc dầu quyền thế như vậy nhưng luôn luôn tôn trọng 
Thiên hoàng. Cho nên Nho giáo vẫn còn là ở chỗ ấy, đó là một. 
Thứ hai là nó phải cường điệu lòng trung nghĩa của các võ sĩ đối 
với lãnh chúa, vì thế ở Nhật Bản đề cao chữ 7rnø chứ không phải 
chữ nhân là vì ở đây Nho giáo nằm trong tay đẳng cấp võ sĩ chứ 
không phải trong tay đẳng cấp quan liêu, làm cho nó có nhiều cái 
biến dạng, đó là cái thứ hai. Thứ ba là ở Nhật Bản, các lãnh ấp này 
đều thuộc về Mạc Phủ nhưng những lãnh ấp rất lớn, bao gồm mấy 
tỉnh, và có lãnh ấp chỉ bằng một huyện, thậm chí chỉ có mấy làng. 
Khi lãnh ấp nhỏ như vậy thì ngoài cái chuyện phải tuyên bố thuần 
thuộc một anh khác mạnh hơn, làm tay chân cho một anh mạnh 
hơn, thì còn có một chuyện nữa là anh phải triệt để khai thác vùng, 
đất của anh thì mới có sức. Køonrađ có nói một ý quan trọng: Nhật 
Bản bước vào thời hiện đại với một đất đai được khai thác triệt để, 
còn Trung Quốc thì chưa. Konrad không biết Việt Nam nên 
Konmrad chỉ nói Trung Quốc và Nhật Bản. Các lãnh chúa phải đối 
đầu với hàng trăm lãnh chúa đối địch nên nó phải triệt để khai thác 
chứ không thể nào để cho cái kiểu đân chỉ có cống nạp được. Từ 
chỗ này mới có một chuyện nữa là ở phía Nam Nhật Bản có vùng 
@saka (Đại Bản) là một miếng đất mà lãnh chúa không với tới 
được, nên ở đây đẻ ra một cái ðøwrg như phương Tây, Đại Bản 
thành một cái bo#rg như phương Tây và cuối cùng diễn ra y như 
phương Tây là vì dân Đại Bản là vùng ngoại thương và ở khúc cuối 
Nhật Bản nên buôn bán với nước ngoài rất mạnh. Chỗ đó trở thành 
nơi quan hệ với phương Tây, nhiều tiền, nhiều vũ khí. Các lãnh 
chúa yếu thế đều phải vay mượn nó, đó là cái thứ nhất. Phải nhờ 
nó làm môi giới mua vũ khí, đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba vì nó 
quan hệ với nước ngoài cho nên xuất hiện cái Lan học ở đây, Lan 
học là cái học phương Tây. Cái Lan học“) phương Tây xuất hiện ở 
đây tức là ở đó họ học toán, học lý y như trường phương Tây, và 


(1) Lan học: Người Nhật Bàn dùng "Lan học" để chỉ những tri thức được tiếp 
nhận từ phương Tây, do trong thời kỳ đầu những người từ phương Tây đến tiếp 
xúc với người Nhật Bản phần lớn là người Hà Lan, nên có tên gọi Lan học này 
(Người biên soạn chú). 


279 


chính cái lực lượng Đại Bản này là lực lượng làm duy tân Minh 
Trị, chống phong kiến. 


Thế là ở đây có vấn đẻ: Nhật Bản khác Trung Quốc. 


Có một Gs. Nhật Bản hỏi tôi: Có phải Việt Nam giống Trung 
Quốc hơn không? Tôi nói giống hơn thì đúng rồi nhưng có phải 
như Trung Quốc hay không thì tôi không dám khẳng định. Thực ra 
giống thì giống quá rồi, nhưng mà nói nước tôi cũng như Trung 
Quốc thì cũng chưa dám nói. Nhưng rõ ràng sự phát triển là khác. 
Tôi nói với ông ấy: việc Nho giáo thì chúng ta giống nhau nhưng 
việc Nho giáo vào trong tay ai và để làm gì - điều này quan trọng, 
thì ở các ông khác mà ở chúng tôi khác. Khi Nho giáo ở Trung 
Quốc nhấn mạnh chữ Whán còn Nho giáo của Nhật Bản nhấn 
mạnh chữ 7rưng, điểu này có lý do của nó. Một bên là đẳng cấp 
võ sĩ và một bên thì đẳng cấp quan liêu. 


Chúng ta hiểu phương Đông như vậy chúng ta sẽ hiểu rất 
nhiều chuyện, chuyện Triều Tiên, chuyện Nhật Bản, chuyện Trung 
Quốc, nước nào duy tân được nước nào không duy tân được..v..v là 
phải dựa vào như thế chúng ta mới lý giải, mới hiểu được. Chứ 
chúng ta đem phân tích theo kiểu 5 phương thức sản xuất thì ta 
thấy không có 5 phương thức, hay là có 5 phương thức mà phát 
triển chồng chéo nhau. Vì lẽ đó, tất cả các lực lượng phân tán đều 
phát triển một cách lén lút ở dưới cái ô chuyên chế cả nên nó khác, 
rất khác. Anh chỉ có thể được phát triển dưới cái vỏ mà chế độ 
chuyên chế cho phép. Vì vậy mà nó chỉ thế thôi. Cho nên bây giờ 
nó đẻ ra hào cường. Có anh hào cường nào ở xã mà dám chống 
đến trung ương, chống đến huyện? Danh nghĩa là nghe huyện, 
nghe vua nhưng mà nó làm hào cường. Cho nên giải quyết vấn để 
đi lên xã hội hiện đại như thế nào là việc khó, là phải đi tìm. Tôi 
thì tôi nghĩ rằng Nhật Bản đi 15 năm, Triểu Tiên, Trung Quốc 
cũng đi 15 năm, Việt Nam cũng có thể đi 15 năm, thế thôi. Chỉ có 
đi cái gì, mà cái đi đó không nhất thiết ta rập khuôn một nước nào. 
khác, mà là tìm cho ra cái gì đấy cần phải xử lý, giải quyết. 


280 


Tôi cho rằng nếu như phân tích tình hình phương Đông theo 
cách này thì có thể hiểu được nhiều chuyện. Tôi cho rằng bấy lâu 
nay chúng ta hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng ta hiểu cơ sở 
kinh tế quyết định, chúng ta hiểu đấu tranh giai cấp v.v... những 
cái đó không sai, lịch sử nhân loại hiểu như thế là đúng. Chỉ có 
điều là khi dùng vào chỗ nào đó thì phải hiểu rất rõ, rất cụ thể chứ 
còn nếu như hiểu chung chung, nếu như chúng ta vận dụng một 
cách đơn giản quá thì chẳng đâu vào với đâu, chẳng giải quyết 
được việc gì cả. 

Tôi nói thêm, tư duy của ta là tư duy Nho giáo cho nên rất 


đơn giản. Cách nghĩ của ta cũng là cách Nho giáo, rất đơn giản. 
Mà khoa học thì đòi hỏi rất chính xác và rất cụ thể. 


281 


PHẦN THỨ BA 


ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO 
TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 


Tiếp theo đây tôi xin trình bày một số vấn đề có liên quan tới 
ảnh hưởng của Nho giáo đối với Việt Nam. Như chúng ta đã thấy 
trong lịch sử đân tộc, Nho giáo đã giữ một vị trí quan trọng như 
thế nào và Nho giáo còn in những dấu ấn sâu đậm trong đời sống 
chúng ta hôm nay ra sao. Trong lịch sử của nó, Nho giáo có ảnh 
hưởng chủ yếu ở các nước Đông Á gồm Trung Quốc, Triều Tiên, 
Nhật Bản và Việt Nam. Hôm nay dù các nước Đông Nam Á đã 
khá phá triển thì vẫn chưa thể bằng các nước Đông Á như Nhật 
Bản chẳng hạn. Trong giới nghiên cứu gần đây đang đặt thành vấn 
đề trả lời câu hỏi là Việt Nam thuộc Đông Á hay Đông Nam Á? 
Theo tôi thì Việt Nam chúng ta vừa là Đông Á vừa là Đông Nam 
Ñ, Trong thời hiện đại, các nước nằm trong khu vực chịu ảnh 
hưởng của Nho giáo do những lý do lịch sử riêng mà phát triển 
theo hai xu hướng: từ Nho giáo đi tới Maoisme và từ Nho giáo đi 
tới công nghiệp hóa. Với một loạt các yếu tố khác hẳn so với mô 
hình phong kiến phương Tây, thậm chí khác cả với mô hình các 
nước cùng chịu ảnh hưởng của Nho giáo khác, phải chăng mô hình 
xã hội truyền thống của chúng ta được cấu trúc theo nguyên tắc: 
Vual Thần đân, trong đó Vua đứng đầu một hệ thống gồm Vua - 
Quan - Lại - Lệ, còn Thần đân gồm Sĩ - Nông - Công - Thương; 
bộ phận Sĩ trong Thần dân là bộ phận duy nhất có một sự gần gũi 
nào đó với hệ thống do vua đứng đầu. Tôi phác họa ra mô hình 
này vì muốn qua đây phân tích tính chất quan liêu của bộ máy cai 
trị nhà nước do vua đứng đâu. Nếu nói quan liêu thì trước hết phải 
nói tới những người lấy giấy tờ làm phương tiện làm việc chính, đó 
là những công chức, nhưng xưa kia chúng ta không có công chức. 


283 


Trong xã hột Việt Nam ngày trước, quan là cha mẹ dân, họ không 
cần phải làm nhiều, công việc chính của họ là làm cho yên dân, 
thu phục dân bằng các-biện pháp tuyên truyền, dự bình văn. chủ tế 
lễ. Quan không làm hại dân, không để thư lại làm bậy - được xem 
là quan thanh liêm. Cũng có những ông quan không lo làm việc, 
không bày đặt việc phát triển kinh tế, thậm chí không biết làm 
việc hành chính, không sành văn chương, không quen bắt cướp - 
những ông quan như thế được gọi là gwam nhàn. Nếu quan phần 
lớn được tuyển dụng từ thi cử thì “lại” lấy ở địa phương vì họ am 
hiểu địa phương, biết thảo giấy tờ. Những người này thường lắm 
mánh khóc, chính họ là lớp người thao túng việc quan, trở thành 
bộ phận chủ yếu sách nhiều dân như kiểu “quan xa bản nha gần”. 
Nguyên Du nói Một ngày lạ thói sai nha -Làm cho khốc hại chẳng 
qua vì tiên. “Lại” không được làm quan, “lại” biến quan thành cái 
bung xung cho “lại” kiếm ăn. “Lệ” là anh lính không ra trận, ở lại 
hầu quan, chuyển thư tín, truyền lệnh, giữ cửa quan. Anh này cũng 
có tý chút “quyền lực không thành văn” nên cũng đở thói hạch 
sách, ăn đút lót. Cơ chế này hoàn thoàn khác bộ máy cai trị kiểu 
phương Tây với thủ tướng và bộ trưởng là chính khách, từ thứ 
trưởng trở xuống là công chức, dù thay đổi thủ tướng và bộ trưởng, 
thì bộ máy vẫn vận hành. Mặt khác, ở phương Đông, do có 
khuynh hướng giữ yên ổn, nhà nước phong kiến chuyên chế chủ 
trương “ức thương”, thương nhân bị khinh bỉ, bị xếp vào hạng 
người cuối trong xã hội. Lớp cuối cùng trong bộ máy quan liêu 
phong kiến phương Đông là “hào cường”, đây là lớp đàn anh trong 
làng, giữ vị trí hào lý hoặc thân hào. Lớp này thường liên minh với 
quan lại. “Hào cường” kiếm ăn bằng “phù thu lạm bổ”, bớt xén, vu 
oan giáo họa. Trong điều kiện làng xã được tổ chức như đã trình 
bày ở trên, làng xã sinh ra “hào cường” là tất yếu. Tôi nghĩ tình 
trạng tham nhũng, sách nhiễu dân ở một số làng xã hiện nay thực 
chất là sự mô phỏng trở lại mô hình làng xã kiểu cũ. Người ta 
“chửi” thì dễ nhưng chỉ ra đâu là vấn đề cơ bản phải sửa thì không 
biết ở đâu, phải làm gì, hoặc nghỉ ngại, có khi còn nghĩ là người ta 
nói xấu. Thiết nghĩ đây cũng là một trong những vấn đề then chốt 
của Việt Nam và phương Đông. 


284 


"Trước hết ta hãy xem, thái độ nhà nho đối với chế độ chuyên 
chế là như thế nào? Tôi nhắc lại mấy đặc điểm của chế độ chuyên 
chế: 


~ Một là tập trung quyền vào một người: độc tài. 

- Hai là cha truyền con nối: dòng máu. 

- Ba là cai trị bằng bộ máu quan liêu. 

- Bốn là dùng một đội quân thường trực để thống trị. 

Thế thì nhà nho tán thành cái gì và không tán thành cái gì ? 


Nhà nho không tán thành độc tài nhưng nhà nho lại cần xã 
hội thống nhất; nhà nho chủ trương thống nhất vào một ông vua để 
đảm bảo tình trạng quy về một mối cho xã hội. Vì vậy nhà nho tôn 
trọng dòng chính thống nhưng lại phản đối độc tài. 


Vua Lồ Ai Công hỏi Khổng Tử: Có một câu nào nói ra có thể 
làm mất nước được không? Khổng Tử trả lời: Nói ra mà để mất 
nước ngay thì cũng khó, nhưng nếu như có một câu như vậy thì 
câu đó là “Anh hãy nghe tđ`. Tức là vua mà bắt người ta nghe 
mình thì mất nước. Mạnh Tử công kích các vua là dùng hiển tài 
mà lại bảo: Anh hãy bỏ cái học của anh đi mà nghe theo ta. 


Thế tức là nhà nho chủ trương thống nhất về một mối, nhưng 
nhà vua phải nghe hiển tài. Nhà nho quan niệm rằng không phải 
họ chỉ giáo hoá dân mà họ còn giáo hoá cả vua nữa. Mạnh Tử nói 
trách nhiệm của kẻ sĩ là “cách quân tâm chỉ phỉ"(sửa chữa những 
sai lầm trong lòng vua). Nho giáo là học thuyết đặt ba ngôi quán, 
sư, phụ (vua, cha, thẩy) ngang nhau. Như thế có nghĩa nhà nho 
thấy độc tài là cần thiết để thống nhất nhưng đồng thời nhà nho lại 
không muốn nền cai trị độc tài, đó là một điều cần chú ý. 


285 


Thứ hai, nhà nho không ưng dòng máu: nhà nho chỉ ưng dựa 
vào tài năng, chứ dựa vào dòng máu thì nhà nho không có phần gì 
cả. Cho nên nhà nho cũng không tán thành dòng máu mặc dù tán 
thành dòng chính thống, nhưng cũng không tán thành giàu sang. 
Phú quý mà dựa vào dòng máu thì nhà nho không tán thành. 


Quan liêu chính là chỗ nhà nho thích, nhưng quân phiệt lại là 
cái nhà nho ghét. Khi Khổng Tử sang nước Vệ, Vệ Linh Công hỏi 
Khổng Tử vẻ chiến tranh, sớm mai Khổng Tử bỏ di. Khổng Tử nói 
cái ông vua lần đầu tiên gặp người ta mà đã hỏi chuyện chiến 
tranh thì ông vua ấy không có đức, cho nên bỏ nước Vệ ra đi. Các 
nhà nho về sau đều như vậy, hễ nhà vua động binh là có vô số sớ 
can ngăn không nên động binh. Thường thì nhà nho rất ghét chiến 
tranh và nhà nho thường hay chế giêu quan võ. Quan vẫn và quan 
võ ở ta luôn luôn ở trong tình trạng chê bai lẫn nhau. Nhân tiện tôi 
đọc các anh nghe một bài thơ của Nguyễn Công Trứ rất thú vị. 
Đây là giai thoại nên không biết đúng sai thế nào. Chuyện kể rằng 
khi Lê Văn Duyệt kéo quân ra Bắc, là một vị tướng rất nghiêm 
khác, nên hễ quân của Lê Văn Duyệt đi đến đâu thì dọc hai bên lề 
đường một dặm ai nấy đều phải sơ tán. Người, chó, mèo đều phải 
sơ tán. Thế mà Nguyễn Công Trứ không những không đi sơ tán 
mà lại nằm dưới đường. Người ta bắt Nguyễn Công Trứ đến trước 
mặt Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt hỏi, Nguyễn Công Trứ trả lời 
mình là học trò, ốm nên không đi được. Lê Văn Duyệt bảo nếu là 
học trò thì phải làm một bài thơ về văn võ. Nguyễn Công Trứ có 
bài thơ thế này: 


Đoái xem văn võ các hai hàng 

Bên văn sang bên võ cũng sang 

Dù tía lọng xanh văn đẳng đỉnh 
Gươm vàng thẻ bạc võ nghênh ngang 
Văn đìu cánh phượng yên trăm họ 
Võ thét oai hm dẹp bốn phương 
Gặp hội thái bình văn trước võ 

Võ nào đám sánh khách văn chương. 


286 


Từ đầu bài thơ đã thấy văn - võ không ngang nhau (câu một, 
câu hai) cứng sang là thấp hơn, bên võ ''cũng sang” là thấp hơn. 
Rồi thì buông câu tấn (câu 3, câu 4) chữ “đủng đỉnh” với chữ 
“nghênh ngang” thì *nghênh ngang” là kém hơn; câu 5, câu 6 thì 
một bên đẹp, một bên không đẹp. Hai câu cuối là tâm trạng nhà 
nho, cách nghĩ của nhà nho đối với văn, võ là như vậy. 


Vậy thì đối với chế dộ chuyên chế, nhà nho tán thành tính 
thống nhất, tán thành tính quan liêu của nó nhưng không tán thành 
tính độc tài của nó, tính dòng máu của nó và tính quân sự của nó. 
u nhà nho như vậy. Nhưng mà các bạn nên biết là nhà nho 
bảo vệ rất có hiệu quả chế độ chuyên chế là ở chỗ nào? Đó là: 1. 
Dòng chính thống, 2. Sự thống nhất về tay vua và 3. Trung nghĩa. 
Dòng chính thống là phải bảo vệ. Sự thống nhất của vua, cấm 
không được loạn, cấm không được tiếm quyền vua. Coi trung 
nghĩa là một đạo đức lớn. Chỉ với ba điều đó nhà nho đã bảo vệ 
chế độ chuyên chế rất tốt. Ở đây phải nói thêm một điều nữa. Ta 
thường nói nhà nho là “ngu trung”. Nhưng các bạn xem phim, các 
bạn sẽ thấy các ông quan của các nước phong kiến phương Tây 
khi gặp vua thì quỳ xuống hôn gấu áo của vua với một thái độ hèn 
hạ. Nhìn thì sẽ thấy thái độ hèn hạ. Còn ông nhà nho đứng trước 
vua là câm cái “hốt” (cái gương) nhìn mặt mình ở trong gương 
xem có nghiêm chỉnh hay không nghiêm chỉnh chứ không có 
chuyện quỳ xuống hôn gấu áo, đó là thứ nhất. Thứ hai, tôi kể 
chyên Lý Trần Quán tự chôn sống. Thử tưởng tượng dễ gì mà 
chúng ta làm được như vậy ? Không biết tôi đã kể chưa ? Khi chúa 
Trịnh Tông chạy ra khỏi Thăng Long, đến Từ Liêm định sang bên 
kia sông thì xung quanh không còn ai nữa, mới hỏi:ở đây có ông 
tiến sĩ nào không ? Người dân địa phương bảo rằng ở đây không 
có ông tiến sĩ nào cả. Nhưng thực ra có một ông tiến sĩ là Lý Trần 
Quán, ông ấy đang ở đây. Trịnh Tông cho mời lại và nói thật tình 
cảnh. Lý Trần Quán là một nhà nho nên ông không bảo vệ được 
nhà vua nên mới gọi một học trò của mình là một tay đàn anh có 
thế lực, có tay chân và giao cho anh này bảo vệ chứa đi qua sông. 
Anh này lại không bảo vệ chúa qua sông mà lại đem chúa nộp cho 


287 


Tây Sơn. Dọc đường đi, Trịnh lòng tự tử chết. Sự thực thì Lý Trần 
Quán không giết chúa, bản thân ông không có ý định giết chúa. 
Nhưng vì học trò của ông giết chúa, vì ông giao chúa cho người 
học trò. Thế nên ông bảo, ta không giết chúa nhưng trách nhiệm 
chúa chết thuộc về ta, nếu ta không chết thì không rõ được tấm 
lòng ta trước hậu thế. Ông chọn con đường phải chết để tỏ ra ông 
không liên quan đến việc giết chúa. Lý Trần Quán nhờ nhà chủ 
mua cho quan tài và vải rồi ông nằm xuống cho người ta chôn 
sống mình. Xung quanh mọi người đều khóc thương, tất cả đều 
khuyên ông, nhưng khuyên can thế nào cũng không được. Ông 
cảm ơn mọi người và khi nói lý do xong rồi, Lý Trần Quán nằm 
xuống cho người ta chôn sống. Nhưng khi ông đã nằm xuống và 
người ta bắt đầu đổ đất, ông lại bảo khoan đã, rồi ngẩng lên và 
bảo: đối với chúa chuyện chết này là trọn nhưng đối với mẹ là 
chưa trọn bởi vì mẹ còn sống. Ông ngoảnh về phía mẹ, lạy mấy 
lạy và làm một đôi câu đối để nói rõ chuyện mình chịu vì việc 
chúa mà có lỗi với mẹ. Xong rồi, cảm ơn lần thứ hai, ông mới nằm 
xuống quan tài cho người ta chôn. 


Các bạn thử tưởng tượng ta làm có dễ đâu! Không dễ mà làm 
được như vậy! Bởi vì chỉ khi mình biết cái hành động của mình là 
chính nghĩa thì mình mới làm được như vậy. Chính nghĩa, người ta 
gọi là “vằng vặc như trăng sao” thì mới làm được như vậy, chứ các 
anh thử liệu xem ta có mấy người bảo vệ sự nghiệp của lớn của 
dân tộc được như vậy? Không dễ đâu. 


Cho nên cái chuyện tin ở chính nghĩa mới là động lực của 
Trung chứ không phải là cái hèn hạ làm tay sai đâu. Biết bao 
người được các tỉnh và trung ương gọi là “ngôi sao đất nước” là 
đúng đấy. Họ là ngôi sao của đất nước thật mà họ là nhà nho thật. 
Mặc đầu họ trung với vua. Và cũng phải nói thêm điều này, là lúc 
nào mà họ thấy họ làm việc với nhà vua còn đắc ý, tức là họ còn 
làm việc được thì họ làm, nếu không là họ bỏ về, họ không làm 
nữa chứ họ không chống lại. Cái điều này rất quan trọng. Ỏ những 
nơi khác, cá nhân không đồng ý thì chống lại. Nhưng ở đây không 


288 


đồng ý thì rút lui chứ không chống lại. Đa số các danh nhân mà ta 
biết. họ chỉ làm quan một thời gian rồi họ bỏ về, không làm nữa 
bởi vì họ gặp những chuyện không bằng lòng. Mà không bằng 
lòng thì về nhà chứ không chống lại. Không có cuộc nổi dậy nào 
chống lại triều đình cả, chỉ có rút lui chứ không chống lại. Nhà 
nho không bao giờ chống lại triều đình, cho nên nhà nho bảo vệ 
chế độ chuyên chế rất vững, đó là một. 


Hai là, nhà nho bảo vệ rất chắc tổ chức làng họ, gia đình 
(nông thôn) ở chỗ nhà nho đề cao thờ cúng tổ tiên, để cao họ hàng, 
tôn tộc. Nho giáo là một học thuyết bảo vệ sự biết ơn tổ tiên, thờ 
cúng tổ tiên, tình họ hàng và nề nếp gia đình. Đó là những điều 
nhà nho làm rất công phu. Nhà nho là người sống tiết kiệm, người 
nào mà sống không tiết kiệm thì họ chê trách, chủ trương sống rất 
tiết kiệm, bản thân sống cũng rất tiết kiệm. Nhưng có hai việc dù 
xa xỉ đến mấy cũng được nhà nho hoan nghênh là: tang và tế. Tức 
là cha mẹ chết thì bỏ bao nhiêu tiền ra để làm việc tang cũng được 
hoan nghênh, không tiếc gì với cha mẹ. Hai là tế, cúng tế tổ tiên 
thì xa xỉ mấy cũng được. Nhà nho ngày xưa trong nhà làm thịt một 
con gà mà ăn cũng phải suy nghĩ, ăn gì qua quít thế thôi chứ 
không dưng làm thịt con gà mà ăn, trừ khi có khách. Nếu không 
có khách mà tự làm thịt gà ăn thì nhà nho coi đó là xa xỉ, ít làm. 
Nhưng mà cúng tế thì dù là làm lợn, làm bò, làm gì cũng được hết. 
'Tức là đối với hai chuyện tân khách và tang tế là không tiết kiệm, 
không tiếc của. Bảo vệ dòng họ, bảo vệ tổ tiên theo cách ấy là rất 
quan trọng. Cho nên chuyện xây mộ, chuyện làm từ đường, 
chuyện làm việc tang, làm việc tế, làm cho họ hàng thì nhà nho rất 
là chú tâm, là một. 


Thứ hai là tình nghĩa, tình nghĩa bà con. Tôi nghĩ là có lẽ là 
không có người nào chu đáo với bà con như là các nhà nho. Tôi 
xuất thân trong một gia đình nhà nho, gia đình tôi là gia đình nhà 
nho mười mấy đời. Tôi có một ông bố, một ông cậu mà tôi nghĩ 
rằng không mấy ai có thể sống được như thế. Bố đối với con đến 
thế là cùng, không có cách gì hơn được nữa. Và tôi cũng có cháu, 


289 


tôi cũng có con, nhưng mà tôi không bao giờ làm nổi những điều 
bố tôi đã làm cho tôi, cũng như những điều mà cậu tôi đã làm cho 
tôi, không có đâu. Cực kỳ chu đáo. Các anh để ý xem trong gia 
đình các anh những ông bác, những ông chú, những ông cậu, 
những ông bố là nhà nho thì đối với ta rất chí tình. Cái đó nó ràng 
buộc, nó làm cho tình cảm trong họ hàng là rất lớn. 


Cái thứ ba là nề nếp gia đình. Gia đình nhà nho bấy lâu nay 
ta tưởng nhầm, cho rằng gia đình nhà nho là gia đình nam quyên, 
phụ quyền và đàn áp phụ nữ, đàn áp mọi chuyện như vậy nên ta 
cho rằng gia đình nhà nho là gia đình tiêu cực. Nó là cái đó, nhưng 
đồng thời nó có những cái rất tốt mà ta không biết. Cái này thì tôi 
không trình bày được đầy đủ. Các anh có thể đọc bài tôi viết ho. 
giáo và gia đình truyền thống trên tạp chí Xã hội học số 2 năm 
1989”. Tôi cho rằng Nho giáo đã để lại rất nhiều kinh nghiệm về 
vấn để xây dựng gia đình, giải quyết quan hệ giữa cha và con thế 
nào; giải quyết quan hệ giữa vợ và chồng thế nào; giải quyết quan 
hệ giữa anh và em thế nào; giải quyết quan hệ giữa bố chồng và 
nàng dâu, giữa mẹ chồng và nàng dâu thế nào, giữa chị em dâu thế 
nào...? Tất cả những cái đó họ đều có kinh nghiệm. Tất nhiên 
trong những gia đình, thực tế thì không phải ai cũng làm được như 
vậy. Có nhiều cái sau này không làm được bởi vì quyền lợi kinh 
tế, tính cách... thì làm không được chứ còn chính họ nghĩ rất chu 
đáo về tất cả các chuyện này. Tôi sống với bố mẹ tôi, tôi biết, bố 
tôi là nhà nho, mẹ tôi cũng là con nhà nho. Nhà tôi là nhà cực kỳ 
nghèo mà thực ra bố tôi không làm được gì cả. mẹ tôi làm hết. Thế 
nhưng tôi thấy trong cách đối xử giữa mẹ tôi và bố tôi, không bao 
giờ tôi thấy mẹ tôi lại phàn nàn về bố tôi mà tôi biết cả. Mà tôi là 
con một. Cũng như không bao giờ bố tôi làm một chuyện gì để 
con cái nghĩ rằng mẹ có thế này, thế kia. Tất cả biết giữ để trong, 
gia đình ai có vị trí của người đó và rõ ràng. Mà mẹ bao giờ cũng 
nói là làm thế này là làm cho chồng. Mặc dù tất cả mọi việc, bà ấy 
làm cả chứ ông bố có làm gì đâu. Nhưng bao giờ con cái cũng 


(1) Xem : Gia đình truyền thống Việt Nam với ảnh hưởng Nho giáotrong sách 
Đến hiện đại từ truyền thống. Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1996, tr. 309 - 356. 


290 


hiểu rằng mẹ làm là làm thay bố chứ không phải là mẹ có quyên, 
quyền này là quyền của bố nhưng mẹ làm thay hết. Cho nên chữ 
“nội tướng” của ta là có ý nghĩa. Các bạn biết trong gia đình có 
nhường nhịn nhau thì mới êm ấm được, tôn trọng nhau thì mới êm 
ấm được, chứ lấy cái bình đẳng ngoài xã hội đem áp dụng vào gia 
đình là rất đở, không hay. Chỉ có một điều là trong gia đình như 
thế thì thanh niên là bị “hy sinh”. Thanh niên không phát triển 
được vì trong quan hệ cha mẹ chú bác như vậy thì thanh niên bao 
giờ cũng bị hy sinh. Giải quyết gia đình thế nào đó để thanh niên 
có tự do và đồng thời thanh niên đến với xã hội một cách rộng 
lượng, chứ nếu không ở trong một gia đình quá êm ấm thì thanh 
niên không muốn đi ra ngoài xã hội. Thế thì phải làm thế nào để 
thanh niên được chuẩn bị để vào xã hội, có tự do, có nhân cách? 
Có một điều, không biết thế nào, cái này tôi chỉ nói sơ sơ để sau 
này các anh nghiên cứu kỹ. Có một điều là nếu tôi không bao giờ 
làm cái gì xấu, thì đó không phải vì cái gì khác mà là vì tôi sợ bổ 
mẹ tôi, tôi sợ làm ảnh hưởng tới bố mẹ tôi chứ không phải là vì cái 
gì khác. Không muốn làm cái gì để bố mẹ mang tiếng, đó chính là 
điều quan trọng. Nếu như chúng ta biết tổ chức một gia đình như 
vậy và đồng thời giải quyết một điều quan trọng nữa là làm thế 
nào để thanh niên được tự do thì tôi cho rằng cái đó để lại rất 
nhiều kinh nghiệm. 


Có một chuyện, cái này tôi nói cũng chưa được đầy đủ, cần 
được nghiên cứu nhiều nữa. Các bạn biết ở các nước Tây Âu và 
các nước Bắc Âu là các nước phát triển cao thì hiện nay, ba vấn để 
khó khăn nhất là người già bơ vơ, cha mẹ già rồi thì con cái mặc 
kệ, muốn đi vào câu lạc bộ, vào dưỡng lão đường mà sống thì đi, 
chứ con cái không quan tâm, chỉ mươi mười lãm ngày chúng mới 
gọi điện hỏi thăm một lần thế thôi chứ đến thăm thì nó cũng 
không đến. Vì vậy họ sống rất bơ vơ, đó là điều thứ nhất, không 
thiếu thốn nhưng mà bơ vơ. Thứ hai là cháu không sống với ông 
bà. Mà người già khổ mấy thì khổ chứ sống với cháu là sướng 
nhất, tôi có cháu tôi biết. Thế nhưng ở đấy, trẻ con lại không ở với 
ông bà, mà bố mẹ chúng đi làm cho nên chúng thiếu tình cảm, cái 


291 


đời sống tình cảm của chúng nghèo chứ không phong phú, đó là 
cái thứ hai. Và cái thứ ba là ly dị lung tung, lấy nhau rồi ly dị, lấy 
nhau rồi ly dị, thậm chí người ta tính ra ở các nước đó 80% là lấy 
vợ lần thứ ba, ít khi có trường hợp sống với nhau chung thủy. Cho 
nên đấy là một sự hỗn loạn, vì rằng những đứa con không có tình 
cảm, sống trong gia đình không êm ấm thì về sau nó không thể 
nhân ái được. Cái quan trọng là nhân ái, con người khó có thể 
nhân ái được trong cuộc sống như vậy. Cho nên cái tàn bạo là khó 
tránh được. Cái vấn đề gia đình mà chúng tôi làm ở Viện Xã hội 
học được nhiều nước hoan nghênh, được nhiều nước đầu tư chính 
là giải quyết những vấn đề như vậy. Châu Âu thấy rằng không biết 
thế nào đó mà Nhật Bản là ít có chuyện ly dị nhất, Việt Nam cũng 
ít. Việt Nam bây giờ ở đô thị bát đầu có nhiều rồi đấy. Tôi nói 
không biết có đúng không chứ Việt Nam hay bắt chước cái xấu 
của người ta hơn là bất chước cái tốt . Cái gì người ta vứt đi thì 
mình học. Về chuyện xây dựng gia đình như thế nào, tôi cho rằng, 
Nho giáo để lại rất nhiều kinh nghiệm, tất nhiên cũng có cái xấu 
cái tốt chứ không phải cái gì cũng tốt cả, nhưng điều đó để lại rất 
nhiều kinh nghiệm. Hiện nay tôi đang chỉ đạo nghiên cứu gia 
huấn, nghiên cứu gia phả, nghiên cứu các lý luận về vấn để gia 
đình và điều tra các vấn đề gia đình ở các địa phương để đặt ra vấn 
để nên xây dựng gia đình Việt Nam như thế nào? Đó là việc mà 
hiện nay tôi đang cùng Viện Xã hội học làm. 


Như vậy Nho giáo vừa củng cố họ bằng việc thờ cúng tổ tiên, 
vừa củng cố nể nếp gia đình, và bằng cái tình nghĩa bà con họ 
hàng nên nó củng cố nề nếp gia đình rất có hiệu quả. 


Đối với gia đình thì như vậy, đối với làng, nhà nho cũng góp 
phần củng cố sự tồn tại của nó. Nhà nho ở trong làng, họ là một 
thành phần của cộng đồng, nhưng là thành phần ưu tú vì họ là 
những người có chữ nghĩa, sống thanh bạch, không tham gia bóc 
lột. Họ thường được dân làng kính trọng, gửi gắm con cái để dạy 
bảo, tham khảo ý kiến khi gia đình có việc cần, nhiều người còn 
đứng ra giúp giải quyết những khúc mắc trong quan hệ làng xóm. 


292 


Nhà nho chính là tâng lớp “Sĩ” của làng xã, họ tham gia vào cơ 
cấu tuổi tác hàng Giáp, ở đó họ có một tiếng nói nhất định. Các 
nhà nho ở làng xã kiêm luôn việc dạy học, mà quan hệ thầy trò 
xưa kia rất tốt, học trò kính trọng thầy thực sự, người thầy cũng là 
những tấm gương đạo đức đáng để học trò noi theo. Đi Tết thây, 
thăm viếng thầy không chỉ là một thói quen mà còn là một hành vi 
đạo đức của học trò, ngay cả cha mẹ học trò cũng ý thức khá 
nghiêm túc về việc này. 


Không đỗ đạt hoặc đỗ đạt mà không ra làm quan, trở về làng 
xã, các nhà nho quen sống ở nông thôn, không quen, không thích 
sống nơi thành thị. Họ không thích hợp với đô thị hoá, công 
nghiệp hoá. Thái độ của họ với chế độ chính trị được xác định tuỳ 
thuộc vào việc nhà nước bảo vệ ai, đó là nhà nước nào. Tôi thấy 
trước đây các nhà nho từng có vai trò quan trọng trong khi góp 
phần tạo ra những điều kiện để du nhập chủ nghĩa Mác vắo Việt 
Nam, nhưng khi xây dựng chủ nghĩa xã hội thì họ có thể là một 
lực cản vì các nhà nho dễ sợ tự do, dân chủ, sợ đô thị và công 
nghiệp hoá. 


Từ Hán Võ Đế tức là từ khi Nho giáo được phục hồi và tồn 
tại đến nay, lịch sử phương Đông đã trải qua những biến thiên dữ 
dội và hầu như trong những biến thiên ấy dấu vết của Nho giáo 
hiện lên rất rõ. Văn học thành văn ở Việt Nam như chúng ta đã 
biết, đã trải qua 10 thế kỷ phát triển. Trong nền văn hiến của mình, 
trong truyền thống của mình, chúng ta có một tỉnh thần hiếu học 
rất cao, nhưng dù sao trong một số lĩnh vực chúng ta vẫn còn 
châm hơn so với Nhật Bản, Trung Quốc. Đặc biệt người Nhật Bản 
đã biết tận dụng khá tốt tinh thần hiếu học của truyền thống. Vì 
coi học là tu dưỡng, học để làm người nên Nho giáo không quan 
tâm tới khoa học. Trong quá khứ, con người Nho giáo mong muốn 
là trung với vua, ngoan ngoãn, nền nếp, điều này không sai nhưng 
không đưa lại một nhân cách phát triển toàn diện. Tuy vậy vẫn cần 
học tập ở họ tỉnh thần hiếu học, siêng năng, tiết kiệm. Ngay đạo 
đức Nho giáo cũng không phải là cái đáng bị phủ định hoàn toàn. 


293 


Những chuẩn mực đạo đức như biết nghe lời, có trách nhiệm, biết 
vì nghĩa hy sinh cũng giúp cho con người hiện đại biết sống không 
vô chính phủ, biết tự trách mình, biết xấu hổ khi tranh phần của 
người khác. Mặt trái của việc học tập theo kiểu Nho giáo là nghèo 
nội dung, dễ đưa con người tới động cơ chạy theo danh vị. Nhưng, 
mặt khác có thể tiếp thu ở đó việc học hành gắn với thi cử sẽ chọn 
được người tài, tránh được cái lối cha truyền con nối. 


Thực tế những năm gần đây làm cho tôi suy nghĩ và tự đặt ra 
câu hỏi phải chăng người Việt Nam có học nhưng nhiều người còn 
thiếu văn hoá? Trong giờ làm việc ở các nước công nghiệp, có 
khát đến mấy người ta vẫn làm việc đều, có nơi tôi thấy họ có thể 
làm việc 4 giờ liền mà không hút thuốc, không đi vệ sinh. Tôi thấy 
trong xã hội xưa có hai nhân vật chính là nhà nho và nông dân. Vẻ 
nhà nho tôi đã đề cập tới ở phần trên, ở đây tôi chỉ xin nói thêm là 
nhà nho không coi trọng lao động sản xuất nên thường không chịu 
làm lụng, chỉ chăm học, trồng hoa, quét nhà. Kẻ quân tử không 
muốn làm bếp thì có ngày chết đói. Nhà nho ghét giầu sang, ghét 
bọn làm bậy, đứng về phía nhân dân, tiếp dân vui vẻ, nhưng đân 
phải ngồi dưới, uống chén khác; nhà nho coi dân là ngu chứ không 
coi họ chỉ là nghèo hèn. Mà dân thì bao giờ cũng là lực lượng chủ 
yếu của một xã hội. “Dân là gốc” ở Kinh Thi đã nói 37 thế kỷ rồi; 
“chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” cũng được Khổng Tử 
nói tới cách đây 22 thế kỷ. Khổng'Tử thấy dân là người làm ra tất 
cả, không bảo vệ dân là mất nước, nhưng ông lại xem dân không 
đủ tư cách nên cần phải có người làm thầy để dậy dân, phải có vua 
cai trị dân. Mạnh Tử là người rất thương dân mà ông vẫn cứ coi 
dân không đủ tư cách. Chúng ta thương dân nhưng không thể quan 
niệm như các ông, điều quan trọng là phải làm cho dân được ấm 
no, hạnh phúc. š 

Nhiều năm nay chúng ta hay nhắc tới vấn để chống chủ 
nghĩả cá nhân, song cái quan trọng lại là trong xã hội đã có cá 
nhân hay chưa? Trong truyền thống và cho tới cả ngày nay, chúng 
ta là con người của cộng đồng, là con người của gia đình - họ - 
làng. Cá nhân chỉ xuất hiện trong xã hội khi có đô thị. Đầu thế kỷ 


294 


XX, chúng ta mới cố người ¿uốc dân chứ chưa phải người công 
dân. Quan hệ của chúng ta mới dừng lại ở quan hệ cha chú, anh 
em chứ chưa có quan hệ có tính nhà nước, nghĩa là chưa có con 
người độc lập. Tôi nghĩ thật ra chúng ta chưa có cá nhân nhưng lại 
có tính ích kỷ, tiểu kỷ của người nông dân với cái tôi nhỏ bé. Xưa 
kia người nông dân không có gì cả, thân thể của cha mẹ, tấc đất 
của cải thì của làng, của nước, của vua, số phận thì đo mệnh trời... 
muốn tồn tại phải dựa vào làng, vào cộng đồng để xin lòng thương 
của mọi người, ngõ hầu xà xẻo chút gì đó của cộng đồng mà sống. 
Nhìn chung là xin sự thông cảm chứ có ai đòi được cái gì đâu, 
không có nhân cách thì không nên đòi. Nỗi đau khổ của dân tộc là 
ở chỗ ấy. Tôi thấy việc chúng ta cần hôm nay là phải có cá nhân 
và công dân thì mới có tự do, dân chủ. Công dân là cá nhân về 
chính trị. Cá nhân ở phương Tây nó là nó, nó có gì nó biết được 
nên nó dám mạo hiểm, nó dám làm. Cái dở của cá nhân phương 
Tây là nó tự do quá trớn, nó tận dụng cái quyền cá nhân để làm 
những cái quá giới hạn, nó tự làm hỏng nó. Còn anh tiểu kỷ thì 
không dám làm gì, tự sống hèn mình đi, tự hào về cái đó là không 
đúng. Lúc này chính là lúc cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng vẻ 
mình để hiểu rõ mình hơn. Trước đây đã lâu, người Nhật Bản làm 
một cuộc điều tra xã hội học rộng rãi xem trên thế giới người ta 
đánh giá người Nhật Bản như thế nào. Số liệu thu được cho thấy có 
ba hiện tượng chủ yếu làm thế giới người ta không thích người 
Nhật Bản: Thứ nhất là người Nhật sống thu mình, ít tiếp xúc. Thứ 
hai là chỉ biết làm kinh tế. Chỉ biết làm kinh tế thì chưa phải là con 
người. Chỉ biết làm kinh tế như con vật (anmal écononuque); 
không phải người, khó chơi vì chỉ làm kinh tế. Và cái thứ ba là nói 
tiếng ngoại quốc dốt quá, thậm chí không nói được. Vì ba cái lý 
do như vậy cho nên người Nhật đi ra nước ngoài không được kính 
trọng. Các anh có biết sau đó họ làm gì không? Họ đưa ra phát 
thanh 24/24 giờ trong một thời gian dài những ý kiến của nước 
ngoài, của thế giới đối với nước Nhật. Phổ biến cả ngày trên đài 
phát thanh những nhận xét của thế giới về Nhật Bản và đề nghị 
người Nhật cần sửa chữa. Tác giả viết quyển sách đó nói rằng 5 
năm sau trở lại, tôi thấy có mấy đặc điểm: Thứ nhất là trên các ga 


295 


quốc tế ai ăn mặc sang trọng nhất đó là người Nhật, đi đứng oai 
phong nhất là người Nhật. Va li, quần áo của người Nhật bây giờ 
đẹp, đàng hoàng, không phải là anữnal, không ai là động vật nữa, 
mà là người đàng hoàng, cho pưốcboa rộng rãi chứ không bủn xỉn, 
đó là điểm thứ nhất mà người Nhật đã chữa được. Thứ hai là nói 
tiếng Anh, tuy chưa giỏi nhưng đã nghe được. Và thứ ba nữa là bắt 
đầu nói đến văn hóa, đến hội họa, chứ không phải chỉ biết đến 
kinh tế. Bây giờ các anh tiếp xúc với người Nhật, các anh biết là 
ngày nay họ đã rất khác với trước kia. Gần đây các tác phẩm hội 
họa đấu giá trên thế giới thì người Nhật mua hết. Như thế tức là 
người Nhật muốn làm con người văn hóa, muốn được người ta 
kính trọng, chứ không phải là chỉ biết làm kinh tế. 


Nhân đây tôi nghĩ rằng nước ta cũng nên tự ý thức về mình, 
chứ ta đừng có tự hào một cách lố bịch. Cái gì sai thì mình phải 
nhận là sai, kém thì phải nhận là kém, chứ theo cái thói tự thổi 
phồng nhau lên, không ra làm sao cả. Tôi có nói với sinh viên 
khoa văn: ta cứ nói là văn học của ta cực kỳ phong phú thế này, 
thế kia; thế thì các anh đem tất cả sách văn học Việt Nam đem in 
ra cho hết đi xem có dày bằng của Tolstoi không ? Văn học cả 
nước ta mấy thế kỷ cũng chưa chắc dày bằng Tolstoi thì làm sao 
mà nói ta cực kỳ phong phú được? Không nên nói như thế. Nhưng 
ta cũng đừng nói ta chả là cái gì cả, nói như thế cũng không đúng. 
Nhưng vừa vừa thôi chứ đừng có nói quá đi. Tôi cho rằng những 
người tự trọng và những người biết trọng người khác, biết mình và 
biết người, thì con người đó mới lên được. Ta không biết tự trọng, 
nhiều người rất hèn, không biết tự trọng, nhiều người gặp người 
ngoại quốc hay xin xỏ rất hèn, không biết tự trọng; và có nhiều khi 
mình cứ nói về người ta những chuyện rất là ngu ngốc. Thực ra, 
người ta không phải như vậy. Nhưng mình nói như thế là mình 
không biết tự trọng, không biết trọng người ta. Mà các anh biết là 
người mà không tự trọng và không biết trọng người khác thì không 
ai muốn nói chuyện. Tôi cho là có rất nhiều chuyện về văn hóa, 
chính các anh làm việc về văn hoá phải lo. Làm sao cho dân tộc có 
vị trí xứng đáng về mặt văn hóa. 


296 


Tôi nói một điểm cuối cùng nữa, là Nho giáo là học thuyết 
hay là tôn giáo? Bởi vì có nhiều quyển sách viết vẻ tôn giáo thì 
cũng có viết về Nho giáo trong đó. Nhưng lại cũng có ý kiến cho 
rằng Nho giáo đâu phải là tôn giáo, cho nên đưa vào đó là vô lý. 
Bây giờ người ta bàn chuyện dùng chữ Nho giáo hay là Nho học, 
Nho giáo có phải là tôn giáo không...? Đây là một vấn đề cần bàn 
bạc. 


Có một điều nên chú ý thế này: Nho giáo là học thuyết 
khuyên con người “kính quỷ thần nhi viễn chỉ” (câu này của 
Khổng Tử), khuyên kính quỷ thần, nhưng mà nên xa lánh quỷ thần 
chứ không nên mê tín quỷ thần. Khổng Tử là người nói: Việc thờ 
cúng để mà cầu phúc là xiểm nịnh, cho nên Nho giáo không 
khuyến khích mê tín và không lợi dụng mê tín. Nhưng trong thực 
tế thì Nho giáo tồn tại vừa là một học thuyết vừa là một tôn giáo. 
Có người vin vào câu Khổng Tử nói với Tử Lộ để cho rằng Nho 
giáo là vô thần. Có lần Tử Lộ hỏi Khổng Tử: Xin thầy cho biết về 
thờ quỷ thân. Khổng Tử bảo chưa biết thờ người thì học thờ quỷ 
thần làm gì ? Tử Lộ lại hỏi: Xin thầy cho biết về chết. Khổng Tử 
lại bảo: Chưa biết sống thì biết chết làm gì ? Như thế có nghĩa là 
Khổng Tử khuyên con người nên tập trung sự suy nghĩ về cuộc 
đời, cõi đời chứ không nên quan tâm quá đến những chuyện viển 
vông ở thế giới bên kia. Thái độ của Khổng Tử đối với quỷ thần là 
như vậy, không khuyên người ta nên theo quỷ thần, mê tín quỷ 
thần; bảo người ta không nên thờ cúng để cầu phúc. Các nhà nho 
đời sau cũng vậy. Thế nhưng nói Nho giáo là vô thần thì không 
đúng đâu. Khổng Tử chủ trương có linh hồn bởi Khổng Tử nói thế 
này: “Phú kỳ quỷ nhỉ tế chỉ xiểm dã”(không phải hồn ma của người 
nhà mình mà thờ cúng, đó là xiểm nịnh). Kỳ là của mình, phỉ kỳ 
quỷ tức là không phải hồn ma của nhà mình. Nói như thế có nghĩa 
là có linh hồn. Thế nhưng, thế nào là cửa mình ? Theo Khổng Từ, 
thiên tử được thờ trời, thờ thần núi và thần sông là lớn nhất; vua 
chư hầu thì được tế thần sông, thân núi trong địa phương mình; 
còn dân thì thờ cha mẹ, tổ tiên của mình. Đó là &ỳ uỷ. Có thể nói 
Nho giáo là học thuyết khuyến khích thờ cúng tổ tiên, ai cũng thờ 


297 


cúng tổ tiên, tổ tiên là quỷ của mình. Cho nên việc thờ cúng tổ tiên 
là một đặc điểm về tôn giáo của Nho giáo. Ngoài tổ tiên còn chủ 
trương thờ chính thần. Nho giáo phân biệt chính thần và dâm thần. 
Chính thần tức là ông thần đáng thờ. Còn dâm thần là những thần 
mà vì mê tín nên thờ bậy bạ. Những người anh hùng dân tộc, 
những người có công với đất nước thì các triều đại Nho giáo đều 
thờ hết và có tự điển hẳn hoi, tức là nhà vua quyết định thờ những 
người này người kia, đó là chính thần, những người có công được 
đề cao. Ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, tất cả đều có những 
cái đền thờ như vậy. Còn dâm thần là những thần mê tín. tự thờ 
bậy thì nói chung là các triều đại hoặc là cấm không cho thờ, hoặc 
là phá đền. Các anh biết là Địch Nhân Kiệt đi kinh lý một vùng 
mà ông phá 800 dâm từ, 800 ngôi đền thờ các thần như thần rắn, 
thần cây đa, cây để, tất cả những thần mà ông cho thuộc vào hàng 
đâm thần thì ông cho phá đền hết. Đứng về mặt tôn giáo mà nói 
thì Nho giáo chủ trương thờ trời, thờ chính thần, thờ thần sông, 
thần núi và thờ tổ tiên. Bởi vậy nói Nho giáo vô thần là không phải 
đâu. Riêng Khổng Tử cũng trở thành một chính thần. Trong Văn 
Miếu như Văn Miếu của ta là thờ Khổng Tử, thờ học trò của 
Khổng Tử và những nhà nho nổi tiếng được đưa vào tế tại đó nữa, 
gọi là bổi Irưởng. Nhưng có điều đáng chú ý thế này: tế Khổng Tử 
một năm chỉ tế hai lần chứ không có chuyện cúng lễ bái ngày rằm, 
mùng một, không có chuyện vào cầu, đi xin. Đó là một thứ tôn 
giáo không khuyến khích mê tín, không khuyến khích cúng bái và 
cũng không lập giáo hội, cử giáo hoàng gì cả. Tôi nói thêm điều 
này. Nghe câu nói của Khổng Tử: “Chưa biết thờ người thì thờ quỷ 
thần làm gì, chưa biết sống thì biết chết làm gì?”ta thấy cực kỳ thú 
vị chứ gì? Tỉnh thần đó là tỉnh thần rất hay phải không? Thì quả 
thật là như vậy. Thế nhưng trong đó hàm chứa một điều rất nguy 
về tư tưởng. Các anh biết là phương Tây tôn trọng thần linh, tôn 
trọng thượng đế; khi con người nghỉ ngờ thượng đế thì họ tìm lời 
giải về thượng đế, từ đây, mới đẻ ra nhiều chuyện. Là vì sao? Là-vì 
có rất nhiều chuyện mình không biết cho nên mình gán hết cho 
thượng đế. Thượng đế, thần linh chính là cái túi để đựng những cái 
mà con người không biết được. Cho nên khi người ta đi phát hiện 


298 


thượng đế thì người ta phát hiện được những chỗ không biết, phải 
giải thích nữa, vì thế đẻ ra triết học và khoa học. Còn ở ta vụ thiết 
thực, gạt nó đi thì dồng thời các vấn đề cũng bị gạt luôn, nên 
không có cái gì là không biết nữa cả, cái gì cũng chỉ thiết thực là 
xong hết. Do đó thiết thực là một cái hay, nhưng thiết thực cũng là 
cái chết, chứ không phải thiết thực là hay cả. Có nhiều cái không 
biết thì để nó đấy rồi chúng ta sẽ tìm biết sau, chứ thiết thực mà 
vứt hết, thì chẳng bao giờ đẻ ra triết học và khoa học được. Có 
nhiều cái hiện nay như vấn đề tử vi, tướng số..., lấy óc duy vật mà 
gạt đi hết tất cả thì rất thiết thực thôi, rất đơn giản thôi. Nhưng làm 
như vậy có hay không thì chưa chắc đâu. Tôi nghĩ là đối với những 
cái đó chúng ta nên giữ thái độ là để nó lại đó. Tôi thì không biết 
gì về những cái đó, ai hỏi, tôi cũng bảo là tôi không biết. Còn gạt 
phăng đi tất cả mọi cái thì chưa chắc đã phải là thái độ hay. Đó, 
vấn đề tôn giáo là như vậy. Nhưng đồng thời cũng nên nói thế này: 
các nhà nho ở nông thôn thì lại sống như các giáo sĩ. Hôm trước 
tôi đã nói, người ta đẻ con ra thì nhờ thầy lấy cho lá số, đặt cho cái 
tên, ốm thì thầy chữa thuốc, 6 tuổi thì thầy phóng cho học, chết thì 
thầy xem cho ngôi mộ, xem cho cái giờ.... Vì lẽ đó cho nên nhà 
nho sống ở trong nông dân giống như một giáo sĩ và vì vậy có vai 
trò “chăn chiên” ở trong nông dân. Thế nên, nho giáo tồn tại như 
một tôn giáo theo kiểu như vậy. Chứ còn bản thân nó thì không 
phải là một học thuyết tôn giáo. 


Những nội dung cần nói về Nho giáo tôi trình bày đến đây 
chưa phải là đã hết. Vẫn còn nhiều thứ lắm. Nhưng tôi nghĩ cũng 
không thể nào nói hết mọi chuyện được. Có một vấn đề lớn mà lần 
này tôi không nói vì đã nói là phải nói đến nơi đến chốn là vấn đẻ 
đi lên hiện đại thì nho giáo làm thế nào. Chúng ta đứng trước một 
thực tế là từ giữa thế kỷ XIX cho đến nay, phương Đông đi vào 
quỹ đạo của thế giới hiện đại. tất cả các nước phương Đông đi vào 
quỹ đạo hiện đại từ sau năm 1945 có sáu con đường. Con đường 
Nhật Bản, con đường Bắc Triều Tiên, con đường Nam Triều Tiên, 
con đường Trung Quốc, con đường Bắc Việt Nam, con đường 
Nam Việt Nam. Mấy con đường đó đều giải quyết những vấn đề 


299 


như nhau. Các nước xã hội chủ nghĩa trong khu vực này đẻ ra 
Maoisme (Maoisme là ở Trung Quốc nhưng không phải không có 
những cái giống như vậy ở Bắc Triều Tiên và ở Việt Nam) đồng 
thời cũng đẻ ra một con đường kinh tế Nhật Bản. Và cũng không 
phải không có một cái giống như vậy ở Nam Triều Tiên và ở Đài 
Loan. Thế thì chúng ta nên có một thái độ khôn ngoan, rút kinh 
nghiệm trên tất cả những cái đó để tìm con đường cho ta. Tôi cho 
rằng ta có một nhược điểm, một sai lầm rất lớn là ta bấy lâu nay 
cứ nghĩ ta là một nước xã hội chủ nghĩa và bao giờ sửa cũng là sửa 
trên tư cách là một nước xã hội chủ nghĩa chứ ta không nghĩ đến 
hai điều: một, ta là nước kém phát triển và hai, ta là một nước 
Đông Á. Vì các anh biết rằng từ năm 1945 đến nay trên thế giới có 
7 con đường sửa chữa, 7 con đường đi lên cho từng loại nước: các 
nước châu Phi, các nước châu Mỹ La tỉnh, các nước vùng Đông 
Nam Á v.v... Người ta tính là có 7 con đường như vậy. Ta tưởng ta 
là nước xã hội chủ nghĩa ta không thèm chú ý đến kinh nghiêm 
của 7 loại nước đó. Bây giờ thì Thái Lan cũng đi lên được, Mã Lai 
cũng đi lên được rồi các nước châu Mỹ La tinh cũng đi lên được. 
Là vì mỗi nước đều xuất phát từ chỗ mình là một nước kém phát 
triển và đi tìm con đường đúng với mình mà đi. Vì vậy họ đi được, 
còn ta thì không thèm chú ý đến họ. Ta tự nghĩ ta là nước xã hội 
chủ nghĩa, là một. Hai là ta không biết ta là nước Đông Á. cho nên 
kinh nghiệm Nam Triểu Tiên ta cũng không biết; kinh nghiệm 
Trung Quốc ta cũng không biết; kinh nghiệm Nhật Bản ta cũng 
không biết; kinh nghiệm Đài Loan ta cũng không biết. Tôi nghĩ 
rằng vấn để ảnh hưởng Nho giáo đến vùng Đông Á và những hậu 
quả mà nó để lại như thế nào là phải giải quyết trên cơ sở ta phải 
tự ý thức rất rõ ta là một nước lạc hậu, kém phát triển và ta là một 
nước Đông Á, cho nên ta phải học. Bây giờ phải học Nhật Bản. Ta 
có nhiều người nói rất hãng hái về chuyện học Nhật Bản. Nhưng. 
mà học thế nào được, bởi vì bây giờ Nhật Bản tiến xa như thế, 
ngay cả các nước phát triển như Đức, như Mỹ học Nhật còn khó 
nữa là. Nên vấn đề là nghĩ xem ta có học được Nam Triểu Tiên 


300 


không. Nam Triểu Tiên mới và có nhiều cái tôi cho rằng Nam 
Triều Tiên giải quyết rất giỏi. 


Năm kia, tức là năm 1989, tôi có viết một báo cáo bàn về con 
đường xã hội chủ nghĩa ở phương Đông trong đó tôi giải quyết các 
vấn đề như thế này trong thực tế hiện nay. Khi phát biểu cái đó thì 
anh Hoàng Tụy có nói với tôi một câu làm tôi giật mình. Anh bảo 
với tôi thế này: Các nước Đông Á đều có ưu điểm là hiếu học, cần 
kiệm, là dễ có kỷ luật và cái đó đã làm cho Nam Triều Tiên và 
Nhật Bản đi lên. Cái đó đúng, thế giới người ta nói cả rồi. Nhưng 
anh nghĩ xem Việt Nam, ngày nay có như thế nữa không? Trước 
đây tôi đồng ý. Nhưng ngày nay có như thế nữa không? Tôi thấy 
sinh viên của ta rất lười chứ không hiếu học, người Việt Nam tiêu 
bậy tiêu hoang chứ không cần kiệm, và vô chính phủ chứ không 
nghe trên. Anh xem thử những thứ anh kết luận như vậy có đúng 
không? Thật là đáng sợ. Bởi vì có những cái đã là truyền thống 
thật đấy nhưng ta phá mất rồi chứ không còn nữa đâu, đó cũng là 
điều đáng suy nghĩ. Tất nhiên khi nói như thế thì còn có nghĩa nữa 
là khi đã thành truyền thống thì còn có thể khôi phục được, mất đi 
nhưng mà còn khôi phục được chứ không phải mất là mất hẳn. 
Còn cái việc tự hào ta là hiếu học, là cần kiệm..., thì nên cẩn thận 
vì hiện nay quả thật những cái đó hình như là không có. Đó là 
những vấn đề mà các bạn có thể suy nghĩ rất nhiều. Tôi cho rằng 
đây là vấn để lớn, có rất nhiều thứ để nói, rất nhiều thứ để quan 
tâm. Tôi đã cố gắng trình bày để các bạn hiểu Nho là cái gì. Thế 
còn giải quyết nó là một việc cực kỳ khó chứ không phải dễ. Có lẽ 
cũng còn có nhiều chuyện nữa, nhưng có khả năng hay không để 
trình bày tiếp thì tôi không biết. Là vì hiện nay thời gian tôi không 
có nhiều. 


301 


Chúc các bạn cố gắng tìm đọc thêm và theo dõi thêm. Thế 
giới ngầy nay người ta nói những chuyện này nhiều lắm. Bởi vì 
Nhật Bản, Nam Triều Tiên ngày nay là một sự uy hiếp đối với thế 
giới chứ không phải là đùa đâu. Chuyện thế kỷ XXI là thế kỷ của 
vòng cung Thái Bình Dương mà vòng cung Thái Bình Dương là 
Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và đó là chuyện trước mắt của 
thế giới rồi chứ không phải chuyện đoán mò đâu. Cho nên bây giờ 
các nước phải lo đối phó với cái đó mà muốn đối phó với cái đó là 
phải giải quyết cái này, chứ không coi thường được đâu. Bây giờ 
các nước viết về cái này nhiều lắm mà tôi cho rằng phương Tây 
viết hay hơn ta. Ta đây có nghĩa là cả Trung Quốc, Trung Quốc 
viết kém. Nhật Bản thì họ làm chuyện ấy dữ dội lắm. Tất nhiên 
tiếng Nhật thì ở ta ít người biết nhưng nếu các bạn biết tiếng Anh 
thì nên theo dõi bởi vì có nhiều thứ lắm. 


Bài giảng của tôi đến đây là hết. Như tôi đã trình bày từ bài 
đầu tiên, đây là kết quả nghiên cứu của tôi, và còn nhiều vấn đẻ 
khác nữa mà trong khuôn khổ bài giảng này tôi chưa nói hết được. 
Mong rằng sau đây các bạn dành thêm nhiều công sức tiếp tục 
nghiên cứu cùng tìm ra giải pháp chiến lược đúng đắn đưa dân tộc 
ta đi lên. 


302 


MỤC LỤC 


Lời dẫn 


* 


TƯ TƯỞNG NHO GIÁ VÀ LÃO TRANG 
MỞ ĐẦU 


1. Những ý nghĩa của việc nghiên cứu 
2. Những khó khăn của việc nghiên cứu 
3. Về cách soạn bài giảng 


Chương môt 


CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN 
VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TƯ L 
TƯỜNG TRƯNG QUỐC TỪ XUÂN THU ĐẾN HÁN VŨ ĐẾ 


1. Chế đỏ nô lệ chủng tộc Ân - Chu 
A. Tình hình xã hội, kinh tế, chính trị 
1. Một quốc gia nô lệ * tảo thục” 
2. Chế độ nô lệ chủng tộc 
a. Phân biệt nguyên tôn và tiểu tôn 
b. Phân biệt tôn và di 
c. Phân biệt quốc và đã 


B. Ý thức hệ xã hội Âm - Chư 
1. Vụ giáo 
2. Chính trị và đạo đức. Lễ, Đức, Hiếu 
3. Nhà Chu thêm bớt vào “lễ" nhà Ân 
4. Cai trị và dạy học. “Học tại quan phủ” 


II. Xuân Thu mở đầu quá trình tan rã của chế độ nô lệ 
A. Sự tan rã khó khăn của xã hội nó lệ 


303 


1. Sự xuất hiện ruộng đất tư hữu và công thương nghiệp tư 


nhân 
2. “Phú” và “quý” tách hai. Tư gia giàu hơn công thất 


3. Chiến tranh kiêm tính; sự tiêu diệt các nước nhỏ, thành 


lập các nước lớn 


4. Xu thế cai trị kiểu mới. Quản Trọng, Tử Sản - tiền thân 


của pháp gia 


B. Sự ra đời của kẻ sĩ quân tử và tư tưởng hiển nhân 
1. Tầng lớp sĩ hình thành 
2. Tư thục ra đời. Học xuống tư nhân 
3. Hiển nhân, mẫu người của thời đại 


II. Đấu tranh quyết liệt và sự phát triển tư tưởng 
huy hoàng thời Chiến Quốc 
A. Sự tan rã đạt quy mô của chế độ nô lệ. 
Chế độ phong kiến hình thành từng bước 
1. Kinh tế phát triển với quy mô rộng lớn, sâu sắc, gấp rút 
2. Chính trị: những vấn đề mới đòi hỏi giải quyết 
3. Những cuộc biến pháp triệt để 
a. Biến pháp Lý Khôi 
b. Biến pháp Thương Ưởng 


B. Tư tưởng học thuật nở rộ 
1. Địa vị đặc biệt của kẻ sĩ thời Chiến Quốc 
2. Bách/gia tranh minh 
3. Học cung Tắc Hạ 


IV. Nhà nước phong kiến chuyên chế hình thành 
{từ Tần đến Hán Vũ Đế) 
A. Nhà nước phong kiến chuyên chế trên lãnh thổ thống nhất 
1. Tân Thuỷ Hoàng xây dựng quốc gia thống nhất 


2. Khủng hoảng trong việc trị nước. Nhà Tần mất, nhà Hán 


thịnh trị trong thời Văn Cảnh 
3. Hán Vũ Đế củng cố nhà nước phong kiến chuyên chế 


B. Xã hội phong kiến Tần - Hán 


304 


1. Kinh tế tự nhiên lấy hộ tiểu nông làm đơn vị 
2. Thôn lạc tự trị kiểu hương đảng tộc cư và sự thống trị 
theo kiểu gia trưởng của địa chủ hào tộc 
3. Ruộng đất thuộc vua, thủ công của nhà nước - Cơ sở cho 
nhà nước phong kiến tập quyền chuyên chế 
4. Mâu thuẫn xã hội và đấu tranh giai cấp 
a. Mâu thuẫn giữa trung ương vàphiên vương 
b. Mâu thuẫn giữa hào tộc và hoàng tộc 
__œ, Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ 


€, Hình thành ý thức hệ thống phong kiến. Kinh học ra đời 
1. Vấn đề mới, điều kiện mới 
2. Tử học suy đồi. Xu hướng dung tục trong tôn giáo và hôn 
hợp trong học thuật 
3. Nho gia chiếm địa vị độc tôn. Kinh học ra đời 


Chương hai 
_ KHÔNG TỬ, NGƯỜI HIẾN GIẢ MỞ ĐẦU TƯ HỌC 
I. Thân thế, sự nghiệp. Tư liệu nghiên cứu 


II. Học thuyết cải lương của Khổng Tử 
A. Nguyện vọng cứu thế, tôn Chu 

.1. Cứu thế và chính trị huệ dân 

2. “Ta theo nhà Chu, thuật mà không tác” 


B. Học thuyết “dạo của người sĩ quân tê) 

1. Trung dung là chí đức 

2. “Nhân” - hạt nhân trung tâm của học thuyết Khổng Tử 

a. Nhân là đức mục thuộc phạm trù quân tử và bao trùm 

các đức mục khác 

b. Nhân là trung thứ 

c. “Khắc kỷ phục lễ là nhân” 

d. Hiếu để là gốc của nhân 

3, Quan điểm chính trị đạo đức 
a. Chính danh 


305 


b. Đức trị 

c. Thượng hiền trong khuôn khổ thân thân 

d. Ba đạt đức của người quân tử: nhân, trí, dũng 
e. “Không biết mệnh không phải là quân tử” 


II. Giá trị và địa vị của Khổng Tử 
Chương ba 


BACH GIA TRANH MINH 
Tiết một 
MẶC ĐỊCH VÀ DƯƠNG CHU CHỐNG NHO GIÁ. 


I. Mặc Địch và thuyết kiêm ái 
A. Con đường chống Chu lễ 
1. Phi mệnh 
2. Cơ sở nhận thức luận mới 
a. “Thụ” và danh” 
b. “Cổ” và “loại” 
e. Tiêu chuẩn của chân lý. Tam pháp biểu 
3. Bỏ lễ nhà Chu theo lễ nhà Hạ 
4. Vừa “thuật” vừa “tác”, mở đầu biện phong 


B. “Kiêm ái”, hạt nhân học thuyết Mặc Tử 
1. Kiêm ái và biệt ái 
2. Nội dung thuyết kiêm ái 
a. Chống phân biệt người theo tôn tộc, thân phận 
b. Lấy lợi lần cho nhau làm cơ sở kiêm ái 
c. Không phải huệ dân mà là hy sinh cho thiên hạ 


€. Mấy quan điểm chính trị và hiện nhân của Mặc Tử 
1. Tiết dụng và phi công 
2. Thượng đồng và thượng hiền. Đồ thức về nhà nước 
lý tưởng mới 
a. Về nguồn gốc nhà nước 


306 


b. Thượng hiền chống thân thân 
c. Một nhà nước mạnh mà thống nhất - Thượng đồng 
3. Quan điểm người hiển và đạo đức quan của Mặc Tử 
D. Ràng buộc của ý thức lệ cũ. Canh tân và phục cổ 


II. Dương Chu và thuyết vị ngã 
A. Từ ẩn sĩ đến Đạo gia 


B. Vị ngã chống cứu thế 
1. Quan niệm con người của phái vị ngã 
2. Nội dung lý luận của phái vị ngã 
a, Toàn tính bảo chân 
b. Bất dị vật lụy hình 


II. “Kiêm ái” và “Vị ngã” đều phá hoại ý thức hệ 
Tây Chư 


Tiết hai 
ĐẠO GIÁ PHÁT TRIỂỀN VÀ CHI PHỐI CÁC HỌC PHÁI KHÁC 
1. Từ Vị ngã đến Đạo. Ba phái Đạo gia 


1. Phái Tống Doãn (Tống Kiên và Doãn Văn) 

1. Thuyết tỉnh khí và đạo. Bản thể luận 
a. Thuyết tỉnh khí 
b. Đạo và đức 

2. Tiếp vật đầu tiên phải biệt hữu. Cách dưỡng tâm. 
Nhận thức luận 
a. “Bỉ” tồn tại khách quan. Tri thức phản ánh thực tế, thực 

quyết định danh 

b. Dục và biệt hữu 
c. Đạo tĩnh nhân: lấy vật làm chuẩn 

3. Người thánh nhân vị ngã và cứu thế 
a. Cứu dân khỏi chiến và đấu 
b. Lễ nhạc, thi thư và tu dưỡng 


307 


c. Bắt chước đạo và lý tưởng pháp trị 
d. Người thánh nhân vui lấy thân mình 


II. Phái tác giả Đạo đức kinh 
A. Học thuyết Đạo, Đức 
1. Bản chất Đạo 
a. Vô 
b. Thường 
c. Quan hệ hữu và vô . 
2. Quá trình từ vô sang hữu. Đồ thức tạo lập vũ trụ 
3. Quy luật vận động của Đạo.Biện chứng pháp và tuần 
hoàn luận 
a. Thế giới vô, tức Đạo có thuộc tính vĩnh cửu; thế giới 
hữu (trời đất, người, vạn vật) không vĩnh cửu, luôn biến 
đổi. 
b. Trong thế giới vô, Đạo vận động theo quy luật tuần 
hoàn, 
4. Nhận thức bằng tĩnh quan và huyền lãm 


B. Người thánh nhân vô trì vô dục 


€. Lý trưởng nước nhỏ dân ít và chính trị vô ví 
1. Hữu vi là nguyên nhân làm xã hội loạn ly 
2. Lý tưởng huyền đồng, nước nhỏ dân ít 
3. Chính trị vô vi 
4. Tư tưởng quyền thuật 


IV. Phái Thận - Đáo 
A. Lấy dạo mà xem vật. Bỏ trí, kỷ 


B. Lấy đạo làm cơ sở lý luận cho “pháp trị ” 
1. Vạn vật tể mà bất đồng. Công và phân 
2. Nước và vua dựa vào thế, vị chứ không vào hiền tử 
3. Pháp trị 


€. Tự vị phục vụ pháp trị 


V, Đạo gia chỉ phối các học phái và tự thân biến hoá 


Tiết ba 


MẠNH TỬPHÁT TRIỂN TƯTƯỞNG NHO GIÁ THEO HƯỚNG 


DUY TÂM CHỦ QUAN 


L Phái Tăng - Tư - Mạnh 


II. Học thuyết 
A. “Vạn vật đều có sẵn trong mình ta” 
1. Thành và trung hòa. Một bản thể đạo đức 
a. Thành 
b. Trung hòa khác với trung dung 
2. Tính thiện. Biết tính mình là biết trời 
a. Tâm, thiện đoan và lương tri, lương năng 
b. Vật dục và khí hạo nhiên 
c. Tâm, tính và thiện 
3. Tồn tâm, dưỡng tính và thờ trời 
4, Mệnh và lực. Tự do và chủ động của con người 
Š. Từ duy tâm chủ quan đến tôn giáo 


B. Nhân nghĩa và nhân chính: 
1. “Dân vi quý” và tư tưởng nhân nghĩa 
a, Lao tâm và lao lực 
b. Dân là quý 
c. Nhân nghĩa 
2. Nhân chính 
3. Chống bá đạo và vấn đề thống nhất 
a. Quá trình từ Tam vương, Ngũ bá sang Thất hùng 
b. Thiện nhượng và chỉnh tru 
c. Quan niệm “trung” 


II. Kết luận 


114 


117 


119 
120 
120 
120 
121 
122 
122 
123 
123 
125 
127 
128 


129 
129 
129 
129 
130 
131 
132 
132 
132 
133 


134 


309 


Tiết bốn 


PHỦ ĐỊNH TRÍ TUỆ VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM CHỦ QUAN 
CỦA TRANG CHU 


1. Vấn đề triết học của Trang Chu 


I. Tế vật luận. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Trang 
Chu 
A. Hữu đãi và tê vật 
1. Thiên, thiên hạ, vật 
2. Vật không có “bỉ, “thị” 
3. Mệnh và hữu đãi 


B. Đạo 
1. Đạo là phi vật 
2. Đạo là vô thuỷ vô chung, vô cùng vô tận 
3. Đạo là vô vô và toàn 


€. Phê phán nhận thức. Vỏ thị phi 
1. Danh và loại đều không có cơ sở 
2. Phán đoán đều là thành kiến chủ quan 
3. Con người không thể biết nhau. Chân lý không có tiêi 
chuẩn 
4. Trí tuệ là hữu đãi. Phê phán nhận thức 


II. Nhân sinh quan: Thánh nhân vô kỷ Tiêu đao du tìm 
tự đo tuyệt đối 
A. Ly hình khứ trí, hoà vớt đại thông 
1. Chân trí, trì chỉ, tể thị phi 
2. Tề sinh tử. Ly hình 
3. Tọa vong và tâm trai 


B. Xử thế thuận theo đạo trung hư 


1. Xã hội và con người 
2. Đạo trung hư 


310 


a. Bất đắc dĩ mà an mệnh 
b. Giữ tài toàn và đức bất hình 
3. Võ dụng là đại dụng 
4. Dĩ vô hậu nhập hữu gián 
€. Tiêu dao du của chân nhân 


1V. Phê phán 


* 


NHO GIÁO VÀ NHO GIÁO Ở VIỆT NAM 
PHẦN MỞ ĐẦU 


1. Những tiền đề lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu 
Nho giáo 

2. Góc độ tiếp cận Nho giáo 

3. Về phương pháp nghiên cứu Nho giáo 

4. Đôi nét về Tứ Thư Ngũ Kinh 


PHẦN THỨ NHẤT 
Nội dung học thuyết Nho giáo 
1. Về Khổng Tử 
2. Một số tư tưởng cơ bản của Nho giáo 
a. Về nhân và nghĩa 
b. Về hiếu đễ 
c. Về “Khác kỷ phục lễ” 
d, Về trí, nhân , dũng 


PHẦN THỨ HAI 
Cơ sở kinh tế xã hội của Nho giáo 


1. Góc độ tiếp cận 
2. Vấn đề “vua chuyên chế” ở phương Đông. 


153 
153 
154 
154 


155 


165 


165 
175 
183 
191 


231 
238 


311 


3. Làng xã ở phương Đông 
4. Bộ máy quan lại và đẳng cấp sĩ phu 
5. Đô thị và khởi nghĩa nông dân 
PHẦN THỨ BA 
Ảnh hưởng của Nho giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại 


* 


~ Mục lục 


312 


248 
261 
269 


283 


303 


